Hòa Thượng Silãnanda 
Giảng 
Hòa Thượng Kim Triệu 
Hiệu đính 


PHẬT PHÁP 
CĂN BẢN 
lÍ 


Soạn dịch 
Sư Khánh Hỷ 


Dịch giả và Annanda thiên viện 

- 1661 w. Cerritos. AVE Anaheim CE 92802 - 
giữ bản quyền 

Xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỷ 


Phật lịch 2550 - 2006 


1 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Chương 7 
ĐẶC TÍNH SIÊU VIỆT CỦA PHẬT GIÁO 


Chúng ta đã nói đến những vấn đề thật khó hiểu đó là luật Nghiệp Báo, Luật 
Duyên Sinh và luật Duyên Hệ Duyên. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những vấn đề dễ 
hiểu hơn và hứng thú hơn. Đó là: những khía cạnh siêu việt của Phật Giáo, những 
điểm quan trọng then chốt của đạo Phật. 


1. Đức Phật - một con người. 


Điêu đặc biệt đầu tiên của Phật Giáo là người sáng lập ra Phật Giáo không phải 
là một vị Thượng Đế, một vị trời, một đấng tiên tri, một sứ giả của Thượng Đế hay 
một đãng cứu rỗi. Đức Phật là một con người, nhưng không phải là một người 
bình thường như mọi người. Đức Phật là một người phi thường không ai có thể 
so sánh được. Ngài chẳng bao giớ nói Ngài là đấng sáng tạo. Ngài cũng chẳng bao 
giờ nói Ngài là một con người, nhưng chúng ta biết rằng: Đức Phật là một con người 
bởi vì Ngài sinh ra bởi con người. Ngài sinh ra là một con người, Ngài sống như một 
con người và Ngài chết như một con người. 


Một lần nọ, trên đường đi đến xứ Benares, Đức Phật đã gặp một đạo sĩ, Ngài trả 
lời với vị đạo sĩ đó rằng: Ngài là một vị A La Hán, có nghĩa là: Ngài là một chúng sinh 
hoàn hảo trên thế gian này. Và Ngài nói: "Ta là một vị thây; không có vị nào trên ta; 
không có vị nào cao thượng hơn ta (Điêu này có nghĩa Ngài là một vị thây tốt đẹp 
nhất). Ta là kẻ độc nhất có sự hiểu biết đúng đắn tất cả những gì mà ta cần biết, và 
những hiểu biết đó do chính ta tự biết. Ta đã trở nên an tịnh, mát mẻ, nguội lạnh 
(Có nghĩa là đã nguội lạnh hay thanh tịnh tất cả Tham Ái, hay phiền não trong tâm), 
và ta đã tận diệt, tất cả mọi phiên não trong tâm. 


Như vậy, Đức Phật đã loại trừ tất cả mọi phiên não trong tâm và Ngài trở thành 
an tịnh, tĩnh lặng, mát mẻ, nguội lạnh, Ngài không còn Tham Ái và Ngài biết được tất 
cả những gì cần phải biết. Ngài biết tất cả mọi sự và tự mình ngộ lấy không thây chỉ 
dạy. 


2. Không có kẻ sáng tạo. 


Mặc dầu Đức Phật là một con người, nhưng Ngài là một con người có lòng bi 
mẫn vượt trội, trí tuệ vượt trội, và đức hạnh vượt trội hơn tất cả thần thánh. Phật 
Giáo không chấp nhận có một vị Thượng Đế hay đẫng sáng tạo. Như vậy, trong Phật 
Giáo không có Thượng Đế hay đẫng sáng tạo. Hầu hết các tôn giáo trên thế gian 


này đều chấp nhận có một đẫng sáng tạo; đó là Thượng Đế, Chúa Trời hay Phạm 
page 1 


2 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Thiên hay một tên gì đó tương tự. Như vậy theo Phật Giáo không có đấng sáng 
tạo, do đó không có ai tạo ra những gì trên thế gian này cả. Thế giới Vật 
Chất có được tùy thuộc vào những định luật vật lý hay định luật thiên 
nhiên. Và chúng sinh hay vật hữu tình đến với thế gian này theo luật 
Nghiệp Báo. Luật Nghiệp Báo cũng là định luật tự nhiên. Chúng sinh và vật 
vô tri đều tùy thuộc vào luật tự nhiên, vận hành một cách tự nhiên không 
cân có một tác nhân hay đấng sáng tạo nào cả. 


3. Không có những giáo thuyết huyền bí. 


Đặc tính thứ ba của Phật Giáo là không có các giáo thuyết bí mật nào. Trong 
Phật Giáo tất cả các lời giảng dạy của Đức Phật được rộng mở cho tất cả mọi người 
để họ phân tích, suy tư tìm hiểu. Trong Phật Giáo không có các lời dạy hay giáo 
thuyết đặc biệt chỉ dành riêng cho đệ tử của Ngài thôi. 


Một lần nọ có hai nhà sư xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, giai cấp cao trong bốn 
giai cấp, đến xin Đức Phật cho họ viết ra các lời dạy của Đức Phật theo ngôn ngữ 
Vedic Sankrit. Ngôn ngữ Vedic Sankrit là một loại ngôn ngữ xưa cũ hơn Sankrit và 
rất khó học. Họ xin phép Đức Phật được chuyển các lời dạy của Đức Phật ra ngôn 
ngữ Vedic Sankrit bởi vì họ nghĩ rằng: các lời dạy của Đức Phật sẽ bị ô nhiễm hay bị 
hủy diệt bởi những người bình dân. Họ yêu cầu như vậy, bởi vì Giáo Pháp được Đức 
Phật được phổ biến trong cả giai cấp cao và giai cấp thấp. Họ sợ nếu những người 
giai cấp thấp học hỏi giáo pháp thì những người này sẽ hủy hoại Giáo Pháp. Nhất là 
một số các nhà sư xuất thân từ giai cấp Bà La Môn luôn luôn nghĩ rằng: nếu giai cấp 
thấp học hỏi những lời dạy của Đức Phật thì họ sẽ làm ô nhiễm hay hủy diệt những 
lời dạy đó. Họ muốn những lời dạy của Đức Phật chỉ được dạy cho những người có 
học thức cao và giai cấp Bà La Môn, giai cấp được cho là cao hơn các giai cấp khác. 
Đức Phật bác bỏ lời thỉnh cầu của họ và dạy rằng: 


"Không nên chuyển đổi những lời dạy của Đức Phật thành ngôn ngữ 
Sankrit”. 


Bởi vậy, người nào không nghe lời Đức Phật mà chuyển đổi những lời giáo huấn 
phổ thông của Ngài thành ngôn ngữ Sankrit là phạm giới cấm của Đức Phật (vì có 
các hành vi sai lầm). Như vậy, chuyển dịch những lời dạy của Đức Phật sang ngôn 
ngữ Sankrit là vi phạm giới luật Đức Phật đã đặt ra. Nếu chuyển đổi những lời dạy 
của Đức Phật vốn bằng ngôn ngữ phổ thông ra ngôn ngữ Sankrit thì sẽ khiến cho 
giáo pháp trở nên khó hiểu, và khiến cho mọi người gặp khó khăn trong việc học hỏi, 
hiểu biết các lời dạy của Đức Phật. 


Tiếp theo đó Đức Phật dạy: "Ta cho ta phép các con được học hỏi những 


3 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


lời dạy của ta bằng chính ngôn ngữ của mình". Điều này có nghĩa là các bạn có 
thể nghiên cứu học hỏi những lời dạy hay giáo pháp của Đức Phật bằng chính ngôn 
ngữ của các bạn. Đó là lý do tại sao các bạn đã học giáo pháp của Đức Phật bằng 
chính ngồn ngữ của mình mà chúng ta đang làm đây. Tôi học Giáo Pháp của Đức 
Phật bằng tiếng Myanmar, các bạn học bằng tiếng Việt, những người khác học bằng 
tiếng Anh. Như vậy, giáo pháp của Đức Phật dành cho tất cả mọi người chứ không 
phải cho một số ít người được lựa chọn. 


Trong những ngày cuối cùng của Đức Phật, một ngày nọ, Đức Phật dạy Ananda: 
"Này Änanda, giáo pháp đã được Như Lai tuyên thuyết không có một sự phân 
biệt nào giữa giáo thuyết bí truyên và giáo thuyết công truyên"”. Câu này có 
nghĩa là không có sự phân biệt giữa những lời dạy cho những người bên trong và 
người bên ngoài, không có sự phân biệt những lời dạy cho tín đồ Phật Giáo và những 
lời dạy cho những người không phải là tín đồ. Đức Phật không tạo ra một sự phân 
biệt nào như thế. Bởi vậy, những lời dạy của Đức Phật được áp dụng cho những 
người gần với Đức Phật, như những tín đồ Phật Giáo, hay những người xa Đức Phật, 
như các người ở tồn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào. Những lời dạy của 
Đức Phật không đặc biệt dành riêng cho một nhóm thiểu số tuyển lựa nào. Những 
lời dạy của Đức Phật được áp dụng cho tất cả mọi người không phân biệt người bên 
trong hay người bên ngoài Phật Giáo. Như vậy, những lời dạy của Đức Phật dành 
cho cả những người thân cận với Ngài lẫn những người không thân cận với Ngài. 


H4 


Đức Phật dạy rằng: "Đức Phật không phải là vị thầy có bàn tay nắm lại 
(đối với Giáo Pháp của Ngài). Một bàn tay nắm lại có nghĩa là gì? Một số các vị thầy 
có những lời dạy bí mật không dạy cho tất cả mọi người, chỉ dạy cho các học trò của 
chính họ, những người gần gủi họ, những người rất thân mật và thương yêu của họ, 
và những người đem lại lợi ích cho họ. Đó là những vị thầy có bàn tay nắm lại. Đức 
Phật không có thái độ như thế. Đức Phật dạy rằng: "Trong giáo pháp Như Lai, không 
bao giờ có bàn tay nắm lại”. 

Một lần nọ Đức Phật dạy: "Những lời dạy chỉ tốt đẹp khi chúng được mở ra”. 
Bởi vậy, không có gì bí mật hay bí truyền chỉ được dạy riêng cho một số người trong 
Giáo Pháp của Đức Phật. 


4. Tự do suy tư và tìm hiểu 


Điểm đặc biệt tiếp theo là người Phật Tử có quyền tự do suy nghĩ và tìm hiểu. 
Phật Giáo là một tôn giáo độc nhất trong các tôn giáo khác bởi vì Đức Phật cho phép 
và khuyến khích `tự do suy tư”, "tự do tìm hiểu”. Chúng ta có thể tìm hiểu, điều tra, 
thẩm định ngay cả những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta có quyền nghi ngờ những 


page 3 


4 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


lời dạy của Đức Phật. Người Phật Tử phải loại trừ sự nghi ngờ này bằng sự học hỏi, 
nghiên cứu, và thảo luận. 


Như vậy, Đức Phật cho phép tự do tư tưởng. Đây là điêu chúng ta không bao 
giờ thấy có trong lịch sử của các tồn giáo. Nói cách khác, không có tôn giáo nào có 
tư tưởng tự do phóng khoáng như Phật Giáo. 


Một lần nọ, Đức Phật đến thăm viếng dân chúng Kalama, người dân ở đó đến 
gặp Ngài và nói rằng: "Thưa Ngài, có nhiều vị thầy của nhiều tôn giáo khác nhau đến 
xứ của chúng tôi. Đầu tiên một vị thây đến với chúng tôi, và vị này dạy rằng: "Chỉ có 
những lời dạy của vị thây này là đúng, còn những lời dạy của các vị thây khác là sai. 
Rồi các vị thầy khác đến với chúng tôi và họ cũng nói rằng: những lời dạy của họ mới 
đúng còn các lời dạy của các vị khác là sai. Chúng tôi rất bối rối phân vân không biết 
vị thầy nào nói đúng và vị thây nào nói sai; những lời dạy nào đúng, những lời dạy 
nào sai. "Chúng tôi phải làm sao bây giờ?” 


Đức Phật bèn nói: "Này các bạn Kalama, các bạn nghi ngờ vê những lời 
dạy này, bởi vì có rất nhiều vị thây đến đây và dạy rằng: chỉ có những lời 
dạy của họ mới đúng, còn lời dạy của kẻ khác là sai; các bạn nghi ngờ như 
vậy là phải lắm". Câu nói này rất quan trọng, bởi vì câu nói này đã cho ta thấy 
rằng: Đức Phật rất cởi mở trong sự tự do tư tưởng, nhất là tự do tư tưởng về những 
lời dạy của Đức Phật. 


Đức Phật dạy: "Đừng chấp nhận ngay điều gì chỉ vì đơn thuân nghe 
người ta nói điều đó” 

Điêu này có nghĩa là: Đừng chấp nhận ngay điều gì là đúng bởi vì đã nghe từ 
một người nào đó nói. Người nào đó đã nói với bạn rằng: lời dạy này là đúng và bạn 
chấp nhận đó là đúng ngay. Đức Phật dạy: "Không, không chấp nhận ngay điều gì 
bởi vì chỉ thuần được nghe lời đó”. 

Rôi Đức Phật lại dạy: "Đừng chấp nhận ngay điều gì là đúng do truyền 
thống từ xưa để lại". 


Điêu này có nghĩa là đừng chấp nhận điều gì là đúng vì chúng được truyền từ 
thế hệ này sang thế hệ khác, hoặc điêu đó theo truyền thống đã có mặt trong một 
thời gian lâu dài rồi. 


Đức Phật dạy rằng: "Đừng chấp nhận ngay điều gì là đúng vì nghe theo 
lời đồn đại”. 

Chẳng hạn như nghe người ta nói như thế này, người ta nói như thế kia... 
Những lời đồn đại phần lớn không đúng. Như vậy, đừng chấp nhận ngay điều gì là 


5_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


đúng bởi vì điêu đó đã được nhiêu người đồn đại. 


Rôi Đức Phật lại dạy: "Đừng chấp nhận ngay điêu gì là đúng bởi vì điều đó 
được ghi lại trong kinh điển của tôn giáo mà bạn đang theo". Đó là những 
điêu mà chúng ta đang làm. Chúng ta thường chỉ chấp nhận những điều gì hợp với 
những kinh sách của tôn giáo mình. Ở đây, Đức Phật dạy rằng: "Đừng chấp nhận 
ngay điều gì chỉ vì chúng được ghi trong kinh điển mà chúng ta đang theo". Điều 
này có nghĩa là: Đừng chấp nhận một cách mù quáng một điều gì, ngay cả khi những 
điều đó phù hợp với kinh sách của tôn giáo mình. Bất kỳ lúc nào bạn cũng cần phải 
phân tích, tìm hiểu, và thẩm định chúng. 


Đức Phật lại dạy: "Đừng chấp nhận ngay điều gì là đúng, chỉ vì chúng ta 
cho rằng: nó phải là như vậy". Có nghĩa là: Bạn nghĩ rằng: chuyện này phải xảy 
ra như vậy hay sẽ xảy ra như vậy; và khi nghĩ đến chuyện đó, bạn nghĩ rằng: những 
điều suy nghĩ và kết luận đó là sự thật. 


"Đừng chấp nhận ngay điêu gì là đúng bởi vì mình đã so sánh với 
những điều khác đã xảy ra trước đây”. 

Đôi lúc bạn liên tưởng từ chuyện này và đem áp dụng cho chuyện kia. Từ 
chuyện này liên tưởng đến chuyện kia, và kết luận rằng: điều liên tưởng của mình là 
đúng. Chúng ta thường áp dụng sự liên tưởng này khi chúng ta không thể nào hiểu 
biết một cách trực tiếp về một điều gì đó. Những gì đến từ sự liên tưởng có thể 
đúng cũng có thể không đúng. Như vậy, đừng chấp nhận điều gì là đúng chỉ vì 
chúng ta đã liên tưởng đến một điều khác. 


Đừng chấp nhận ngay điều gì là đúng chỉ vì thấy bê ngoài của nó. 


Đôi khi bạn nhìn thấy một vật gì đó, và vật đó biểu hiện theo một cách thức mà 
bạn cho nó là sự thật, là đúng, là tốt. Nhiều khi thấy biểu hiện bề ngoài của một vật 
gì đó có vẻ tốt đẹp, bạn vừa ý, bạn liên kết luận ngay và đánh giá vật đó theo hình 
dáng bề ngoài của nó. Đừng nhìn bề ngoài của sự vật mà cho rằng: nó là tốt. Nhiều 
vật, nhiều sự kiện có sự biểu hiện bên ngoài rất tốt đẹp, nhưng bên trong ẩn dấu 
những gì ngược lại. Như vậy, đừng nhìn bê ngoài của một vật mà đánh giá nó là tốt 
đẹp thật sự. 

Đừng chấp nhận ngay điều gì là sự thật chỉ vì nó hợp với định kiến của 
mình đã có từ trước. 

Có thể bạn có một vài định kiến trước về một số sự vật nào đó nên khi sự vật 
xuất hiện phù hợp với những định kiến có sẵn từ trước của bạn, bạn liền đưa ra kết 
luận rằng: điều đó là đúng, là tốt đẹp. Như vậy, đừng chấp nhận ngay điều gì là sự 


page 5 


6 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


thật bởi vì nó phù hợp với những ý niệm và định kiến của bạn đã có từ trước. 


Đừng chấp nhận ngay một điều gì chỉ vì dường như nó có thể chấp 
nhận được. 


Đôi lúc bạn nghĩ rằng: có một việc gì đó bạn có thể chấp nhận được nên bạn 
cho đó là sự thật, là tốt đẹp, nhưng Đức Phật dạy rằng: "Đừng chấp nhận ngay điều 
gì là sự thật bởi vì bạn chỉ thấy dường như có thể chấp nhận được”; Bạn phải điều 
tra, thẩm xét, bạn phải thật sự hiểu rõ bằng chính sự quán xét của mình để tìm xem 
nó đúng hay không. 


Đừng chấp nhận ngay điều gì là sự thật bởi vì bạn nghĩ rằng: vị thây 
đáng kính của ta đã làm hay dạy điều đó. 


Điều này có nghĩa là: Bởi vì bạn kính trọng và tin tưởng vị thây của mình nên tất 
cả điêu gì vị thây nói ra bạn đều cho là đúng, là sự thật. Đừng xem là sự thật chỉ vì 
bạn nghĩ rằng: vị thầy đáng kính của ta đã nói. Không nên tin tưởng vào điều gì cho 
đó là sự thật chỉ vì lời nói hay việc làm đó do vị thầy đáng yêu, đáng kính của ta nói 
hay làm mà ta phải kiểm chứng lại với những vị thầy khác, phải kiểm chứng lại với 
kinh điển. Chỉ khi nào bạn tự mình tìm thấy rõ ràng những điều đó đưa đến an lạc 
và hạnh phúc thì bạn mới chấp nhận nó. 


„ 


"Đừng chấp nhận ngay điều gì là sự thật bởi vì đã được nghe nói đến v.v... 
Vậy chúng ta phải chấp nhận như thế nào, hay thái độ của chúng ta phải như thế 
nào trước khi chấp nhận một điều gì? 


Đức Phật dạy rằng: 


"Khi chính bạn hiểu rằng, biết rằng: điêu này là phi đạo đức, điêu này 
bị chê trách, điều này bị những bậc có trí tuệ khiển trách, và điều này khi 
đem ra thực hành sẽ đưa đến thoái hóa, hư hỏng, đưa đến lo âu, phiên 
muộn thì đừng chấp nhận nó, hãy từ chối nó. 


Điêu này có nghĩa là bạn phải tự mình tìm thấy, tự đặt câu hỏi: Phải chăng 
những điều này là không đạo đức, bị khiển trách bởi những bậc trí tuệ và những điều 
này nếu thực hành sẽ đưa đến những điều bất hạnh, lo âu, phiên muộn. Sau khi tìm 
hiểu như vậy và chính bạn đã thấy rõ chúng đem đến sự tàn lụi, lo âu phiền muộn thì 
hãy từ bỏ chúng. Khi chính bạn hiểu rõ những điều này là đạo đức, những điều này 
không bị khiển trách, những điều này được các bậc trí tuệ ca tụng tán dương, những 
điều này nếu đem ra thực hiện sẽ đem lại an lạc hạnh phúc thì bạn hãy chấp nhận 
sống với chúng và thực hành đúng đắn theo. 


Như vậy, ở đây Đức Phật dạy rằng: 


7 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


"Không phải chỉ chấp nhận chúng thôi. Khi bạn đã chấp nhận chúng rồi thì phải 
đem ra thực hành. Có nghĩa là bạn sống với chúng. Như vậy, những lời dạy của Đức 
Phật không phải chỉ chấp nhận thôi. Khi các bạn biết rằng: những điều dạy này là 
những lời dạy đạo đức, không bị trách cứ, được tán dương bởi những người trí tuệ và 
đem đến sự an lạc hạnh phúc thì hãy thực hành. Bạn phải thực hành chứ không phải 
chỉ chấp nhận thôi là đủ. 


Như vậy, Đức Phật nhấn mạnh đến sự thể hiện hay sự thực hành. Một khi bạn 
biết những gì đem lại an lạc, đem lại hạnh phúc thì phải đem ra thực hành. Qua lời 
dạy cho những người Kalama này, và những lời dạy của Đức Phật trong những 
trường hợp khác, mà chúng ta không nhắc đến trong bài giảng này, cho phép chúng 
ta - những học trò của Ngài - tự do suy tư, tự do đặt câu hỏi, tự do tìm hiểu. 


5. Hãy nương tựa vào chính mình và chính mình phải chịu trách 
nhiệm. 


Đặc tính tiếp theo là nương tựa vào chính mình và chính mình chịu trách nhiệm. 
Chắc bạn còn nhớ những điều Đức Phật dạy về Luật Nghiệp Báo. Luật Nghiệp Báo 
nói rằng: Nghiệp bất thiện sẽ đem đến quả đau khổ, Nghiệp thiện sẽ đem đến quả 
an vui. Điêu này có nghĩa là nếu bạn tạo Nghiệp tốt, bạn sẽ hưởng quả tốt; 
nếu bạn tạo Nghiệp xấu, bạn sẽ hưởng quả xấu. Như vậy, để có được kết quả 
tốt bạn phải dựa vào chính mình. Chính bạn, chỉ có bạn mới chịu trách nhiệm các 
hậu quả tốt xấu mà bạn đã làm. Bởi vậy, không nên phiền trách người khác về các 
hậu quả bất thiện mà bạn nhận được; bạn cũng không cần phải cám ơn người đã 
đem lại điêu tốt đẹp cho bạn. Như vậy, trong Phật Giáo, nương tựa vào chính mình 
hay tự mình nhận chịu trách nhiệm là một yếu tố rất quan trọng. 


Đức Phật muốn chúng ta nương tựa vào chính mình, và không nương tựa vào kẻ 
khác. Đây là điêu đi ngược lại với ý muốn của tất cả chúng ta. Chúng ta không 
muốn tự mình nỗ lực, chúng ta muốn dựa vào kẻ khác. Chúng ta sẽ không muốn hành 
thiền nếu có người nào có thể hành thiền thay cho chúng ta. Chúng ta không muốn 
hành Thiền Minh Sát, nếu ta có thể đạt được kết quả của việc hành thiền từ người 
khác. Nhưng không ai có thể Giác Ngộ thay cho người khác. Giáo huấn của Đức 
Phật ngược lại các điều này. Đức Phật thường dạy rằng: giáo huấn của Ngài, những 
lời dạy dỗ của Ngài, đi ngược dòng nước, không chảy xuôi theo dòng. Bơi ngược 
dòng nên cần phải cố gắng nhiều. Bởi vậy, chúng ta phải tự mình nỗ lực. Chúng ta 
phải nương tựa vào chính mình, chúng ta là kẻ cứu chuộc cho chúng ta. Đó là ý 
nghĩa của các lời dạy của Đức Phật. 


Không bao lâu trước khi Niết Bàn, Đức Phật khuyên dạy chúng đệ tử của Ngài 


các lời sau đây: 
page 7 


8 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


"Con phải là hải đảo của chính mình, sống nương tựa vào chính mình, 
không có nơi nương tựa nào khác". 


Hãy lấy mình làm hải đảo của chính mình. Hãy lấy mình làm nơi nương tựa. 
Đừng lấy người khác hay vật khác làm nơi nương tựa. 


Rôi Đức Phật lại nói tiếp: 


"Sống với Giáo Pháp, lấy Giáo pháp làm hải đảo của mình. Sống với 
Giáo pháp lấy Giáo Pháp làm nơi nương tựa, và không có nơi nương tựa nào 
khác". 

Đầu tiên Đức Phật dạy: "Hãy sống nương tựa vào chính mình, lấy mình làm hải 
đảo hay chỗ nương tựa của mình ". "Lấy mình làm hải đảo hay chỗ nương tựa của 
mình ” có nghĩa là hãy sống với Giáo Pháp, lấy giáo pháp làm hải đảo hay chỗ nương 
tựa của mình. "Lấy giáo pháp làm hải đảo hay chỗ nương tựa của mình ” có nghĩa là 
hãy thực hành giáo pháp. Khi chúng ta thực hành giáo pháp là chúng ta đã sống mà 
lấy mình làm nơi nương tựa của chính mình. Chúng ta nương tựa vào chính chúng ta 
và không nương tựa vào ai khác. 


Như vậy, Đức Phật khẩn thiết kêu gọi học trò của Ngài hãy nương tựa vào chính 
mình và không nương tựa vào ai khác. 


"Nương tựa vào chính mình, lấy mình làm hải đảo của chính mình, đừng nương 
tựa ai khác” Điêu này dường như có vẻ trái ngược lại những điêu mà Phật Tử chúng 
ta làm, đó là: nương tựa Phật, Pháp, Tăng hay Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. 
Và chúng ta cũng thường nghe nói những người nào Quy Y Phật, Pháp, Tăng mới 
được gọi là Phật Tử. Nương tựa vào Tam Bảo và nương tựa vào chính mình là hai 
chuyện khác nhau. "Nương tựa vào Tam Bảo" có nghĩa là chấp nhận Phật, Pháp, 
Tăng là ba sự hướng dẫn tinh thần; xem Phật, Pháp, Tăng là thầy dạy của chúng ta. 
Nương theo Phật, Pháp, Tăng để tu hành chứ không phải nương theo Phật, Pháp, 
Tăng rồi không làm gì cả. 

Ở đây, "lấy mình làm nơi nương tựa của mình" có nghĩa là bạn phải dựa vào 
chính mình, tự mình nỗ lực để đạt được kết quả tốt đẹp trong việc thực hành giáo 
pháp. Không ai có thể đem kết quả của việc thực hành của họ tặng cho bạn. Không 
ai có thể tu thay cho bạn. Bạn phải tự mình thực hành. Bạn phải tự mình nỗ lực để 
đạt kết quả. Như vậy, nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng và nương tựa vào chính mình 
là hai chuyện khác nhau. 


Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: 


"Chính ta là kẻ cứu rỗi ta. Không ai khác có thể là kẻ cứu rỗi ta". 


9_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Điều này có nghĩa là chính bạn, chỉ mình bạn mới có thể cứu rỗi bạn, không ai 
có thể cứu rỗi bạn được. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta muốn Đức Phật cứu 
vớt mình, nhưng Đức Phật đã nói rằng: chính các bạn là kẻ cứu chuộc của bạn. Điều 
này Đức Phật muốn nhấn mạnh là ta không phải là kẻ cứu chuộc các ngươi. Ta 
không thể cứu rỗi các ngươi, các ngươi phải tự cứu lấy mình. Có nghĩa là không một 
ai có thể cứu rỗi người khác, đừng hiểu rằng: có người nào đó có thể cứu rỗi được 
các bạn. Không ai có thể cứu rỗi được người khác. Ai nói rằng: mình có thể cứu rỗi 
được người khác thì người đó đã nói điêu không thật. 


Tại sao Đức Phật dạy rằng: "Con hãy cứu chính con. Không ai có thể cứu con. 
Bởi vì "cứu rôi chính mình” có nghĩa là loại trừ phiên não. Muốn loại trừ phiên não thì 
chính bạn phải thực hành. Không ai có thể đi vào trong tâm bạn và lấy đi các phiền 
não đang nằm trong đó. Nếu chuyện này có thể làm được thì thật là may mắn, tốt 
đẹp cho chúng ta bởi vì chúng ta chẳng cần hành thiền gì cả. Chúng ta chỉ cần đến 
gặp vị thầy và để cho vị ấy lấy đi phiền não ra khỏi tâm chúng ta. Điều này không 
thể nào có được; bởi vậy, Đức Phật mới nói rằng: Ta không thể cứu các ngươi, các 
ngươi phải tự cứu mình. Bởi vì chính chúng ta mới có thể cứu chúng ta thôi. Chỉ có 
chúng ta mới có thể loại trừ phiền não trong tâm mình. Không ai có thể đi vào trong 
tâm chúng ta để loại trừ tham, sân, si cho chúng ta. Không ai có thể loại trừ phiền 
não trong tâm chúng ta được. 

Có nhiều người chỉ trích Phật Giáo, và nói rằng: "Tại sao Đức Phật không thể 
cứu chúng ta nếu Ngài có tâm bi mân với tất cả chúng sinh?" 

Đức Phật là người có tâm đại bi. Điều này có nghĩa là Đức Phật có tâm bi mẫn 
đối với tất cả chúng sinh không trừ một ai. Đức Phật không thể cứu chúng sinh, đơn 
giản bởi vì không thể nào cứu chúng sinh khác được, không ai có thể cứu vớt chúng 
sinh khác được, mọi người đều có nghiệp riêng của mình; Đức Phật chỉ hướng dân 
phương pháp và để chúng sinh tự cứu. Nếu Đức Phật có thể cứu chúng sinh thì Đức 
Phật đã cứu hết rồi. Mục đích của người muốn thành Phật là để cứu chúng sinh, 
nhưng cứu chúng sinh ở đây có nghĩa là giúp chúng sinh tự cứu. 

Đức Phật dạy: "Người nào kiểm soát được chính mình thì người đó có 
được sự cứu chuộc khó tìm". Câu này có nghĩa là muốn có được kẻ cứu chuộc 
khó tìm thì bạn phải kiểm soát chính mình. Bạn phải kiểm soát các căn của mình. 
Khi các căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm) được kiểm soát thì bạn sẽ tìm được kẻ 
cứu chuộc khó tìm. Nghĩa là bạn trở thành kẻ cứu chuộc chính mình. 


Trong một câu kệ khác Đức Phật dạy: "Chính ta làm điêu sai lầm, chính ta 
làm cho ta ô nhiễm, chính ta loại trừ điều sai [ầm và chính ta làm cho ta 
thanh tịnh". Như vậy, điêu sai lầm hay bất thiện được làm bởi chính ta, và chính ta 
làm cho ta ô nhiễm. Khi làm điều bất thiện ta đã làm ô nhiễm chính ta. Và chính ta 
loại trừ điêu bất thiện. Khi ngăn giữ không làm điều bất thiện thì chúng ta làm cho 


chúng ta trong sạch. Khi làm điều thiện là chúng ta đã trong sạch chính mình. Như 
page 9 


10 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


vậy, trong sạch hay ô nhiễm tùy thuộc vào chính chúng ta. Chúng ta có thể làm cho 
chúng ta ô nhiễm, chúng ta có thể làm cho chúng ta trong sạch. Chúng ta không thể 
làm cho người khác ô nhiễm hay trong sạch được. Bởi thế, Đức Phật dạy: "Trong 
sạch hay ô nhiễm tùy thuộc vào chính ta. Không ai có thể làm cho người 
khác trong sạch được". Chúng ta phải ghi nhớ điều này: "Trong sạch hay ô nhiễm 
tùy thuộc vào chính ta". Như vậy, chúng ta có thể làm cho chúng ta trong sạch hay 
ô nhiễm, không ai có thể làm cho người khác trong sạch, không ai có thể làm cho 
người khác thoát khỏi mọi phiên não. 


6. Không chấp nhận giai cấp. 


Đạo Phật không chấp nhận giai cấp. Đức Phật sinh ra trong một xã hội mà con 
người được chia ra làm bốn giai cấp. Đấy là sự phân chia rất khắc nghiệt và ép buộc 
người giai cấp này không được liên hệ hay cưới hỏi giai cấp khác. Hệ thống giai cấp 
tạo nên nhiều đau khổ cho mọi người. Đức Phật không chấp nhận hệ thống giai cấp, 
nhưng chúng ta cũng không thể nói Đức Phật đã loại trừ giai cấp trong xã hội Ấn Độ 
bởi vì Ngài không thể làm được. Ngài muốn loại bỏ giai cấp, nhưng Ngài không làm 
được. Chúng ta không thể nói rằng: Đức Phật đã loại bỏ giai cấp ở Ấn Độ, nhưng 
Ngài loại bỏ hệ thống giai cấp trong những người học trò của Ngài. Bất kỳ một ai khi 
đã gia nhập tăng đoàn thì phải để giai cấp lại đằng sau và khởi đầu một đời sống 
mới, vượt lên trên hệ thống giai cấp. Có nghĩa là sau khi trở thành một nhà sư thì họ 
chỉ là một nhà sư, và họ đã mất giai cấp của mình. Họ không còn giai cấp chiến sĩ, 
Bà la môn, thương gia hay cùng định. Khi đã xuất gia, nhà sư chỉ là nhà sư thôi. Bởi 
vậy, trong số các học trò của Đức Phật, đặc biệt là những nhà sư, Đức Phật 
có thể loại bỏ sự phân biệt giai cấp. Người nào đã gia nhập tăng đoàn thì 
trở thành bình đẳng với những vị sư khác. 


Có một câu chuyện vê các hoàng tử dòng dõi Thích Ca và người thợ hớt tóc 
của họ. Các vị hoàng tử và người thợ hớt tóc của mình đều muốn trở thành nhà sư; 
họ bèn đến gặp Đức Phật, nhưng những vị hoàng tử xin Đức Phật hãy cho người thợ 
hớt tóc xuất gia trước, và những vị hoàng tử xuất gia sau. Bởi vì trong giáo pháp của 
Đức Phật, người nào xuất gia trước trở thành đàn anh, người xuất gia sau trở thành 
đàn em, không phân biệt tuổi lớn hay nhỏ. Bởi vậy, những vị hoàng tử Thích Ca 
bạch với Đức Phật (Đức Phật cũng thuộc về dòng dõi Thịch Ca): "Bạch Ngài, những 
người thuộc dòng dõi Thích Ca của chúng ta rất cao ngạo. Để loại trừ sự cao ngạo 
nên chúng con xin Ngài cho người thợ cạo xuất gia trước và để chúng con kính trọng 
người thợ cạo. Đức Phật đã cho người thợ cạo xuất gia trước, rồi mới cho các hoàng 
tử dòng Thích Ca xuất gia sau. Các bạn có biết người thợ hớt tóc đó là ai không? 


Người thợ cạo đó sau này là Đại Đức Upali, vị Sư được Đức Phật tuyên dương là 


11 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


"Người Giữ Giới Luật Đệ Nhất”. 


Trong kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, chính Ngài Upali đã tụng đọc thuộc 
lòng tạng Luật và Ngài Ananda đã tụng đọc thuộc lòng tạng Kinh. Như vậy, Ngài 
Upaäli đã trở thành một vị đại đức, một nhà sư ưu tú trong số những học trò của Đức 
Phật. Trước đây Ngài Upali là một thợ cạo. Thợ cạo được thời này xếp vào giai cấp 
cùng đỉnh. 


Một trong những điều đặc biệt đáng ca ngợi mà những tôn giáo thời bấy giờ 
không có được là trong Phật Giáo không có giai cấp. Trong giáo pháp của Đức Phật 
những người đã trở thành những nhà Sư thì họ trở thành ngang nhau. Những nhà 
Sư mất hẳn tên và dòng dõi cùng giai cấp của mình. Bây giờ họ chỉ là những nhà Sư 
hay những ẩn sĩ trong giáo pháp của Đức Phật. 


Giáo pháp của Đức Phật được so sánh như một đại dương. Có nhiều dòng sông 
chảy vào đại dương. Trước khi chảy vào đại dương những dòng sông này có tên 
riêng, như sông Hằng, sông Cửu Long, sông Hoàng Hà v.v... nhưng một khi những 
dòng sông này chảy ra đại dương thì chúng sẽ mất hẳn tên riêng của chúng; bây giờ 
chúng chỉ còn là một thành phần của nước, chúng chỉ là đại dương mà thôi. Cũng 
vậy, trước khi gia nhập Tăng đoàn thì những nhà Sư có thể là những chiến sĩ, những 
vị bà la môn, những thương gia, những người cùng đỉnh; nhưng một khi họ đã gia 
nhập Tăng đoàn thì họ mất hẳn tên riêng và dòng dõi, nghĩa là họ mất hẳn giai cấp. 
Bây giờ họ chỉ đơn giản là những nhà Sư, những ẩn sĩ hay là những người con, 
những học trò của Đức Phật. Đó là đặc tính kỳ diệu thứ tư trong giáo pháp và trong 
giới luật của Đức Phật. Có tám sự kỳ diệu trong giáo pháp và trong giới luật của Đức 
Phật, và đây là sự kỳ diệu thứ tư. 

Theo lời Phật dạy, một người trở nên thấp hèn hay cao thượng không 
phải do từ sự sinh trưởng mà do Nghiệp (hay hành vi tạo tác) của họ. Nếu 
chúng ta tạo Nghiệp tốt thì chúng ta trở thành người cao thượng, nếu chúng ta tạo 
Nghiệp xấu thì chúng ta trở thành người thấp hèn, dầu cho chúng ta sinh ra ở dòng 
dõi nào thì điêu đó cũng không quan trọng. Như vậy, sinh ra trong dòng dõi cao hay 
thấp không quyết định được tư cách của một người, tư cách của một người được xác 
định qua hành vi của người đó. Do đó, Đức Phật dạy hành vi là Nghiệp. Hành vi hay 
Nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định sự thấp hèn hay cao thượng của một người. 

7. Sự bình đẳng giữa nữ giới và nam giới trong sự Giác Ngộ. 


Một đặc tính khác trong Phật Giáo là phụ nữ không bị đánh giá thấp hơn nam 
giới, không bị loại ra khỏi khả năng Giác Ngộ. Phụ nữ không bị coi thường, vẫn được 
xem là có khả năng Giác Ngộ như nam giới. Trong giáo pháp của Đức Phật, phụ nữ 
được quyền Giác Ngộ như nam giới. Nam hay nữ không phải là yếu tố quan trọng 
quyết định sự Giác Ngộ hay không. Dù là nam hay nữ, nếu bạn tuân theo những lời 
chỉ dạy của Đức Phật và tinh tấn thực hành thì bạn sẽ Giác Ngộ. Phụ nữ có đủ khả 


page 11 


12 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


năng để Giác Ngộ như nam giới. Có những phụ nữ trong nhiều khả năng đặc biệt đã 
đạt được địa vị cao trọng, thánh thiện nhất. Vào thời Đức Phật còn tại thế, vê phía 
nam giới, Ngài Sariputta có trí tuệ bậc nhất, và Ngài Moggallana có thần thông bậc 
nhất. Cũng vậy, về phía nữ giới có hai Tỳ Khưu Ni Khema và Uppalavanna cũng có 
khả năng và địa vị tương đương. Tỳ Khưu Ni Khema có trí tuệ bậc nhất và Tỷ Khưu 
Ni Uppalavanna có thần thông bậc nhất. Như vậy nữ giới cũng có địa vị cao trọng 
trong giáo pháp của Đức Phật. 


Trước khi Đức Phật ra đời, và ngay thời kỳ Đức Phật còn sống, phụ nữ Ấn Độ có 
địa vị rất thấp kém. Trong giáo pháp của Đức Phật, nữ giới được ngang bằng với 
nam giới. Nữ giới được mọi người tôn trọng. Phật Tử đến gặp các vị Tỳ Khưu Ni để 
học hỏi và nghe lời dạy bảo của các Ngài. Phụ nữ có đầy đủ cơ hội giống như nam 
giới để thực hành giáo pháp của Đức Phật và Giác Ngộ Đạo Quả A La Hán. 


Khi bà Gotami, dưỡng mẫu của Đức Phật, xin Ngài cho bà và những phụ nữ 
khác gia nhập Tăng đoàn, Đức Phật đã từ chối ba lần. Khi ngài Ananda gặp bà Mahã 
Pajapati và hiểu rõ sự từ chối của Đức Phật, Ananda bèn xin Đức Phật cho bà Mahä 
Pajäpati và các phụ nữ theo bà xuất gia, Đức Phật lại từ chối. Ananda bèn thưa với 
Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, những phụ nữ nếu xuất gia tu hành dưới giáo pháp 
của Ngài có thể đạt được đạo quả không?” Câu này có nghĩa là phụ nữ nếu xuất gia 
trở thành một vị tu sĩ thì họ có thể đạt được đạo quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na 
Hàm, A La Hán chăng. Đức Phật đã trả lời bằng một câu xác định: "Phụ nữ có khả 
năng trở thành một vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán”. Nghe thế 
Ananda bèn bạch Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, phụ nữ có thể tu hành trở thành Tu Đà 
Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vậy thì tại sao Ngài không cho nhũ mẫu 
Gotami xuất gia tu hành. Nhũ mẫu đã có ơn sâu với Ngài, chính nhũ mẫu đã cho 
Ngài bú mớm trong khi để con mình cho những người vú khác nuôi”. Cuối cùng Đức 
Phật chấp nhận cho phụ nữ gia nhập Tăng đoàn. 


Nếu bạn đọc giới luật của cả Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni thì bạn có thể nói có vài sự 
khác biệt trong hai bộ luật này. Tôi nghĩ rằng: chúng ra phải chấp nhận có những sự 
khác biệt, nhưng tôi không nghĩ điêu đó chống đối lại phụ nữ, chỉ là có sự khác biệt 
giữa Tỳ Khưu với Tỳ Khưu Ni thôi. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy bởi vì đây là những 
điều cần thiết để ngăn ngừa cũng như tạo sự an toàn và trong sạch cho Tăng Đoàn 
và Ni Đoàn. Đồng thời sự khác biệt này cũng giúp cho giáo pháp được phát triển 
thuận lợi. Bởi vậy, trong giới luật của Tỳ Khưu Ni có cấm chế phụ nữ làm một số 
hành vi mà nam giới không bị cấm. Trong các trường hợp đó, chúng ta có thể nói có 
vài sự khác biệt hay có thể gọi là sự kỳ thị, nhưng về lãnh vực thực hành để đạt được 
sự Giác Ngộ thì không có sự phân biệt nào. Nam và nữ đều có đủ khả năng để Giác 


13 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Ngộ như nhau. Có những phụ nữ có thể đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nam 
giới, và cũng có những người nam có khả nẵng hay đạt được kết quả tốt hơn nữ. 
Như vậy, vê phương diện thực hành và vê phương diện Giác Ngộ không có sự phân 
biệt hay kỳ thị nào. 


Các bạn đã từng nghe câu chuyện về bà Matikamata. Bà hành thiên theo lời 
hướng dẫn của ba mươi vị Tỳ Khưu và đã đạt được Giác Ngộ trước ba mươi vị đó. Bà 
đã đắc tầng thánh thứ ba chứ không phải chỉ là tầng thánh thứ nhất hay thứ nhì; 
trong khi đó, những vị Sư hướng dẫn cho bà chưa đạt được thành quả nào. Bởi thế, 
không thể nói rằng bởi vì bạn là người nữ nên bạn không thể đạt được sự Giác Ngộ 
nào và chỉ có người nam mới Giác Ngộ được. Như vậy, không có sự phân biệt nam 
nữ vê vấn đề Giác Ngộ Đạo Quả trong Phật Giáo. 


8. Khoan dung tha thứ. 


Một trong những đặc điểm nổi bật trong Phật Giáo là khoan dung tha thứ. 
Không chỉ khoan dung tha thứ đối với con người mà ngay cả đối với con vật. Lòng 
khoan dung tha thứ trong Phật Giáo cao thượng hơn tất cả tôn giáo khác. Một lần nọ 
Đức Phật dạy chư Tăng: "3y các thầy TỰ Khu, du cho có người nào dùng cua hai 
lưỡi cưa đút tay chân con thì con cũng không được để cho tâm bị ô nhiễm mà tức 
giận người đó. Người nảo còn giận dữ khi bị ai cua tay chân mỉnh thì người đó chua 
thực hành đúng theo lời dạy của Như Laï/.. Như vậy, dù cho kẻ thù cưa tay chân bạn 
bằng cái cưa hai lưỡi bạn cũng không nên nóng giận, nếu bạn còn giận dữ thì bạn 
cũng chưa thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Tôi nghĩ đây là điêu thực sự 
khó thực hành. Bởi vậy, trong Phật Giáo sự khoan dung tha thứ, không giận dữ, sân 
hận có tầm quan trọng đặc biệt. Lòng khoan dung tha thứ này còn được phát triển 
đến cả các loài thú. Bởi vậy, giới đầu tiên của người Phật Tử phải giữ là không sát 
hại sinh mạng của chúng sinh dù đó là người, súc vật hay những côn trùng bé nhỏ. 
Như vậy, lòng khoan dung tha thứ hay tình thương của những người Phật Tử không 
phải chỉ giới hạn trong sự thương yêu con người mà thương yêu tất cả chúng sinh. 


Tôi hy vọng các bạn đã biết câu chuyện của hoàng đế Asoka, một vị vua Ấn Độ. 
Trước khi trở thành một Phật Tử, vua Asoka là một vị hoàng đế hiếu chiến. Ông đã 
chinh phạt nhiêu quốc gia. Một trong những trận đánh lớn là trận Kalinga, một trận 
chiến khủng khiếp với hàng trăm ngàn người bị giết. Về sau nhà vua trở thành một 
Phật Tử. Sau khi trở thành người con Phật, thay vì dùng gươm đao để chinh phục, 
nhà vua dùng Giáo Pháp của Đức Phật để chinh phục các xứ khác. Ông đã để lại 
nhiều lời dạy về tình thương, khoan dung tha thứ, những lời dạy này đã được khắc 
trên nhiều trụ đá. Hiện nay vẫn còn tìm thấy nhiều trụ đá ghi khắc những lời dạy về 
tình thương của vua Asoka rải rác nhiều nơi ở xứ Ấn Độ. Rất nhiều các lời dạy của 
page 13 


14_ Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


ông đã được các nhà khảo cổ tìm thấy. Những câu này được ghi bằng một loại văn 
tự cổ Ấn Độ. Trong một trụ đá đã ghi lại các lời sau: "Ta tôn trọng mạng sống 
của những chúng sinh có hai chân, bốn chân, chim chóc, và những sinh vật 
dưới nước”. Như vậy, những lời dạy của Đức Phật đã chuyển một hoàng đế hiếu 
sát thành một vị vua nhân từ, không chỉ nhân từ đối với con người mà còn đối với tất 
cả các sinh vật trên cạn dưới nước. 


9. Không có Thánh Chiến. 


Một đặc tính đặc biệt là không có thánh chiến trong lịch sử Phật Giáo. Chưa bao 
giờ có việc nhân danh Phật Giáo để tạo ra những cuộc tàn sát nhau. Trong lịch sử 
thế giới cũng như trong lịch sử các quốc gia, chưa bao giờ có các cuộc chiến tranh 
gây ra bởi những người Phật Tử nhân danh Phật Giáo để giết hại tín đồ của các tôn 
giáo khác. Đạo Phật luôn luôn dạy chúng ta có tình thương, khoan dung tha thứ. 
Trong lịch sử, những Phật Tử bị sát hại bởi những người nhân danh tôn giáo khác 
như Hindu và Hôi giáo, chưa bao giờ có những cuộc chiến tranh của những người 
nhân danh Phật Giáo đi tiêu diệt các tôn giáo khác. Trên một trụ đá vua Asoka đã 
ghi lại: "Người nào nhân danh tôn giáo mình để tiêu diệt hay bức hại những 
người theo tôn giáo khác là đã tự đào hố chôn tôn giáo mình”. Một điểm rất 
quan trọng là không có thánh chiến, không có sự giết hại nhân danh Phật Giáo trong 
lịch sử Phật Giáo. 

Có rất nhiêu yếu tố quan trọng, tốt đẹp khác trong Phật Giáo, nhưng tôi nghĩ 
chúng ta tìm hiểu những yếu tố trên cũng tạm đủ. Tôi nghĩ chúng ta rất may mắn 
làm một người Phật Tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và là một Phật Tử nên 
chúng ta được tự do tìm hiểu, được tự do đặt câu hỏi, được tự do giải nghi cho bản 
thân, được tự do truy tâm tìm kiếm. Là người Phật Tử, chúng ta là chủ nhân ông của 
chính mình, chúng ta là những kiến trúc sư xây dựng tương lai cho chính chúng ta. 
Chúng ta là những người nương tựa vào chính mình để mang lại an vui hạnh phúc 
cho bản thân và cho người khác. Những người Phật Tử thực hành theo lời dạy của 
Đức Phật sẽ là những người có trách nhiệm, là những công dân tốt, cống hiến an 
bình và hạnh phúc cho xã hội. Những người Phật Tử cố gắng tùy theo năng lực của 
mình thực hành những việc thiện lành, tránh xa Nghiệp ác và loại trừ phiên não trong 
tâm. 


15 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


„ Chương 8 
CAC HẠNG CHUNG SINH 
TRÊN ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 


Đây là một loạt bài giảng cần bản về Phật Pháp. Các bạn đã được học vê Đức 
Phật, một số những lời dạy quan trọng của Ngài. Các bạn cũng đã được học một số 
đặc tính đặc biệt đáng quý của Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học làm thế nào để 
đi trên con đường phát triển tâm linh. 


Trong khi dạy dỗ, Đức Phật đã đưa ra con đường phát triển tâm linh cho các đệ 
tử của Ngài đi theo. Những người nào đi trên con đường này cuối cùng sẽ thoát khỏi 
mọi điều đau khổ. Trước khi chúng ta tìm hiểu thế nào là con đường phát triển tâm 
linh, chúng ta cần biết đến có nhiều hạng chúng sinh, nhiêu cá nhân khác nhau trên 
con đường phát triển tâm linh, chúng ta sẽ bắt đầu từ những người thấp nhất cho 
đến những người cao nhất trên con đường phát triển tâm linh. 


Người đi trên con đường phát triển tâm linh có thể chia làm hai hạng: 
- Hạng thứ nhất là puthujjana (người thế tục hay chưa Giác Ngộ). 
- Hạng thứ hai là Ariva hay các bậc thánh nhân. 


Puthujjana có nghĩa là thế tục, là những người chưa Giác Ngộ Đạo Quả. Như 
vậy người thế tục là người chưa trở thành thánh nhân. Ariya là những người đã đạt 
các quả thánh. Puthuj-jana có nghĩa là "những người tách rời khỏi những người Giác 
Ngộ”, còn có nghĩa là những người chưa giác ngộ hay nhóm đa số thế tục. 

A. Puthujjana (Người thế tục) 

Có hai lại puthujjana. Loại thứ nhất gọi là andha putthujjana(người thế tục mù 
lòa), và loại thứ hai là Kalyãna puthujjana (người thế tục hiểu biết) 

1. Andha puthujjana (người thế tục mù lòa): 

Người thế tục mù lòa là người không hiểu giáo pháp của Đức Phật, là người 
chưa nghe giáo pháp của Đức Phật, là người không tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật. 
Những lời dạy của Đức Phật bao gồm những pháp như: Ngũ Uẩn, Căn, Trần, Xứ, 
Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Niệm Xứ v.v... Những pháp này là các đề tài được Đức 
Phật dạy. Một người chưa biết hoặc không hiểu những giáo pháp này được gọi là 
những người thế tục mù lòa. 

2. Kalyãäna puthujjana (người thế tục hiểu biết) 


Người thế tục hiểu biết là người hiểu giáo pháp của Đức Phật như: Ngũ Uẩh, 
page 15 


16 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Căn, Trần, Xứ, Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Niệm Xứ v.v... Người này không những hiểu 
biết giáo pháp mà còn có khả năng bàn luận và phân tích giáo pháp cho người khác 
hiểu. Đôi khi nhờ hiểu biết, nhờ khả năng bàn luận về giáo pháp nên những người 
này có đức tin xác quyết về giáo pháp của Đức Phật. Như vậy, muốn trở thành 
người kalyäna puthujjana (người thế tục hiểu biết), chúng ta phải học hỏi giáo pháp 
Phật. 


3. Bodhisatta (Bồ Tát) 


Bodhisatta có nghĩa là Phật sẽ thành hay là vị Phật tương lai. Có nghĩa là người 
chắc chắn sẽ thành một vị Phật trong tương lai, nhưng hiện tại vẫn còn là một 
puthujjana hay một người chưa Giác Ngộ. Theo Phật Giáo, trở thành một Bodhisatta 
không phải dễ; vì vị này phải phát lời thệ nguyện muốn trở thành Phật trong tương 
lai trước một vị Phật còn đang tại thế, (Không thể phát nguyện trước tượng Phật, ảnh 
Phật hoặc vị Sư hay các người khác), và phải được vị Phật còn tại thế đó thọ ký, có 
nghĩa là vị Phật đó phải tuyên bố rằng: vị Bồ Tát này chắc chắn sẽ thành Phật trong 
tương lai vào một thời điểm xác định nào đó. Chỉ đến lúc đó vị này mới là một vị Bồ 
Tát (Bodhisatta). 


Do vậy, để trở thành một vị Bồ Tát là điều không phải dễ trong giáo pháp Phật. 
Lời phát nguyện chỉ được thọ ký nếu người phát nguyện trở thành Bồ Tát có bảy năng 
lực và phẩm hạnh khác nữa: 


1 - Vị này phải là con người, không phải là chư thiên. 
2- Phải là một người nam, đây là điều quy định trong kinh điển. 


3 - Có đủ năng lực để trở thành một vị A La Hán ngay trong kiếp sống đó. Khi 
Bồ Tát Sumedha, tiên thân của Đức Phật Thích Ca thê nguyện dưới chân Đức Phật 
Nhiên Đằng (Dipankara) thì vị này đã có các loại thân thông (abhiñña) và Sumedha 
có đầy đủ khả năng để trở thành một vị A La Hán, nếu Ngài muốn, vì Ngài có đủ điều 
điều kiện. Mặc dù có đủ điều kiện để trở thành A La Hán dễ dàng, nhưng ẩn sĩ 
Sumedha không muốn trở thành A La Hán ngay trong kiếp sống đó, và chấp nhận 
trải qua một thời gian dài vô tận để thực hành hạnh Bồ Tát vì Ngài muốn giúp đỡ, chỉ 
dẫn chúng sinh tự cứu mình thoát khỏi sự đau khổ trong sinh tử luân hồi. 


4 - Phải phát lời thệ nguyện trước một vị Phật hiện tiện. 
5 - Phải là một nhà sư hay một vị ẩn sĩ. 


6 - Phải có đủ tất cả các loại thân thông, CÓ nghĩa là phải thực hành Thiền Định, 
đạt hết tất cả các tâng định và thực tập phát triển thân thông. 


17 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


7 - Phải có tâm nguyện, ý muốn mạnh mẽ để trở thành một vị Phật dù cho có 
phải bỏ cả thân mạng này. 


8 - Có đủ nghị lực, quyết tâm mãnh liệt để trở thành một vị Phật như có tinh tấn 
mãnh liệt, sự kiên trì, sức kham nhân dù phải gặp rất nhiêu khó khăn trở ngại. Sự 
quyết tâm mãnh liệt của vị này được ghi lại trong Chú Giải như sau: 


Giả sử toàn vũ trụ đều phủ đầy các kiếm nhọn. Nếu có người nào bảo rằng: 
nếu bạn có thể đi trên các mũi kiếm nhọn từ đầu này đến đầu kia vũ trụ thì thành 
Phật thì vị này cũng sẽ đi. Hay cả thế giới này bao phủ bởi những rừng tre hoặc dây 
leo đây gai nhọn, nếu ai đi xuyên qua rừng tre hoặc dây leo này thì sẽ thành Phật thì 
vị này cũng sẵn sàng vượt qua khu rừng này. Hoặc người này nghe rằng: muốn đạt 
quả Phật thì phải chịu ở dưới địa ngục bốn A Tăng Kỳ kiếp và một trắm ngàn đại kiếp 
thì vị này cũng sẵn sàng chịu. 


Nếu một vị nào có đủ tám đặc tính trên thì ước nguyện của vị đó sẽ được thành 
tựu. Có nghĩa là vị này sẽ trở thành một vị Bồ Tát hay có thể nói vị đó là một vị Bồ 
Tát. 


Trong kinh còn ghi lại rằng: Một người khi đã được thọ ký trở thành Bồ Tát thì 
trong tương lai không bị những khiếm khuyết sau đây: 


1 - Không bị mù, câm, điếc khi mới sinh ra. 
2 - Không bị khù khờ khi mới sinh ra. 
3 - Không bị tàn tật khi mới sinh ra. 


4 - Phải sinh ra ở vùng trung tâm Ấn Độ, tiếng Päli gọi là Majjhima Desa có 
nghĩa là trung tâm của một xứ. 


5 - Không sinh trong giai cấp nô lệ, có nghĩa là không phải là người nô lệ. 


6 - Không tin vào thuyết Tiên Định, nghĩa là luôn tin tưởng vào luật Nghiệp Báo, 
Luật Nhân Quả. 


7 - Không bị thay đổi giới tính. 

8 - Không phạm ngũ nghịch đại tội. 

9 - Không phải là người cùi. 

10 - Không sinh làm những con thú nhỏ hơn chim cút, lớn hơn con voi. 

11 - Không trở thành quỷ đói, quỷ khát, quỷ bị đốt cháy. 

12 - Không tái sinh vào địa ngục A tỷ. Địa ngục A tỷ là địa ngục lớn nhất, thấp 


nhất và khổ sở nhất. 


page 17 


18 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


13 - Không sinh ở địa ngục lokantarika, là địa ngục năm giữa ba hệ thống thế 
giới. Địa ngục này được giải thích giống như có ba khay tròn khi để lại gần nhau có 
khoảng trống ở giữa, khoảng trống này được gọi là lokantarika. 


14 - Trong cối dục giới, không sinh làm ma vương. 
15 - Khi sinh trong sắc giới, thì không sinh vào cõi vô tưởng. 


16 - Không sinh vào cối suddhãvãsa (Tịnh Cư Thiên) là cõi trời của những vị 
thánh thứ ba. 


17 - Không tái sinh vào cõi arupavacara (cõi vô sắc) cõi này chỉ có tâm thức mà 
không có hình sắc. 


18 - Phải sinh ra trong hệ thống thế giới này mà không phải của hệ thống thế 
giới khác. 

Đó là mười tám điêu khiếm khuyết mà một vị Bồ Tát sẽ không phải chịu trong 
suốt quá trình thực hành Bồ Tát hạnh. 


Vị Bồ Tát phải làm gì? Phải thực hành những hạnh gì? Vị Bồ Tát phải thực hành 
mười Ba La Mật (mười đặc tính hoàn hảo). Mười Ba La Mật này có ba hạng để thực 
hành, đó là sơ Ba La Mật, trung Ba La Mật và thâm Ba La Mật. Vị Bồ Tát phải thực 
hành cho đến hạng Ba La Mật cao nhất tức là thâm Ba La Mật. 


Chữ Boddhisatta được dịch là "một vị Phật sẽ thành” hay những nghĩa tương tự 
như thế. Chữ Bodhisatta gôm hai chữ Bodhi và satta. Chú Giải giải thích Bodhi bằng 
ba nghĩa. 


Nghĩa thứ nhất, Bodhi có nghĩa là người dính mắc vào Bodhi. Ở đây Bodhi có 
nghĩa là Giác Ngộ Phật quả. Dính mắc vào có nghĩa rất mong muốn trở thành một vị 
Phật. Theo nghĩa này thì một người như vậy được gọi là Bodhisatta. 


Nghĩa thứ hai, Bodhi có nghĩa là người có trí tuệ. Ở đây chữ satta có nghĩa là 
một chúng sinh và Bodhi có nghĩa là trí tuệ nên Bodhisatta có nghĩa là một người có 
trí tuệ hay "trí giả”. Một vị Bồ Tát luôn luôn có trí tuệ. Ngay cả khi Ngài tái sinh làm 
một con thú thì Ngài cũng là một con thú có trí tuệ. Như vậy theo nghĩa thứ hai thì 
Bodhisatta có nghĩa là người trí tuệ hay là người sở hữu trí tuệ. 


Nghĩa thứ ba, là người Giác Ngộ hay chúng sinh Giác Ngộ. Có nghĩa là một 
người chắc chắn sẽ Giác Ngộ quả Phật. Như vậy, muốn trở thành một vị Bồ Tát 
không phải là điều dễ dàng. 


Chúng ta đã nghiên cứu nhiều loại puthujjana và chúng ta đã biết rằng: trong 


19_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Phật Giáo, Bodhisatta vẫn còn là một người bình thường chưa loại trừ được phiền 
não. Bodhisatta là người chưa Giác Ngộ, vẫn còn là người thế tục. Bởi vì Bodhisatta 
vẫn còn là puthujjana (thế tục) nên đôi lúc Ngài phải tái sinh làm thú, đôi lúc tái sinh 
làm người, đôi lúc tái sinh làm trời. Nếu Ngài đã Giác Ngộ rồi thì Ngài không thể nào 
tái sinh là một con vật được. Đó là lý do tại sao trong Phật Giáo Bồ Tát vẫn còn là 
puthujjana, chúng sinh thế tục. Mặc dù còn là một chúng sinh thế tục, nhưng là một 
chúng sinh thế tục rất đặc biệt. Tại sao gọi là người thế tục đặc biệt hay người phàm 
phu đặc biệt? Bởi vị Ngài đã vất bỏ cơ hội Giác Ngộ và có hạnh nguyện chịu đau khổ 
trong vòng luân hồi sinh tử suốt bốn A Tăng Kỳ đại kiếp và một trăm ngàn đại kiếp 
để trở thành một vị Phật Toàn Giác cứu độ chúng sinh. 


Bởi vị Bồ Tát chưa Giác Ngộ, vẫn còn là kẻ phàm phu, dù là kẻ phàm phu đặc 
biệt đi nữa thì trong Phật Giáo cũng không đặt các vị Bồ Tát ngang hàng với chư 
Phật. Trong thực tế, chúng ta rất ít khi thấy tượng những vị Bồ Tát để thờ trong các 
tự viện Phật Giáo. Và người Phật Tử không có lễ lạy Bồ Tát như lễ lạy Đức Phật. 


B. Ariya: (Bậc Giác Ngộ) 


Những bậc Giác Ngộ là những vị đã đạt đến những tâng mức Giác Ngộ, nghĩa là 
đã chứng ngộ, thấy rõ Tứ Diệu Đế - Bốn chân lý cao thượng và là người đã loại trừ 
các phiên não trong tâm. 


Có bốn hạng người Giác Ngộ, ngoại trừ các vị Phật Toàn Giác và Phật Độc giác. 
Nếu tính chung cả Phật Toàn Giác và Phật Độc Giác thì chúng ta có thể nói là có sáu 
loại Ariya, sáu loại người Giác Ngộ. 


1. Sotäpanna: Tu Đà Hoàn 


Loại người Giác Ngộ thứ nhất là Sotapanna. Sotäpanna có nghĩa là nhập lưu 
hay đã đi vào dòng thánh đạo. Sotäpamna loại trừ hai loại phiên não là tà kiến và 
hoài nghi. Đây là tâng Giác Ngộ đầu tiên. Thông thường khi một người đã trở thành 
Sotapanna thì vị này chỉ còn tái sinh bảy lần trong vòng luân hồi. Điêu này không có 
nghĩa là phải tái sinh bảy lần, nhưng có thể tái sinh từ một lần đến bảy lần. Bởi vậy 
có ba hạng Sotäpanna. Hạng thứ nhất là còn tái sinh bảy kiếp sống nghĩa là còn tái 
sinh trong vòng luân hồi tối đa là bảy kiếp. Dù trong sáu kiếp sống đầu tiên không 
có cơ hội để tu hành thì đến kiếp thứ bảy cũng có cơ hội trở thành A La Hán. 


Hạng Sotãpanna thứ hai là những vị chỉ còn tái sinh một kiếp trong tương lai và 
trong kiếp tương lai này vị đó sẽ trở thành A La Hán, chấm dút tất cả phiên não. 


Hạng Sotãpanna thứ ba là những vị phải còn tái sinh từ hai đến sáu kiếp trong 
page 19 


20_ Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


tương lai và sẽ đắc quả A La Hán. 
2. Sakadagami: Tư Đà Hàm 


Tư Đà Hàm còn gọi là Nhất lai. Vị Tư Đà Hàm chỉ còn tái sinh làm người một lần 
nữa. Vị này không có loại trừ thêm phiên não nào nữa so với Tu Đà Hoàn. Vị này 
chỉ làm cho những phiên não còn lại giảm bớt. 


Theo Chú Giải có năm loại Tư Đà Hàm. Thứ nhất là những người trở thành Tư 
Đà Hàm ngay trong kiếp sống này và cuối cùng chết ngay trong kiếp sống này. Có 
nghĩa là vị đó đầu tiên đắc quả Tư Đà Hàm và sau đó cũng đắc quả A Na Hàm và A 
La Hán cũng ngay trong kiếp sống này và thoát khỏi vòng luân hồi trong kiếp sống 
này. 


Hạng Tư Đà Hàm thứ hai là vị đó đắc quả Tư Đà Hàm trong kiếp sống này và 
kiếp kế tiếp tái sinh trong quả trời và trở thành A Na Hàm, A La Hán, nhập Niết Bàn 
tại cõi đó. 


Hạng thứ ba là những vị đắc quả Tư Đà Hàm trên cõi trời rồi tái sinh làm người 
và đắc quả A Na Hàm, A La Hán, và chết trong cõi người này. Như vậy đây là một vị 
đắc Tư Đà Hàm tại cõi trời rồi tái sinh làm người, Giác Ngộ Đạo Quả và Niết Bàn 
trong cối người. 


Hạng Tư Đà Hàm thứ tư là đắc quả Tư Đà Hàm ở cối trời, tái sinh lại trên cối trời 
và tu hành đắc quả thánh thứ ba và thứ tư trên cõi trời đó. 


Hạng thứ năm mới chính là Tư Đà Hàm thực thụ. Vị này Giác Ngộ Tư Đà Hàm ở 
cõi người và tái sinh vào cối trời, hưởng quả ở đó rồi trở lại làm người nữa rồi tu 
hành đắc quả thánh thứ ba, thứ tư. Đây là vị đắc quả thánh thứ hai ở cõi người, sau 
đó tái sinh vào cõi trời, rồi lại chết ở cõi trời, tái sinh vào cõi người, đắc quả A La Hán 
ở cõi người và Niết Bàn tại cối người. 


3. Anagami: A Na Hàm (Bất lai) 


A Na Hàm là vị không còn tái sinh ở đây nữa. Chữ ở đây có nghĩa là cối dục 
giới. Không có nghĩa chỉ là cối người mà bao gồm cả cõi người và cối trời dục giới. 
Như vậy một cách chính xác thì A Na Hàm là một vị không còn trở lại cõi dục giới. Vị 
A Na Hàm đã loại trừ Sân Hận và Tham Ái cõi dục giới, hai loại phiền não này đã 
được loại trừ hoàn toàn. Có nghĩa là ngài đã cắt đứt hẳn hai loại phiền não này nên 
chúng không thể khởi sinh trong tương lai nữa. Như vậy vị A Na Hàm không còn trở 
lại cối dục giới vậy thì vị này tái sinh ở đâu? Vị này sẽ tái sinh vào cối Sudhãvãsa là 
cối Phạm Thiên. 


21 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Có năm loại A Na Hàm. 


Hạng A Na Hàm thứ nhất là một vị tái sinh ngay vào cối cao và vị này đắc quả A 
La Hán trước khi tuổi thọ chấm dứt. Có nghĩa là vị này hiện tại đang đắc quả thánh 
thứ ba ở đó và chết ở cõi đó rồi sinh lên một cõi trời sắc giới cao hơn, và tại cõi mới 
này vị đó đắc quả A La Hán trước khi hết nửa tuổi thọ của họ. 


Hạng A Na Hàm thứ hai là vị trở thành A La Hán trong thời gian nửa đời sống 
còn lại của vị này. 

Hạng A Na Hàm thứ ba là hạng tức khắc tái sinh lên cõi cao hơn và đắc quả A 
La Hán mà không cần cố gắng. Hạng này không cần phải hành thiền nhiều. 

Hạng A Na Hàm thứ tư là hạng trở thành A La Hán sau khi đã tinh tấn nỗ lực 
thật nhiều. Vậy đây là hạng thực hành rất nhiều. 


*** Các bạn đã thấy chữ asankhãra và sasañkhara ở trong phần thứ ba và bốn. 
Nếu trong hai chữ asañkhära và sasakhara lấy ra hai tiếp đầu ngữ a và sa, còn lại chữ 
sañkhara thì chữ sañkhära ở đây có nghĩa là nỗ lực hay cố gắng. Tôi đã từng nói với 
các bạn chữ san-khära có rất nhiều nghĩa. Sankhara có nghĩa là "cái chịu điều kiện” và 
"cái tạo ra điều kiện”, nhưng chữ sañkhãära ở đây có nghĩa là nỗ lực hay cố gắng. 

Sanñkhãra trong câu: "Tất cả các pháp hữu vi (sankhãra) đều Vô Thường” thì có 
nghĩa là những cái bị điêu kiện; tức là hiểu chữ sañkhara theo nghĩa thụ động. 

Sankhãra trong chữ sañkhãärakhandha (hành uẩn) thì sankhãra có nghĩa là 
những cái tạo điều kiện, tức là hiểu chữ sankhara theo nghĩa tác động. 

Trong thập nhị nhân duyên có câu: Vô minh duyên hành (avijjãä paccayä 
sañkhãr3) thì chữ sankhara phải hiểu theo nghĩa tác động bởi vì chữ sañkhãra ở đây 
có nghĩa là hành nghiệp. 

Hạng A Na Hàm thứ năm là hạng tái sinh ngay vào cảnh Tịnh Cư Thiên rồi chết 
tại cảnh đó, rồi tái sinh vào cảnh cao hơn (cũng của cối Tịnh Cư Thiên) và Giác Ngộ 
Đạo Quả tại cảnh đó. 


Có năm cối Tịnh Cư Thiên. Đầu tiên vị này tái sinh vào cối thứ nhất, rồi cõi thứ hai, 
thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vị này từ cảnh giới thấp lên lần đến cảnh giới cao cho đến khi 
đạt đến cảnh giới cao nhất và đắc quả A La Hán trong khi sống trong cối này. 


4. Arahant: A La Hán 


A La Hán có nghĩa là người xứng đáng nhận lễ vật cúng dường bởi vì vật phẩm 
cúng dường cho vị này đem lại nhiêu kết quả lớn lao. A La Hán là người đã đạt đến 
tâng mức giác ngộ cao nhất. Ngài đã diệt trừ tất cả các phiên não còn lại. Người đã 
trở thành A La Hán thì mọi phiên não đều bị tiêu diệt. Bởi vì vị A La Hán không còn 
một chút phiên não nào nên tâm của Ngài hoàn toàn trong sạch thanh tịnh. 
page 21 


22 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Vị A La Hán đã diệt trừ hoàn toàn mọi phiên não, nên vị A La Hán không còn tái 
sinh. Sau khi chết vị A La Hán, không còn tái sinh nữa. Cái chết của vị A La Hán 
giống như ngọn đèn tắt. Có ba hạng A La Hán. 


Trước tiên là hai vị Thượng Thủ Thanh Văn (thượng thủ đệ tử). Hai vị này phải 
hành Ba La Mật trong một A Tăng Kỳ đại kiếp và một trắm ngàn đại kiếp. Hai vị 
thượng thủ đệ tử của Đức Phật Gotama là Ngài Sariputta (Xá Lợi Phất) và Ngài 
Moggalläna (Mục Kiên Liên). 


Hạng A La Hán thứ hai là các Đại Đệ Tử hoặc Đại Thanh Văn. Các vị Đại Thanh 
Văn phải thực hành trọn vẹn Ba La Mật. trong một trăm ngàn đại kiếp. Trong thời kỷ 
Đức Phật Gotama có tám mươi Đại Đệ Tử, kể cả hai vị Thượng Thủ Thanh Văn. Nếu 
không kể hai vị Thượng Thủ Thanh Văn thì chỉ có bảy mươi tám Đại Đệ Tử thôi. Các vị 
Đại Đệ Tử như Ananda, Maha Kassapa, Kaccayäna, Anuruddha v.v... 


Hạng A La Hán thứ ba là những vị A La Hán thường. Những vị A La Hán thường 
thì chỉ cần thực hành các Ba La Mật ít hơn một trăm ngàn đại kiếp trái đất, có thể là 
một trăm đại kiếp, một ngàn đại kiếp, mười ngàn đại kiếp, một trăm ngàn đại kiếp 
hay hơn. Có nhiêu Thanh Văn Thường, chỉ có bảy mươi tám Đại Thanh Văn và hai 
Thượng Thủ Thanh Văn. 


5, Pacceka Buddha: Phật Độc Giác 


Phật Độc Giác còn gọi là Bích Chi Phật, nhiêu người còn gọi là Phật im lặng. Vị 
Phật Độc Giác là người tự mình Giác Ngộ, không nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác. Phật 
Độc Giác không cần phải nghe giáo pháp từ một người khác. Những vị Phật Độc Giác 
khác với hai Thượng Thủ Thanh văn, bảy mươi tám vị Đại Thanh Văn và các vị Thanh 
Văn Thường khác vì các vị Thánh Thanh Văn này đều cần phải nghe lời dạy dỗ của 
các vị khác để hành thiền và đắc quả A La Hán. Phật Độc Giác khác với những vị A 
La Hán; bởi vì, giống như Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác không có thầy chỉ dạy. Phật 
Độc Giác tự mình chứng ngộ, không cần phải nhờ vị nào giúp. Không có sự hỗ trợ, 
giúp đỡ từ một người nào khác, Phật Độc Giác tự mình chứng ngộ, nhưng những vị 
Phật Độc Giác không thể dạy người khác Giác Ngộ như Đức Phật Toàn Giác hay 
những đệ tử của Đức Phật Toàn Giác đã làm. Những người có cơ duyên được nghe 
những lời dạy dỗ của vị Phật Độc Giác chỉ có thể tái sinh vào cảnh trời v.v... nhưng 
không thể Giải Thoát Giác Ngộ. Đây là sự khác biệt giữa những học trò của Phật Độc 
Giác và Phật Toàn Giác. Những vị A La Hán cần phải nghe lời dạy dỗ từ người khác, 
và các vị này có thể giúp đỡ cho kẻ khác Giác Ngộ. Phật Độc Giác không cần người 
khác giảng giải, và cũng không thể giúp cho người khác Giác Ngộ. 


Không nên hiểu là Phật Độc Giác không thuyết pháp, dạy dỗ ai. Thật ra, các 


23 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Ngài có dạy, nhưng Phật Độc Giác không thể giúp người khác Giác Ngộ qua những lời 
dạy của Ngài. Trong Jãtaka (chuyện tiên thân) và trong Sutta Nipata, chúng ta thấy 
những vị Phật Độc Giác đã giảng đạo hay ít nhất cũng dạy một vài câu kệ. Các vị 
Phật Độc Giác có thể dạy, nhưng họ không thể dạy như các vị Phật Toàn Giác. Các 
Ngài tự mình Giác Ngộ, nhưng có thể các Ngài không thể diễn tả thành lời để dạy 
đạo cho chúng sinh. 


Muốn trở thành một vị Phật Độc Giác thì phải hành Ba La Mật trong hai A Tăng 
Kỳ đại kiếp và một trăm ngàn đại kiếp, và Phật Độc Giác chỉ có thể xuất hiện khi 
không có Phật Toàn Giác trên thế gian. Khi có Phật Toàn Giác thì không có Phật Độc 
Giác. Hiện nay không có Phật Độc Giác vì chúng ta vẫn đang trong thời kỳ giáo pháp 
của Đức Phật Thích Ca. Như vậy một vị Phật Độc Giác chỉ có thể xuất hiện ở giữa 
khoảng thời gian của hai vị Phật. Các vị Phật Độc Giác cao hơn A La Hán, nhưng 
thấp hơn Phật Toàn Giác. 


6. Phật Toàn Giác: 


Phật là một vị cao thượng nhất. Một vị Phật đã hoàn toàn loại trừ mọi phiên 
não, không còn dư sót chút nào. Ngài là vị Chánh Biến Tri - hiểu biết mọi sự mọi vật 
- có tâm đại bi và vô số những đặc tính tốt đẹp khác. 


A La Hán cũng loại trừ tất cả những phiên não trong tâm, nhưng A La Hán 
không thể loại trừ tiền khiên tật. Tiền khiên tật là những thói quen về thân và khẩu. 
Đức Phật loại trừ tất cả các phiên não trong tâm và luôn tất cả các tiên khiên tật. 
Chẳng hạn như có những vị A La Hán có tiền khiên tật nên có những lời lẽ dường 
như thô tháo, bất nhã. Có một vị A La Hán thỉnh thoảng khi nói chuyện với ai, câu 
đầu tiên Ngài thường hay nói là "Ê, tên cà chớn kia, mày có khỏe không? Mày đến 
thăm tao đấy hả?” Vì nhiều kiếp trước vị A La Hán này là những người giàu có, là gia 
chủ đầy uy quyền nên nay, mặc dù đã đắc A La Hán, các tiền khiên tật (về thân và 
khẩu) vẫn còn. Hoặc như Ngài Xá Lợi Phất, trong những kiếp trước đã nhiều lần làm 
khi nên có đồi lần khi đi ngang qua vũng nước Ngài không đi vòng mà lại nhảy qua. 
Mặc dù A La Hán và Phật Toàn Giác, cả hai đều loại trừ phiên não, nhưng sự loại trừ 
của Đức Phật là loại trừ hoàn toàn, không lưu lại một chút dư vị của phiên não. 


Đức Phật là vị Chánh Biến Tri, Ngài có trí tuệ hiểu biết tất cả mọi chuyện trên 
thế gian, có nghĩa là khi muốn biết điều gì thì Ngài liên biết ngay không cần xuyên 
qua trung gian nào. Đó là một đặc tính quý báu của Đức Phật mà vị A La Hán không 
có. 

Tiếp theo, Đức Phật có tâm đại bi (Mahã Karuna), các vị A La Hán cũng có tâm 
bi, nhưng chỉ có tâm bi thông thường (karuna). Chúng ta cũng có tâm bi, nhưng là 
page 23 


24 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


tâm bi thông thường. Tâm bi mẫn của Đức Phật được gọi là tâm đại bi bởi vì Đức 
Phật có sự hy sinh to lớn. Qua nhiều kiếp sống Ngài đã hy sinh để có khả năng giúp 
chúng sinh tự cứu. Đức Phật có vô số đặc tính quý báu cao thượng. 


Muốn trở thành một vị Phật phải thực hành các hạnh nguyện Bồ Tát. Có ba 
hạng Bồ Tát: Trí Tuệ Bồ Tát, Đức Tin Bồ Tát, Tinh Tấn Bồ Tát. 

Trí Tuệ Bồ Tát là vị Bồ Tát có trí tuệ lớn vượt trội hơn hai yếu tố đức tin và tỉnh 
tấn, Phải tu hành trong bốn A Tăng Kỳ kiếp trái đất và một trăm ngàn kiếp trái đất. 

Đức Tin Bồ Tát là vị Bồ Tát có đức tin vượt trội hơn hai yếu tố trí tuệ và tinh tấn, 
phải tu hành trong tám A Tăng Kỳ kiếp trái đất và một trăm ngàn kiếp trái đất. 

Tinh Tấn Bồ Tát là vị Bồ Tát có tinh tấn vượt trội hơn hai yếu tố trí tuệ và đức 
tin, phải thực hành mười sáu A Tăng Kỳ kiếp trái đất và một trăm ngàn kiếp trái đất. 

Một vị Bồ Tát phải thực hành trọn vẹn Mười Pháp Parami (Ba La Mật). Khi một 
vị Bồ Tát hoàn thành Paãrami thì Ngài hoàn thành đủ tất cả các loại ParamI. Có mười 
loại Pãrami, và mỗi loại được chia ra làm ba mức độ hay ba hạng: Hạng thường, 
Hạng trung bình, Hạng cao nhất. Vị Phật tương lai phải thực hành trọn vẹn cả ba 
hạng Parami. 


* Hạng thường: Quyết tâm hoàn thành Paramr dầu phải hy sinh toàn bộ tài sản 
hay của cải của mình. 


* Hạng trung bình: Quyết tâm hoàn thành Päramri dầu phải hy sinh tay chân hay 
các bộ phận trong cơ thể như tai, mắt, mũi... 


* Hạng cao nhất: Quyết tâm hoàn thành Parami dầu phải hy sinh cả tính mạng 
của mình. 


Vị Bồ Tát phải hy sinh ngay cả tính mạng của mình vì lợi ích của người khác. 
Bất kỳ sinh vào kiếp nào, Bồ Tát cũng luôn luôn làm những công việc đem lại lợi ích 
và an vui cho tất cả chúng sinh. 


Bởi vậy, sự thực hành tròn đủ các Parami thật là điều cực kỳ khó khăn. 


Đối với chúng ta, ngay cả tầng mức thứ nhất cũng là khó thực hiện rôi. Chúng 
ta không thể cho hết của cải của chúng ta có cho người khác. Khi cho, có thể chúng 
ta cho một ít, chứ không cho hết bởi vì chúng ta còn nghĩ đến sự sống còn của chính 
chúng ta. Nhưng vị Bồ Tát không giống vậy. Khi vị Bồ Tát cho thì Ngài bố thí tất cả 
giống như một bình đựng nước đã lật úp không còn một giọt nào trong đó nữa. Do 
hoàn thiện hạnh nguyện Bồ Tát như vậy nên Bồ Tát mới trở thành một vị Phật. 


25_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Nếu bạn có hạnh nguyện trở thành một vị Phật thì bạn sẽ chọn thực hành hạnh 
Bồ Tát nào? Hạng đầu tiên, hạng thứ hai hay hạng thứ ba? 


Đối với chúng ta, thời gian một vị Bồ Tát tinh tấn thực hành thì quá dài. Nhưng 
tôi có biết một vị Sư có hạnh nguyện trở thành một vị Phật và thực hành theo hạng 
Bồ Tát Tinh Tấn thứ ba này. Một vị Sư học hành rất chậm lụt. Sư không thể học 
thuộc lòng nhanh chóng được. Muốn thuộc lòng một đoạn kệ, vị Sư này phải đọc 
đến một trăm lần. Sư thường cầm một chuỗi hạt trong khi học bài. Khi đọc xong 
đoạn kệ, vị Sư này lần một hạt, cứ như thế đọc một trăm lẻ tám lần, xong một chuỗi 
hạt, mới thuộc một đoạn kệ. Nhờ nỗ lực tinh tấn học hành nên Sư trở thành một 
Nhà Sư rất giỏi. Sư viết rất nhiêu sách, và trong phần cuối của cuốn sách Sư viết 
câu: 


"Do phước báu của việc viết cuốn sách đem lại lợi ích cho mọi người nảy, tôi 
nguyện trở thành một vị Phật, có hạnh tính tấn nổi bật”. 


Như vậy, vị này có tâm nguyện trở thành một vị Phật với thời gian dài nhất. 
Thật đáng khâm phục. 


(Tại Việt Nam, trước đây có ba vị Sư Nguyên Thủy đã có hạnh nguyện trở thành 
Phật Toản Giác đã nguyện ra miệng, và ghi lời nguyện nảy trong sách mình viết, đó 
là Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Bủu Chơn, Hòa Thượng Giới Nghiêm. C3 ba 
đều là nguyên Tống Thống Giáo Hội Tăng Giả Nguyên Thủy Việt Nam) 


Chúng ta đã đề cập đến các hạng chúng sinh trên đường phát triển tâm linh: Từ 
trên xuống dưới, trước tiên là Đức Phật, tiếp theo là Phật Độc Giác, A La Hán (Ba 
hạng A La Hán: Thượng Thủ Thinh Văn, Đại Thỉnh Văn, Thinh Văn Thường, A Na 
Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàn, hai hạng người thế tục: (người thế tục hiểu biết, 
người thế tục mù lòa, kể cả Bồ Tát). 


Chúng ta cần lưu ý ở đây về danh từ A La Hán. Mỗi lần nói đến chữ A La Hán thì 
chúng ta hàm ý rằng: đó là một vị Thinh Văn Giác, những học trò của Đức Phật, nhưng 
Đức Phật cũng là một vị A La Hán, Phật Độc Giác cũng là một vị A La Hán. Các bạn còn 
nhớ Đức Phật có chín phẩm hạnh: Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn 
(Araham, Sammaä-sambud-dho,Vijjacarana-sampanno, Sugato, Loka-vidu, Anuttararo 
Purisa-dammasaärathi, Satthã-deva-manussanam, Buddho, Bhagava). Như vậy A La 
Hán hay Ứng Cúng là một phẩm hạnh của chư Phật. Chữ A La Hán được dùng để chỉ 
cho phẩm hạnh của Đức Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác và Thinh Văn Giác hay học trò 
của Đức Phật, nhưng phần lớn chúng ta dùng từ A La Hán để chỉ cho những học trò 
của Đức Phật đã đắc A La Hán mà thôi. Chúng ta cần ghi nhớ nghĩa của chữ A La 
Hán khi đọc sách Phật để biết rõ đoạn văn nào dùng với nghĩa gì. Bởi vì đây là một 
bài giảng căn bản nên chúng ta chỉ tìm hiểu khái quát, nếu các bạn không hiểu hết 
page 25 


26 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


tất cả những điều giải thích ngắn gọn này thì cũng đừng cảm thấy thất vọng. Ở đây 
chúng ta chỉ tìm hiểu các hạng người Giác Ngộ khác nhau và phân biệt các hạng theo 
phẩm tính của các Ngài. Nếu bạn không nhớ hết tất cả những phẩm tính và các 
hạng thánh nhân trên thì cũng không sao. Các bạn chỉ cần nhớ rằng: có bốn bậc 
thánh là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Phật Độc Giác, Phật Toàn 
Giác là đủ. 

Tôi đã nói với các bạn chỉ có bốn bậc Giác Ngộ, nhưng thật ra thì có bao nhiêu 
bậc Giác Ngộ? Tôi sẽ không giảng ở đây, nhưng tôi sẽ hỏi quý vị? Bao nhiêu? Tám 
phải không? Tôi chỉ kể ở đây có bốn thôi. Bởi vì lúc đạt tâm đạo Tu Đà Hoàn được 
gọi là người có Đạo Tâm Tu Đà Hoàn (hay Tu Đà Hoàn Đạo). Vào lúc đạt tâm quả 
Tu Đà Hoàn thì ta gọi là Quả Tâm Tu Đà Hoàn (hay Tu Đà Hoàn Quả). Tâm đạo chỉ 
kéo dài có một sát na — một thời gian rất ngắn, một phần tỷ giây. Trong một sát na 
ngắn ngủi này vị đó là một người, nhưng trong sát na kế tiếp vị đó là một người 
khác, nhưng thông thường chúng ta chỉ nói một người đắc quả Tu Đà Hoàn hay đắc 
quả Tư Đà Hàm v.v... Để các bạn khỏi bị nhầm lẫn nên tôi chỉ nói là có bốn bậc Giác 
Ngộ. Bạn có thể nghe nói đến tám bậc Giác Ngộ thì cả hai cũng đều đúng thôi. 


27 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Chương 9 
CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 


Khi đề cập đến con đường tiến bộ tâm linh, chúng ta đã nói đến những hạng 
người đã đi trên con đường tiến bộ tâm linh, bây giờ chúng ta nói thẳng vào sự tiến 
bộ tâm linh hay tìm hiểu thế nào là con đường tiến bộ đó. Con đường tiến bộ tâm 
linh thật sự có nghĩa là sự thực hành để tiến bộ tâm linh. 


Chúng ta tự nhận mình là người con Phật, vậy thì chúng ta phải làm gì để đúng 
nghĩa với danh từ này. Chúng ta rất may mắn là học trò của Đức Phật, và đã được 
Đức Phật chỉ cho con đường tâm linh. Để trở thành người học trò của Đức Phật, điều 
trước tiên chúng ta phải làm là nương tựa vào Đức Phật hay còn gọi là Quy Y. Bây 
giờ chúng ta hãy bắt đầu con đường tiến bộ tâm linh bằng sự Quy Y hay tìm nơi 
nương tựa, nơi trú ẩn an toàn. 


QUY Y 


Khi còn bé, những lúc sợ hãi chúng ta thường chạy đến cha mẹ để tìm sự che 
chở. Một khi đã ở trong vòng tay của cha mẹ thì sự sợ hãi chấm dứt. Những khi 
chúng ta gặp điều nguy hiểm, chúng ta thường cố gắng chạy đến một nơi nào đó để 
tránh nguy hiểm. Khi khí hậu bên ngoài quá nóng, chúng ta chạy vào nhà để tìm sự 
mát mẻ. Ngôi nhà trở thành chỗ trú ẩn của chúng ta để tránh cái nóng bên ngoài. 
Cũng vậy khi trời lạnh lẽo chúng ta cũng phải vào nhà để tránh cái lạnh giá bên 
ngoài. Nhà cửa là nơi trú ẩn để chúng ta tránh nóng, lạnh, thú dữ và những hiểm 
nguy của thời tiết như: mưa, gió, bão bùng. 

Trên hành trình dài đăng đẳng của vòng luân hồi, đôi lúc chúng ta cảm thấy sợ 
hãi, đôi lúc chúng ta cảm thấy nguy hiểm. Khi gặp cảnh sợ hãi hay nguy hiểm, 
chúng ta cần một nơi nào đó để trú ẩn. Chúng ta cần có một người nào hay một cái 
gì giúp chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi hay hiểm nguy. Qui Y cũng có ý nghĩa tương 
tự. 

Thế nào là trú ẩn, Nương Tựa hay Qui Y? Theo Chú Giải xưa, chữ Qui Y hay 
Nương Tựa có nghĩa là dựa vào người hay cái gì đó để làm tan biến tình trạng 
sợ hãi, kinh khiếp, đau khổ, những nghịch cảnh, những sự bất an, nhất là 
những đau khổ trong vòng luân hồi sinh tử. Trong ý nghĩa này thì Phật, Pháp, 
Tăng hay Tam Bảo được gọi là nơi trú ẩn, nương tựa hay Quy Y. 

Đức Phật được gọi là Nơi Nương Tựa hay Qui Y; bởi vì Ngài xoa dịu nỗi sợ hãi 
của chúng ta, của chúng sinh. Điều này có nghĩa là Đức Phật giúp chúng ta tránh 
được nỗi hiểm nguy, bằng cách đưa chúng ta đến chỗ an toàn, lợi ích, tốt đẹp. Đức 
Phật chẳng khác nào một vị thầy tài ba, giỏi giang. Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta: 


"Hãy làm điều tốt, tránh xa điều xấu”. Khi Đức Phật nói hãy làm điều tốt nghĩa là 
page 27 


28 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Đức Phật cam kết nếu chúng ta làm điều thiện, điêu tốt thì chúng ta sẽ đạt được 
nhiều lợi ích. Khi Đức Phật dạy đừng làm những hành vi bất thiện, xấu xa có nghĩa là 
Đức Phật đưa chúng ta ra khỏi nơi nguy hiểm, không tốt đẹp. 


Pháp cũng là nơi nương tựa. Khi một người thấu hiểu Giáp Pháp thì họ sẽ Giác 
Ngộ. Khi đã Giác Ngộ thì người này có đủ khả năng để vượt qua biển khổ sinh tử 
luân hồi, đến bờ bên kia một cách an toàn. Dù chỉ đạt được những tầng mức Giác 
Ngộ thấp hơn thì người thấu hiểu Giáp Pháp, ít nhất, cũng đã bước một chân ra khỏi 
vòng luân hồi. Trong ý nghĩa này Pháp Bảo được gọi là Nơi Nương Tựa, Pháp Bảo 
cũng làm dịu đi nỗi sợ hãi hay hiểm nguy cho chúng sinh. 


Tăng bảo cũng được gọi là Nơi Nương Tựa vì Tăng là những bậc đã hoàn toàn 
loại trừ hay loại trừ một phần nào phiền não, là gương lành trong sạch, là mẫu mực 
để chúng ta nương theo. Các bậc Thánh tăng đã đi theo con đường của Đức Phật, 
đã giải thoát Giác Ngộ, tạo niềm tin cho chúng ta, khiến chúng ta sẵn sàng đi trên 
con đường Đức Phật đã chỉ dẫn. Bởi vậy, mỗi khi dâng cúng cho chư Tăng, chúng ta 
gặt hái được nhiêu kết quả tốt đẹp từ sự cúng dường này. Khi chúng ta tỏ lòng tôn 
kính hay đảnh lễ Chư Tăng, chúng ta cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp do sự 
tôn kính đảnh lễ đó. Mặc khác, nếu chúng ta cúng dường cho những vị không xứng 
đáng nhận lãnh vật cúng dường thì chúng ta không gặt hái được kết quả tốt đẹp 
bằng cúng dường đến Chư Tăng. 


Chư tăng được gọi là Nơi Nương Nhờ bởi vì chư Tăng đã làm cho của cúng 
dường của chúng ta, làm cho hành vi tỏ lòng kính trọng của chúng ta, đem lại kết 
quả tốt đẹp. Nương nhờ Tăng, Quy Y Tăng ở đây, có nghĩa là nương nhờ gương lành 
trong sạch của các Ngài, lấy các Ngài làm chỗ dựa trên con đường tiến đến Giác Ngộ 
như các Ngài. Là một người Phật Tử, thì Phật, Pháp và Tăng là Nơi Nương Nhờ của 
chúng ta. Để xác quyết rằng: Chúng ta là những người con Phật nương nhờ 
vào Tam Bảo nên chúng ta Quy Y. 


Chắc các bạn đều biết thế nào là Quy Y! Làm thế nào để Quy Y? Theo Vi Diệu 
Pháp thì vào lúc Quy Y một thiện tâm khởi sinh trong ta. Thiện tâm này (kusala) là 
tâm thanh tịnh, không có phiền não. Thiện tâm này là trí tuệ hiểu rõ Tam Bảo, đặt 
lòng tin vào Tam Bảo. Khi thiện tâm này phát sinh, lấy Tam Bảo làm đối tượng ta 
đặt lòng tin vào Tam Bảo. Như vậy, Quy Y Tam Bảo thật sự có nghĩa là sự sinh khởi 
của loại thiện tâm lấy Tam Bảo làm đối tượng. 


Khi chúng ta nói "Con xin Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng” nghĩa là chúng 


ta xem Phật, Pháp, Tăng là nơi nương tựa tối thượng của mình. Ta chọn Phật, Pháp, 
Tăng là nơi trú ẩn Nơi Nương Tựa cao thượng nhất. Quy Y hay nương nhờ có nghĩa 


29_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


là sự khởi sinh trong tâm loại tâm này. Khi chúng ta nói *Con xin Quy Y Phật, Quy Y 
Pháp, Quy Y Tăng” thì tâm này khởi sinh trong tâm ta, không bị ô nhiễm bởi phiền 
não. Loại tâm này có đặc tính là tôn kính Tam Bảo. Đồng thời tâm này chỉ lấy Tam 
Bảo làm nơi nương tựa chứ không nương tựa vào nơi nào khác. 


Trong Chú Giải, giải thích ai là người Quy Y? Điêu này có nghĩa là hạng người 
nào Quy Y. Câu trả lời là người có loại tâm này hay là người có tâm này là kẻ đang 
Quy Y. Muốn Quy Y chúng ta chỉ đơn giản xem Phật, Pháp, Tăng là vị thầy, là người 
hướng dẫn của chúng ta. Quy Quy Y không có nghĩa là chỉ có đức tin vào Phật mà 
chẳng làm gì cả, chỉ nghĩ rằng: chỉ cần dựa vào Phật là đạt được kết quả tốt. Quy Y 
có nghĩa là nhận Đức Phật làm người hướng dẫn tin thần cho mình. 


HAI LOẠI QUY Y 
Có hai loại Quy Y, Quy Y Siêu Thế và Quy Y Thế Tục. 
1. Quy Y Siêu Thế: 


Quy Y Siêu Thế xảy ra vào lúc Giác Ngộ hay vào lúc Đạo Tâm khởi sinh. Khi 
Đạo Tâm khởi sinh, thiên sinh Giác Ngộ Tứ Diệu Đế, lấy Niết Bàn làm đối tượng ngay 
vào lúc đó. Ngay vào lúc Đạo Tâm phát khởi là lúc Quy Y thành tựu. Và lúc đó sự 
Quy Y được thiết lập một cách vững chắc đối với người này. Đó là Quy Y Siêu Thế. 


2. Qui Y Thế Tục: 


Quy Y Thế Tục là Quy Y dành cho người thế tục (puthujjana). Người thế tục này 
đè nén phiên não chướng ngại trong khi Quy Y. Những chướng ngại trong khi Quy Y 
có nghĩa là: không tin tưởng, không hiểu biết gì về Tam Bảo v.v... 


Khi Quy Y hiểu rõ ràng về Tam Bảo, họ có đức tin hay có sự tín nhiệm vào Tam 
Bảo, đồng thời khi Quy Y, họ lấy những đặc tính tuyệt diệu của Tam Bảo làm đối 
tượng. Điều này có nghĩa là khi Quy Y, người Quy Y nghĩ đến những đức tính tốt đẹp 
của Phật, của Pháp, của Tăng. Phật Pháp Tăng, đối với người Phật Tử, là những đối 
tượng của đức tin và sự tín nhiệm của họ. Khi chúng ta đạt được đức tin vào Phật 
Pháp Tăng là chúng ta Quy Y. 


Đức tin giúp chúng ta có Chánh Kiến; bởi vì nhờ có đức tin nên chúng ta mới 
học hỏi những lời dạy của Đức Phật. Nhờ học hỏi những lời dạy của Đức Phật nên 
chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn hay có Chánh Kiến. Vào lúc Quy Y thì Đức Tin và 
Chánh Kiến khởi sinh trong tâm chúng ta. Có mười Thiện Nghiệp mà Thiện Nghiệp 
cuối cùng là có Chánh Kiến. Chánh Kiến là gốc rễ của Đức Tin hay lòng tin tưởng 
nhiệt thành và Tam Bảo. 


page 29 


30 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Bốn Loại Quy Y Thế Tục 


Thứ nhất là cúi mình tuân phục Phật, Pháp, Tăng. Thay vì nói con Quy Y 
Phật, Pháp, Tăng thì nói con cúi đầu tuân phục Phật, Pháp, Tăng. Khi cúi mình 
tuân phục thì chúng ta nói "bắt đâu từ ngày hôm nay, con tuân phục Phật 
Pháp Tăng”. Câu "bắt đầu từ ngày hôm nay” là câu tôi dịch sát nghĩa đúng theo 
văn Pali. Câu này có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, con hạ mình tuân 
phục theo Phật, Pháp, Tăng. 


Thứ hai là nhận Phật, Pháp, Tăng là Nơi Nương Tựa Tối Thượng của 
mình. Câu này có nghĩa là lấy Phật, Pháp, Tăng làm Nơi Trú Ẩn, Nơi Nương Tựa 
tuyệt hảo nhất. Khi chúng ta dùng nghĩa thứ hai này để Quy Y thì lúc Quy Y ta nói 
"bắt đầu từ ngày hôm nay con nhận Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng làm Nơi Nương 
Tựa Tối Thượng của con” hoặc "bắt đầu từ ngày hôm nay con có Nơi Nương Tựa Tối 
Thượng là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng”. 


Thứ ba là chấp nhận mình là học trò của Phật, Pháp, Tăng. Đôi lúc bạn 
không nói "con cúi đầu tuân phục Phật, Pháp, Tăng” hay "bắt đầu từ ngày hôm nay 
con nhận Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng làm Nơi Nương Tựa Tối Thượng của con” mà 
nói "con là học trò của Phật, học trò của Pháp, học trò của Tăng”. Khi nói như vậy thì 
chúng ta đã Quy Y Phật, Pháp, Tăng. Như vậy, cách thứ ba là nhận mình là học trò, là 
đệ tử của Phật, Pháp, Tăng. 


Thứ tư là thành kính đảnh lễ Đức Phật, Pháp, Tăng qua sự tôn kính 
đảnh lễ. Theo cách này thì khi chúng ta đang ngồi mà thấy Phật hoặc một vị Sư đi 
ngang qua chúng ta đứng dậy tỏ lòng tôn kính. Đó cũng là hình thức Qui Y Thế Tục. 
Trong thực tế, người Phật Tử biểu lộ sự Quy Y này bằng cách lễ lạy hoặc chấp tay 
biểu lộ sự cung kính. Tất cả những hành vi biểu hiện sự tôn kính trên đều chứng tỏ 
chúng ta Quy Y Phật, Pháp, Tăng. Mặc dù không nói bằng lời, nhưng khi chúng ta 
cúi xuống lễ lạy Phật, Pháp, Tăng là chúng ta đã Quy Y. 


Thông thường khi Quy Y chúng ta đọc những câu theo khuôn mẫu: 


"Buddam saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam 
gacchami “ 

(Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin 
qui y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tầng) 

Nói những câu như thế là chúng ta đã Quy Y Tam Bảo theo cách thứ hai. Câu 
"bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi con Quy Y Phật, Pháp, Tăng”. Câu này chỉ dùng khi 
chúng ta Quy Y lần đầu. Bây giờ, hằng ngày chúng ta đều đọc Quy Y. Thật ra, ngay 


31 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


từ thuở nhỏ chúng ta đã Quy Y và hằng ngày ta đều Quy Y. Như vậy chúng ta không 
cần nói câu "bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi“. Nếu chúng ta nói câu "bắt đầu từ 
ngày hôm nay trở đi con Quy Y Phật, Pháp, Tăng” thì có nghĩa là hôm qua chúng ta 
chưa Quy Y. Do đó câu này chỉ áp dụng cho người mới Quy Y lần đầu. Còn đối với 
Phật Tử chúng ta đã Quy Y rồi và hằng ngày đều đọc tam quy và ngũ giới thì khỏi 
cần đọc câu "bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi”. 


Về vấn đề khi tôn kính một người nào đó nên chúng ta lễ lạy, tỏ vẻ kính trọng 
hoặc khi sợ hãi chúng ta cũng lễ lạy hoặc khi lễ lạy những người bà con trưởng 
thượng hơn mình thì đó không có nghĩa là chúng ta Quy Y họ. 


Khi Đức Phật về kinh thành, các thân quyến thuộc dòng Thích Ca (dòng Koliya) 
đảnh lễ Đức Phật với tư cách là một người bà con, một người thân quyến đáng kính 
của mình. Dù đó là đảnh lễ Đức Phật đi nữa, nhưng cũng không phải là Quy Y. Nếu 
bạn đảnh lễ Đức Phật bởi vì Đức Phật là bà con của bạn thì đó cũng không phải là 
Quy Y. Khi bạn lễ lạy, tỏ lòng tôn kính vì sợ hãi thì đó cũng không phải là Quy Y. 
Chú Giải có giải thích điều này: Nếu một người đảnh lễ Đức Phật với tâm lo sợ, nghĩ 
rằng: ẩn sĩ Gotama được nhà vua tôn kính và ẩn sĩ có những năng lực vĩ đại nếu ta 
không tôn kính đảnh lễ thì Ngài sẽ hại ta, hoặc nhà vua hay người khác sẽ hại ta thì 
đó không phải là Quy Y. Nếu đảnh lễ Đức Phật vì lo sợ, vì bắt buộc phải làm hay vì 
một lý do nào khác mà không phải là biểu hiện lòng tôn kính tin tưởng vào Phật, 
Pháp, Tăng như vậy thì không phải là Quy Y. Quy Y thật sự khi bạn đảnh lễ tỏ lòng 
tôn kính người đó. Sự tôn kính đó đặt căn bản trên giá trị tỉnh thân tốt đẹp của 
người đó. Có nghĩa là khi tôn kính lễ bái Đức Phật vì chúng ta tin hay hiểu biết rằng: 
Đức Phật là người có phẩm chất cao thượng nhất, xứng đáng được chúng ta tôn 
kính, cúng dường. Chỉ như vậy mới gọi là Quy Y theo nghĩa thứ tư. 


Bây giờ chúng ta hãy bàn luận rộng thêm về vấn đề Quy Y này. Khi bạn đã Quy 
Y Tam Bảo, nhưng bạn có một người bà con thuộc tôn giáo khác, giả sử người đó 
theo đạo Thiên Chúa, bạn lễ bái, tôn kính người đó vì người đó là thân bằng quyến 
thuộc của bạn. Khi phải đảnh lễ một người khác tôn giáo vì người đó là thân bằng 
quyến thuộc của bạn thì bạn có đứt Tam quy không? Cầu trả lời là không. 

Vào thời đại quân chủ, trong nước có vua. Bạn phải cung kính lễ lạy nhà vua. 
Bạn quỳ lạy trước nhà vua bởi vì bạn sợ rằng: nếu không làm như thế bạn sẽ bị trị 
tội, bạn có thể bị ở tù hay bị đánh đập. Vì sợ hãi nên bạn phải lễ lạy nhà vua thì bạn 
cũng không đứt Tam Quy. 

Theo phong tục của đông phương, vị thây rất được tôn kính, mọi người cũng 
như học trò thường lễ lạy những người đó vị họ là người thầy. Những người lễ lạy 


page 31 


32 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


một người nào đó, tỏ lòng tôn kính vị đó bởi vì vị đó là một vị thầy thì đó không phải 
là Quy Y. 


Bạn có một vị thây dạy học, về sau vị này trở thành một tu sĩ của tôn giáo khác. 
Bạn đảnh lễ vị thầy này bởi vì đây là vị thầy dạy học cũ của mình, vậy bạn có đứt 
Tam Quy không? Cầu trả lời là không. 


Bạn gặp một tu sĩ của tôn giáo khác, vị này không phải bà con của bạn, vị này 
cũng không phải thầy của bạn, bạn cũng chẳng sợ hãi gì vị này, nhưng bạn nghĩ 
rằng: đây là một người tu hành, dù thuộc tôn giáo khác đi nữa cũng đáng cho ta kính 
trọng nên bạn đảnh lễ vị đó. Như vậy bạn có đứt Tam Quy không? 


Chú Giải không giải thích điêu này, bạn muốn làm sao thì tùy bạn, bạn phải tự 
quyết định lấy. Tôi nghĩ rằng: bao lâu bạn không xem người này là vị thầy có thể 
dẫn dắt mình ra khỏi vòng luân hồi sinh tử thì bạn sẽ không đứt Tam Quy, hoặc bạn 
không xem người này là vị thây dạy bạn hành thiên, giúp bạn thoát khỏi những phiên 
não trong tâm thì bạn không đứt Tam Quy. 


Tóm lại, khi bạn theo một người nào mà bạn nghĩ rằng: đây là vị thầy có thể 
giúp cho mình thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, đây là vị thầy dạy ta hành thiên, đây 
là vị thầy giúp ta loại trừ phiên não trong tâm thì khi đó bạn đứt Tam Quy. 


Giả sử có một người phụ nữ đang mang thai, vị này nói rằng: "Đứa bé trong 
bụng tôi xin Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng” hay "tôi Quy Y Phật, Pháp, Tăng 
cho đứa bé này” v.v... Trong trường hợp này thì đứa bé đó có được Quy Y chăng? 


Vào thời kỳ Đức Phật có một vị hoàng tử tên là Bodhi. Vị hoàng tử thỉnh Đức 
Phật đến nhà để trai tăng. Sau lễ trai tăng, hoàng tử Bodhi hỏi Phật về cách thực 
hành của Ngài trước khi thành đạo, Ngài đã chịu khó khăn và nỗ lực như thế nào để 
trở thành một vị Phật. Đức Phật kể lại rất nhiều chỉ tiết về việc thực hành của Ngài, 
về việc hành Thiền Định theo các vị thầy ngoại đạo, về sáu năm khổ hạnh trong 
rừng, và sau đó là phương pháp Thực Hành Trung Đạo. Khi Đức Phật giảng giải 
xong, một người bạn của hoàng tử Bodhi nói: "Bạn ơi, bạn tôn kính tán dương Đức 
Phật, nhưng bạn chưa Quy Y với Phật”. Hoàng tử Bodhi nghe nói thế trả lời: "Mặc dù 
từ khi lớn lên tôi chưa Quy Y với Phật, nhưng khi tôi còn trong bụng mẹ, mẹ tôi đã 
cho tôi Quy Y với Phật rồi”. Câu nói của hoàng tử Bodhi cho thấy hoàng tử đã xem 
mình là một người đã Quy Y Tam Bảo. 

Chú Giải giải thích rằng: sẽ không có Quy Y nếu không có hiểu biết, không có sự 
lưu tâm đến việc Quy Y. Điêu này có nghĩa là mặc dù mẹ của hoàng tử đã Quy Y cho 
ông từ trong bụng mẹ, nhưng thật ra ông chưa Quy Y bởi vị lúc đó hoàng tử không 


33 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


biết. Sau khi hoàng tử được sinh ra, lúc hoàng tử đã có đủ sự hiểu biết, mẹ của 
hoàng tử nói rằng: bà đã cho hoàng tử Quy Y lúc còn trong bào thai. Vào lúc người 
mẹ nói như thế, hoàng tử biết rằng: mình đã Quy Y thì ngay lúc đó hoàng tử đã Quy 
N: 


Đức Phật lúc chưa Giác Ngộ Đạo Quả, còn là một Bodhisatta, vì là người có trí 
tuệ nên đôi khi Ngài dạy những người khác điều gì, nếu những người đó vì được Bồ 
Tát hướng dẫn nên tôn kính và đảnh lễ Ngài thì đó cũng không phải là Quy Y. Không 
những thế, ngay cả khi Bồ Tát đã thành Phật, Đức Phật nhiều khi chỉ dẫn cho những 
người cư sĩ làm thế nào để việc làm ăn được ngày càng tiến bộ hoặc dạy họ làm thế 
nào để dùng của cải họ đã kiếm được. Khi nghe lời hướng dẫn ấy, họ đảnh lễ Đức 
Phật vì họ biết ơn Đức Phật đã chỉ dẫn cho họ cách sử dụng tài sản thì đó cũng 
không phải là Quy Y. 


Chắc các bạn đã biết Đức Phật dạy cách sử dụng lợi tức của mình một cách tốt 
đẹp bằng cách phân chia thành nhiều phần. Phần đầu tiên để sử dụng cho cuộc 
sống của mình, phần thứ hai và thứ ba để dùng làm vốn buôn bán làm ăn. Phần thứ 
tư để dành phòng khi trái gió trở trời hoặc gặp hoạn nạn. Như vậy bạn phải chia lợi 
tức của bạn thành bốn phần. Hai mươi lăm phần trăm để tiêu xài cho mình và gia 
đình, năm mươi phần trăm để phát triển việc làm ăn. Hai lầm phần trăm còn lại bỏ 
vào trong ngân hàng để phòng ngừa khi gặp điều gì bất trắc. 


Nhiều khi Đức Phật dạy tiên của kiếm được nên chia làm năm phần. Phần đầu 
tiên để nuôi sống chính mình (bỏ vào lỗ trống), phần thứ hai để phụng dưỡng cha 
mẹ (trả nợ cũ), phần thứ ba để nuôi dưỡng con cái (cho vay nợ mới), phần thứ tư để 
dành phòng thân (đào lỗ để dành), phần thứ năm để bố thí cúng dường, giúp đỡ 
người bị bệnh tật tai nạn, thiên tai (rải trên mặt đất). 


Quy Y sẽ thành tựu khi có sự hiểu biết hay ý thức rõ ràng. 
Khi Quy Y hay khi ta nói: 


"*Buddam saranam gacchami 

Dhammam saranam gacchami 

Sangham saranam gacchami” 

(Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin 
qui y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng) thì chúng ta phải hiểu là 
chúng ta đang Quy Y Tam Bảo. Trong các quốc gia Phật Giáo như Miễn Điện chẳng 
hạn, mọi người đã quen với cách thức Quy Y. Họ chỉ đọc những câu khuôn mẫu có 
sẵn, nhiều khi họ chẳng biết đến ý nghĩa của những câu xin Quy Y mà họ đang đọc. 
Có lần tôi hỏi mọi người: "Quý vị đang đọc cái gì đó? Nghĩa của những câu nói ấy như 
page 33 


34 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


thế nào?” Họ chẳng hiểu gì cả. Bởi vậy tôi nói với họ muốn Quy Y một cách nghiêm 
túc thì quý vị phải hiểu những gì quý vị đang nói. Khi quý vị nói Buddam saranarh 
gacchãmi, Dhammam saranarh gacchãmi, Sangharh saranarh gacchãmi, mặc dù quý vị 
không hiểu nghĩa từng chữ, nhưng ít nhất bạn cũng phải hiểu rằng: đây là những câu 
xin Quy Y hay cụ thể hơn là "Con xin Quy Y Phật, con xin Quy Y Pháp, con xin Quy Y 
Tăng”. Đó là điều tôi luôn nhắc nhở các Phật Tử khi họ Quy Y. 


Quy Y là một việc làm rất nghiêm túc, quan trọng, quý báu. Đây là hành vi biểu 
hiện lòng tin tưởng vào Tam Bảo. Bởi vậy mỗi lần Quy Y, đọc những câu Quy Y thì 
chúng ta phải làm với tâm nhiệt thành, trang trọng, thành khẩn chứ đừng Quy Y cho 
có lệ hay đó là một việc mang tính hình thức mình phải làm hằng ngày. Chúng ta 
phải hiểu nghĩa của những câu Quy Y. Khi đọc câu `*Con xin Quy Y Phật, con xin Quy 
Y Pháp, con xin Quy Y Tầng” phải hiểu rõ trong tâm là chúng ta đang muốn noi theo 
gương lành của Phật, Pháp, Tăng. Nghĩa là tôi nhận Phật, Pháp, Tăng là người 
hướng dẫn tinh thần. 


Trong đời người Phật Tử đọc quy giới rất nhiêu lần. Một câu hỏi được nêu ra là 
có cần phải Quy Y hằng ngày không? Hầu như những người Phật Tử đều Quy Y hay 
đọc quy giới hàng ngày. Chúng ta có phải đọc hàng ngày hay không nếu chúng ta 
bận công việc làm ăn và nếu ngày đó họ bận không đọc quy giới thì có phải là ngày 
đó họ không Quy Y hay không? Mỗi lần Quy Y như vậy thì hiệu lực của nó kéo dài 
bao lâu? Ba năm, năm năm hoặc kéo dài đến suốt đời cho đến khi bạn chưa bỏ 
Phật, Pháp, Tăng. Thật ra không cần phải đọc quy giới hàng ngày. Lần đầu tiên khi 
Quy Y chúng ta nói `bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời tôi Quy Y Phật, Pháp, 
Tăng”. Dựa vào câu nói này thì ta chỉ Quy Y một lần, nhưng chúng ta hầu như hàng 
ngày được khuyên đọc lại quy giới vì chúng ta muốn xác quyết đức tin của chúng ta 
vào Tam Bảo. Chúng ta muốn xác quyết rằng: mình luôn luôn là người con Phật, 
luôn luôn là đệ tử của Tam Bảo. Khi đọc lại Tam quy là chúng ta vun bồi đức tin. 
Quy Y, đọc lại Tam quy là một hành vi thiện lành. Mặc dù, nếu nói theo một cách 
tuyệt đối thì không cân Quy Y hàng ngày, nhưng theo tôi nghĩ đọc lại quy giới là việc 
nên làm hàng ngày. 


Chú Giải có đề cập đến những ô nhiễm trong sự Quy Y. Những phiền não, ô 
nhiễm trong sự Quy Y. 


QUY Y SIÊU THẾ 


Siêu thế Quy Y có nghĩa là không có phiên não trong sự Quy Y bởi vì siêu thế 
Quy Y chỉ có được khi người Quy Y đó đã Giác Ngộ. Siêu thế Quy Y không có phiên 
não, nhưng thế tục Quy Y có thể có phiên não. Khi chúng ta không có sự hiểu biết 


35 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


về Tam Bảo hay khi chúng ta có sự nghi ngờ về Tam Bảo, hoặc khi chúng ta có sự 
hiểu biết sai lâm về Tam Bảo thì đó là sự Quy Y bị ô nhiễm, không thanh tịnh. 


Khi Tam quy bị đứt thì chỉ có thế tục Quy Y mới đứt còn siêu thế Quy Y không 
bị đứt. Có hai loại đứt Tam quy: đứt Tam quy đáng chê trách và đứt Tam quy 
không đáng chê trách. Đáng chê trách có nghĩa là đem lại kết quả đau khổ, phiền 
muộn. Không đáng chê trách có nghĩa là không đem lại kết quả đau khổ, phiền 
muộn. Đứt Tam quy đáng bị chê trách khi chúng ta tự mình khuất phục dưới một vị 
thây không phải là Phật, Pháp, Tăng. Có nghĩa là tin tưởng theo những vị thây 
không phải ở trong Phật Giáo. Điêu này có nghĩa là từ bỏ sự tin tưởng vào Phật, 
Pháp, Tăng. Đây là loại đứt Tam quy đáng chê trách bởi vì theo quan điểm của 
Phật Giáo điều này đưa đến hậu quả đau khổ thảm hại. 


Đứt Tam quy không đáng bị chê trách là khi người có Tam quy chết đi. Khi đứt 
Tam quy không đáng chê trách khởi sinh thì sẽ không đưa đến kết quả đau khổ bởi vì 
chết chính nó là quả của Nghiệp trong quá khứ. Vì đó là quả nên nó không có khả 
năng để tạo ra một quả khác hay không có khả năng đem lại một quả đau khổ v.v... 


Trong Phật Giáo, những nghi lễ mà vị Sư thực hiện khi có một người chết như 
sau: Trước tiên thân nhân hay những người cư sĩ đọc Tam quy và ngũ giới, sau đó 
họ cúng dường thực phẩm đến chư Tăng, rồi chia phước báu của sự cúng dường này 
đến những người đã quá vãng. Ở Miễn Điện, người ta gọi các hình thức Quy Y trước 
khi làm phước và chia phước đến người chết là "cúng dường sự Quy Y” hay "giúp cho 
người khác Quy Y". Nhiều người nghĩ rằng: đây là Quy Y cho xác chết. Nhưng thật 
ra, xác chết chỉ là xác chết, thân thể người chết bây giờ chỉ như một khúc gỗ vô tri 
chẳng biết gì cả. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa phía sau nghi lễ đó. Sau khi chết người 
chết sẽ tái sinh vào một cảnh giới mới, ở cảnh giới mới họ có đời sống mới. Bà con 
thân quyến còn sống của người chết muốn trong đời sống mới người này phải được 
Quy Y. Có nghĩa là vị này mới sinh ra trong đời sống mới chưa được Quy Y nên phải 
cho họ Quy Y. Theo ý nghĩa này, thân nhân mời người đã mất cùng Quy Y với họ, 
nương theo Tam Bảo và họ thỉnh các vị Sư hướng dẫn cho họ và người đã mất Quy 
Y. Nghi thức trong tang lễ này để giúp đỡ cho những người đã mất trong đời sống 
mới là người Quy Y Tam Bảo nên ở Miến Điện gọi những nghi lễ này là lễ đưa người 
đã mất đi Quy Y. 

Không có vấn đề đứt Tam quy trong siêu thế Quy Y vì đây là sự Quy Y của một 
người vào lúc họ Giác Ngộ. Chú Giải giải thích rằng: một vị thánh đệ tử của Phật dù 
sinh ra trong cảnh giới mới thì họ cũng không tìm một vị khác ngoài Phật, Pháp, Tăng 
để nương nhờ. Giả sử một người đã đắc quả Tu Đà Hoàn chết ở đầu và tái sinh lại 


page 35 


36 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


nơi khác trong cối người. Ngay cả khi vị này sinh trong một gia đình có cha mẹ thuộc 
tôn giáo khác thì họ cũng không đánh mất Tam quy nương nhờ vào Phật, Pháp, 
Tăng. Có nghĩa là mặc dù sinh ra trong gia đình cha mẹ theo tồn giáo khác họ cũng 
là một người theo Phật Giáo. Không có sự đứt siêu thế Quy Y dù trong một kiếp 
sống khác. Nhưng sự Quy Y của những người thế tục có thể bị đứt ngay khi họ còn 
sống. 


Thoạt đầu khi giảng bài giảng này tôi nói rằng: Quy Y là việc làm đầu tiên của 
những người Phật Tử. Một người muốn trở thành một Phật Tử thì họ phải làm gì? 
Trước tiên là phải Quy Y. Khi Quy Y, nương nhờ vào Phật, Pháp, Tăng chính họ 
tuyên bố họ trở thành một đệ tử Phật hoặc con Phật; hay theo thời đại bây giờ họ 
tuyên bố: "Tôi là một Phật Tử”. Là một Phật Tử chúng ta Quy Y, đọc Tam quy hàng 
ngày, đó là một việc làm tốt đẹp, nhưng trước khi Đức Phật nhập diệt Ngài nhắn nhủ 
chúng ta: "Các con hãy là hải đảo của chính mình. Hãy là nơi nương tựa của chính 
mình. Không nên nương tựa vào kẻ nào khác”. 


Chúng ta phải nhớ hai điêu sau này. Thứ nhất là Quy Y, nương tựa vào Phật, 
Pháp, Tăng, đây là điêu tốt đẹp. Thứ hai là không nương nhờ vào ai khác ngoài 
mình, chỉ nương tựa vào chính ta. Hai câu trên có gì mâu thuẫn không? Khi chúng ta 
Quy Y hay nương nhờ Tam Bảo chúng ta xem Tam Bảo là người hướng dẫn, là vị 
thây chỉ đạo tinh thần. Điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn dựa vào Tam 
Bảo để được thoát khổ mà chẳng cần làm gì cả. Khi Đức Phật nói: *Đừng nương tựa 
vào một ai khác”, có nghĩa là hãy nương tựa vào chính mình để Giác Ngộ chính mình; 
không nương tựa vào kẻ khác để được giải thoát. Đây là điều quan trọng bởi vì 
không ai có thể giúp ta giải thoát được. Do đó, khi nói rằng: "Tôi nương nhờ nơi 
Phật, Pháp, Tăng” đó là việc làm đúng đắn. Và khi nói rằng: "Tôi chỉ nương tựa vào 
chính mình, không nương tựa vào ai khác” cũng là điều đúng đắn. Hai câu này 
không có mâu thuẫn, vì đây là hai vấn đề khác nhau. 


Đức Phật tiếp tục giải thích rằng: "Nương tựa vào mình, có nghĩa là lấy giáo 
pháp làm nơi nương tựa”. Lấy giáo pháp làm nơi nương tựa có nghĩa là phải tự mình 
thực hành Tứ Niệm Xứ - bốn căn bản của chánh niệm. Khi Đức Phật nói: "Hãy lấy 
mình làm nơi nương tựa của chính mình “, có nghĩa là hãy thực hành Chánh Niệm - 
bốn căn bản của chánh niệm. Hai câu trên không mâu thuẫn nhau. 


Để thể hiện đức tin của vào Tam Bảo, chúng ta Quy Y, đọc quy giới hàng ngày 
đồng thời chúng ta theo lời chỉ dạy của Đức Phật để thực hành là chúng ta đã nương 
tựa vào chính mình. Nương tựa vào chính mình bằng cách thực hành Tứ Niệm Xứ. 
Khi thực hành Tứ Niệm Xứ, khi hành Thiền Minh Sát là chúng ta theo lời hướng dẫn 


37 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


của Đức Phật; và chúng ta lấy mình làm nơi nương tựa; chúng ta Quy Y Tam Bảo, lấy 
Tam Bảo là nơi hướng đạo tỉnh thần, và chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức 
Phật. Thực hành Tứ Niệm Xứ là chúng ta đã nương tựa vào chính mình. Do sự Quy 
Y Tam Bảo và nương tựa vào chính mình, câu mong các bạn đạt được mục đích tối 
hậu của người Phật Tử, đó là hoàn toàn loại trừ phiên não, tâm thanh tịnh giải thoát, 
và Giác Ngộ Niết Bàn. 

Hôm nay chúng ta nói phần thứ hai của con đương tâm linh. Phần thứ nhất 
chúng ta đã xét đến Tam quy. Tiếp theo người Phật Tử phải giữ giới. Khi một người 
Quy Y Phật, Pháp, Tăng, người nam trở thành Cận Sự Nam (upäsaka), người nữ trở 
thành cận sự nữ (upäsika). Cận Sự Nam, cận sự nữ là những người thực hành theo 
lời dạy của Đức Phật nên khi một người Phật Tử, Quy Y hay nương nhờ vào Phật, 
Pháp, Tăng tức là người đó chấp nhận thực hành theo sự dạy dỗ của Đức Phật. 
Theo lời chỉ dẫn của Đức Phật tức là thực hành theo Giới, Định, Huệ. 


Ba bước giới định tuệ này phải thực hành tuần tự và cùng lúc. Điều này không 
có nghĩa là phải đợi cho đến khi thực hành Giới một cách tốt đẹp rồi mới bước thêm 
hai bước kế tiếp. 


Bước đầu tiên trong sự tiến bộ tâm linh, loại trừ phiên não là Giới (slla). Giới là 
những hành vi thánh thiện, đạo đức. Như vậy, người Cận Sự Nam hay Cận Sự Nữ 
theo đúng nghĩa là người có giới luật hay có phẩm hạnh đạo đức tốt đẹp. Một lần nọ 
Đức Phật nói làm thế nào để trở thành một Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ tốt. Một thiện 
nam hay tín nữ muốn trở thành một người Phật Tử tốt, có đạo đức thì phải giữ giới 
luật trong sạch. Đức Phật dạy khi một Thiện Nam hay Tín Nữ không sát hại sinh 
mạng chúng sinh, ngăn ngừa lấy của không cho, ngăn ngừa tà hạnh, ngăn ngừa sự 
nói lời không thật, ngăn ngừa uống rượu và các chất say. Người Thiện Nam hay Tín 
Nữ thực hành được những phẩm hạnh đó là người có giới luật hay phẩm hạnh trong 
sạch. Như vậy, người Thiện Nam hay người Tín Nữ theo đúng nghĩa là người giữ 
năm giới trong sạch. 


Đầu tiên chúng ta cần hiểu nghĩa của chữ Giới. Giới (sila) được định nghĩa là 
những hành vi hợp đạo đức hay giới hạnh. Chú Giải định nghĩa Giới (Sila) là hành vi 
thu thúc thân hành v.v... Một người gọi là đứt giới khi họ sát sinh, trộm cắp, tà hạnh 
v.v... về thân, về khẩu thì gọi đó là người không thu thúc. Giới luật giữ cho hành 
động và lời nói được thu thúc. Giới luật cũng được định nghĩa là những căn bản có 
thể chấp nhận được. Thế nào là những căn bản có thể chấp nhận được? Chấp nhận 
được có nghĩa là đó là những hành vi thiện lành. Khi giữ giới trong sạch là chúng ta 
giữ cho tâm mình có được sự thiện lương. Giới luật là trạng thái tâm thánh thiện có 
thể chấp nhận được. Khi chúng ta phạm giới là chúng ta làm mất trạng thái tâm tốt 
page 37 


38 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


đẹp này. Như vậy sila được định nghĩa là những trạng thái tâm căn bản có thể 
chấp nhận được. 


Thế nào là chức năng, phận sự hay nhiệm vụ của giới hoặc giới đem lại kết quả 
gì? Nhiệm vụ của giới là tiêu diệt sự không có đức hạnh, tiêu diệt những hành vi sai 
lâm. Một người giữ giới tốt đẹp thì người đó đã hủy hoại, tránh xa những hành vi 
không có đạo đức. Chữ tiêu diệt ở đây có nghĩa là tránh, ngăn ngừa những hành vi 
bất thiện, phi đạo đức khởi sinh. Tóm lại, nhiệm vụ của giới luật là hủy diệt hay đẩy 
xa hành vi phi đạo đức. Nói theo cách khác, nhiệm vụ của Giới Luật là ngắn ngừa, 
thu thúc, kiểm soát thân và khẩu. Bao lâu ta còn giữ được Giới Luật thì bấy lâu hành 
động và lời nói đước kiểm soát. Kiểm soát ở đây có nghĩa là không thực hiện những 
hành vi và lời nói sai lầm. 


Một điều quan trọng cần ghi nhận ở đây là Giới chỉ có thể kiểm soát, thu thúc 
hành động và lời nói chứ Giới không thể kiểm soát được tâm. Tâm được đề cập đến 
trong sự kiểm soát về thân và khẩu vì nếu không có tâm thì không thể kiểm soát 
được, nhưng ý nghĩa ở đây muốn nói rằng: Giới chỉ có khả năng ngăn ngừa lời nói và 
hành động bất thiện chứ chưa thể ngăn ngừa tâm. Chẳng hạn, bạn có ý nghĩ giết 
người nào đó, nhưng bạn không thể hiện bằng hành động, lời nói (lời nói có nghĩa là 
bạn sai khiến người khác giết) thì giới của bạn vẫn không bị đứt. Chỉ mới suy nghĩ 
trong tâm mà chưa thể hiện ra hành động và lời nói thì vẫn chưa bị đút giới. 


Tôi hi vọng các bạn còn nhớ đến ba mức độ của phiên não, đó là phiên não ngủ 
ngầm, phiền não trồi lên bề mặt (hay phiền não tư tưởng) và phiên não biểu hiện ra 
hành động và lời nói. Trong ba mức độ của phiên não này thì Giới Luật chỉ đối trị 
được với phiền não thứ ba là phiền não được biểu hiện qua hành động và lời nói. 
Như vậy Giới Luật chỉ tiêu diệt và tránh được phiên não ở mức độ thứ ba, tức là Giới 
Luật chỉ có thể làm thanh tịnh được thân và khẩu mà thôi. 

Đối với người cư sĩ có thể giữ năm giới, tám giới hoặc là mười giới. 

1. NĂM GIỚI 

Các bạn đã giữ năm giới nhiêu năm. Người cư sĩ Phật Tử thệ nguyện giữ năm 
giới suốt đời. Năm giới này còn được gọi là giới của người Kuru hay những giới quan 
trọng, đạo đức căn bản cần phải thực hành. Ở Ấn Độ có một xứ gọi là Kuru, xứ này 
ở gần New Deli ngày nay. Những người xứ này giữ năm giới rất trong sạch, họ thực 
hành giới này với lòng tôn trọng, nghiêm túc nên còn được gọi là năm giới thiết yếu 
và đáng tôn trọng giới. 


Nằm giới còn được gọi là giới căn bản phải giữ thường xuyên. Ngũ giới còn 


39_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


được gọi là giới tự nhiên bởi vì những giới này là quy luật tự nhiên đối với tất cả 
chúng sinh. Theo vũ trụ quan của Phật Giáo, có bốn đại châu, dân chúng ở Bắc câu 
lưu châu giữ giới một cách tự nhiên. Họ không cần cố gắng để giữ năm giới. Năm 
giới được họ xem là những giới được thiết lập một cách tự nhiên. Ở Miến Điện có 
một câu châm ngôn: "Bạn phải giữ năm giới giống như bạn giữ cái váy của bạn vậy”. 

Những người đã Giác Ngộ Đạo Quả thì không bao giờ bị đứt năm giới. Những vị 
đã đắc quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không bao giờ đứt năm 
giới ngay cả ở một đời sống khác. Giả sử một vị đắc quả Tu Đà Hoàn trong kiếp 
sống này rồi vị đó chết và tái sinh thành người trong một kiếp sống khác, dù trong 
kiếp sống mới này vị đó không biết rằng: mình là một vị Tu Đà Hoàn thì vị này cũng 
giữ tròn đủ năm giới. Muốn biết một người Giác Ngộ hay không ta hãy xem người đó 
có đứt giới nào trong ngũ giới hay không. Những người Giác Ngộ luôn giữ năm giới 
trong sạch. 

Tất cả các bạn đều biết năm giới và mỗi giới có nhiều chi trong đó. Ví dụ giới 
sát sinh có năm chỉ, khi hội đủ năm chỉ này thì mới gọi là phạm giới sát. 

a. Giới không sát sinh: 

Giới sát sinh có năm chỉ: 

-- Phải là một chúng sinh còn sống. 

-_ Biết chúng sinh đó còn sống. 

- Cốy giết. Hành vi vô tình, không cố ý sát hại chúng sinh thì không phạm giới 
sát. 

- Cố gắng giết. 

- Chúng sinh đó bị giết do sự cố gắng của mình. 

Theo Chú Giải, sát sinh và trộm cắp có nhiều hình thức và phương tiện. Bạn có 
thể giết chúng sinh bằng nhiều cách. 

Thứ nhất là chính bạn giết. Trong tiếng Pali thì đó là giết bằng chính bàn tay 
của mình. 


Thứ hai là sai khiến người khác giết, nghĩa là bạn ra lệnh cho người khác giết. 


Giết bằng những dụng cụ bạn cầm trên tay có nghĩa là giết bằng súng đạn, cung 
tên, dao gậy... 


Giết bằng những loại bẫy, 


page 39 


40 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Giết bằng các loại ảo thuật, 

Giết bằng thần thông. 

Có rất nhiêu cách giết. Tất cả những cách giết đều bao gồm trong giới sát sinh. 
Khi giết chính mình có phạm giới sát sinh không? 

Giết chính ta là tự sát cũng phạm giới sát sinh. 

Nếu bảo người nào giết mà người này đã giết thì phạm giới. 

Nếu bạn bảo giết bằng dao mà họ giết bằng súng thì bạn không phạm giới. 
Nếu bạn bảo giết vào giờ này mà họ giết vào giờ khác thì bạn không phạm giới. 
b. Giới không lấy của không cho: 

Thu thúc, giữ gìn không lấy của không cho của người chủ của vật đó. 

Có năm chỉ hay năm điều kiện để phạm giới lấy của không cho. 

- Của thuộc quyên sở hữu của kẻ khác. 

- Biết của này thuộc quyền sở hữu của kẻ khác. 

- Muốn ăn cắp, muốn lấy và cố ý lấy. Đây là tư tưởng ăn cắp. 

- Cố găng lấy cắp. 


- Đã lấy được vật nhờ sự cố gắng ấy. Điều này có nghĩa là đã di chuyển vật 
hay có những hành vi tương tự. 


Hành động có đủ năm chỉ đó thì phạm giới trộm cắp. Cũng được xem là phạm 
giới này nếu ra lệnh cho người khác trộm cắp. Giới này cũng bao gôm hai điều như 
giới sát sinh là tự mình làm hay ra lệnh, sai khiến người khác làm. 


c. Giới không tà dâm. 
Giới này có bốn chi hay bốn yếu tố: 


- _ Đối tượng cấm, có nghĩa là người không được vi phạm. Nghĩa là người mà 
mình không được phép hành dâm. 


-. Có Tham Ái muốn hưởng thụ sự liên hệ đó. 
- Cố gắng làm. 
- Bộ phận của người nam và người nữ gặp nhau. 


Người nào phạm đủ bốn chỉ giới này thì đứt giới thứ ba. 


41 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


d. Giới không nói dối: 
Giới này có bốn chỉ: 
-_ Điều không thật. 


-_ Có ý muốn dối gạt, có nghĩa là bạn muốn cho người khác hiểu một cách sai lầm, 
cố ý lừa dối họ. 

- Cố gắng nói dối. Sự cố gắng này khởi sinh bởi tâm, và do ý muốn nói dối này 
khiến cho bạn cố gắng nói dối. 

-_ Người nghe lời nói dối hiểu và tin những lời bạn nói. 

Nếu hội đủ bốn điều này thì phạm giới nói dối. 

Nói dối thật sự xấu khi nào? Khi ảnh hưởng xấu đến sự an lạc và quyên lợi 
người khác. 

Có một loại nói dối là `nói dối với thiện ý“. Đôi khi bạn phải nói dối để làm 
người khác an lòng hoặc đôi khi bạn nói dối vì không muốn người khác cảm thấy đau 
khổ, bất an. Như vậy là bạn đã nói những điều không thật. Dù đó là nói dối, nhưng 
theo tôi nghĩ điều đó cũng không đáng trách lắm. Đôi khi người ta dùng những danh 
từ thậm xưng để nhấn mạnh hay nói đến nghĩa bóng nào đó. Ví dụ nói *ở đây con 
muỗi to bằng con gà mái" hay trường hợp một vị Sư sau khi khất thực ở một ngôi 
làng về, có người hỏi thì vị đó nói "Ở đó có cả núi đồ ăn”. Mặc dù đó là những lời nói 
không thật, nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. 

e. Giới không uống rượu 

Giới không uống rượu có bốn chi. 

-- Vật uống hay ăn là một chất say, như rượu hay một loại chất say khác. 

- Muốn uống. 

-_ Do sự muốn đó nên cố gắng uống. 

- Rượu hay chất say đó đã lọt qua khỏi cổ. 

Hành vi hội đủ bốn điều đó thì phạm giới thứ năm. 

Như vậy, có thể xét lại hành động của chúng ta bằng những chi, những yếu tố 
trên để biết xem là mình có phạm vào những yếu tố làm đút giới không. Chẳng hạn, 
về giới thứ năm có người nói: Sau khi uống rượu rồi tôi đi ngủ, tôi chẳng làm điều gì 
sai lâm cả, như vậy tôi có phạm giới không? Đây không phải là điêu bất thiện gì lớn 


lao? Đúng, bạn uống rượu, bạn thấy xây xẩm chút chút, bạn chẳng làm điều gì xấu 
page 41 


42 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


cả, bạn đi ngủ, nhưng bạn cũng phạm giới. Hãy xét đến bốn yếu tố để phạm giới 
uống rượu. Thứ nhất, đó chất say; thứ hai, bạn đã uống nước say đó; thứ ba, bạn 
muốn uống và cố gắng uống; thứ tư, rượu đã qua khỏi cổ. Như vậy hành vi của bạn 
hội đủ bốn yếu tố để phạm giới. Hành vi của bạn không đến nỗi tệ lắm, nhưng bạn 
cũng phạm giới uống rượu. 


2. TÁM GIỚI 


Người cư sĩ có thể giữ tám giới gọi là bát quan trai giới (uposatha). Tám giới 
thường được giữ trong những ngày bát quan trai. Trong xứ Miến Điện, tháng được 
chia ra làm hai là: "nửa tháng sang” và "nửa tháng tối”. Ngày thọ giới Bát Quan Trai 
là ngày rằm trăng sáng, ngày ba mươi không trăng và ngày thứ tám của nửa tháng 
sáng, ngày thứ tám của nửa tháng tối. Những ngày đó gọi là bốn ngày bát quan trai 
của Miến Điện. (Ở Việt Nam mỗi tháng có tám ngày Bát Quan Trai, đó là các ngày: 
Mồng Năm, Mồng Tám, Mười Bốn, Rằm, Hai Mươi, Hai Mươi Ba, Hai Mươi Chín, và Ba 
Mươi). 


Hai giới đầu tiên của bát quan trai giới giống với ngũ giới. Giới thứ ba trong ngũ 
giới là không tà dâm, giới thứ ba trong bát quan trai giới là không thông dâm. Giới 
thứ tư và thứ năm cũng giống như ngũ giới. Giới thứ sáu là không ăn trái giờ, nghĩa 
là không ăn sau giờ ngọ. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại tiên, một tu sĩ (của bất cứ tôn 
giáo nào) nếu ăn trái giờ thì bị chê là không có phạm hạnh. Như vậy, ăn sau giờ ngọ 
đối với một vị ẩn sĩ, một vị sư là ăn sái giờ. Giới thứ bảy là không xem múa hát, 
nghe đờn kèn, đeo tràng hoa, thoa dầu thơm... Đối với một nhà Sư hoặc một người 
giữ bát quan trai giới thì xem một buổi trình diễn, nhảy múa, ca hát là điều bất thiện. 
Kinh điển giải thích điều đó giống như những cây thương, ngọn giáo. Đeo tràng hoa 
ở đây không có nghĩa chỉ là đeo đồ trang sức, thoa vật thơm, trang điểm thôi, ngay 
cả đeo những vòng hoa tươi cũng không được. Giới thứ tám là không nằm ngồi 
giường cao và xinh đẹp. Giường cao ở đây là không được quá sáu tấc. Giường xinh 
đẹp có nghĩa là rất xa xỉ, dùng cho những người hưởng thụ những dục lạc giác quan. 


Tám giới chỉ giữ vào một số ngày trong tháng chứ không bắt buộc phải giữ suốt 
đời như ngũ giới. Lý do là vì cư sĩ và những người sống đời sống thế tục có gia đình 
nên họ không thể luôn luôn giữ tám giới. Họ chỉ giữ vào những ngày định sẵn trong 
tháng gọi là ngày bố tát hay ngày bát quan trai mà thôi. 


Đối với những người cư sĩ giữ năm giới được coi như là giữ giới trong sạch. Đây 
là người đáng được tán dương, nhưng nếu giữ được tám giới thì càng tốt hơn. Khi 
giữ tám giới thì bạn sẽ ít làm điêu bất thiện, điêu đáng chê trách hơn vì ngay cả khi 
bạn ăn thì bất thiện cũng bao gồm trong đó. Hành vi bất thiện được định nghĩa là 


43 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


những hành vi phát khởi từ tham, sân, si. Thường người ta ăn với tâm ham muốn. 
Khi bạn múa hát hay xem hoặc nghe múa hát, khi dùng đồ trang điểm, trang sức, 
thoa dầu thơm thì cũng có hành vi bất thiện trong đó. Khi bạn tiết chế những điều 
trên cũng giúp bạn giảm thiểu hành vi bất thiện. Khi giữ bát quan trai giới thì bạn có 
nhiều thời giờ để hành thiền nhất là trong các khóa thiền. Vì vậy, giữ tám giới tốt 
hơn là giữ năm giới. 

Có một loại tám giới khác có giữ xen kế với bát quan trai giới. Bát quan trai giới 
chỉ giữ một số ngày nhất định. Những ngày còn lại người Phật Tử phải đi làm nên 
cần phải ăn chiêu. Trong bát quan trai giới bao gồm cả giới không ăn quá ngọ, người 
ta bỏ giới không ăn quá ngọ đi và thay vào bằng giới chánh mạng và họ gọi đây là 
tám giới chánh mạng. Người giữ tám giới chánh mạng vẫn giữ bảy giới trên, nhưng 
giới ăn sái giờ được thay bằng giới chánh mạng. Có nhiều nơi người thay vào giới ăn 
sái giờ bằng giới từ bi. Khi giữ giới họ đọc thêm "con nguyện giữ hạnh từ bi trong 
hành động, con nguyện giữ hành từ bi trong lời nói, con nguyện giữ hạnh từ bi trong 
ý nghĩ thầm kín”. Những người giữ ngũ giới cũng nên giữ những hạnh nguyện này. 

Những giới này được đề cập đến trong Chú Giải, nhưng Chú Giải không nói đến 
cách xin giữ tám giới chánh mạng đó như thế nào. Ở Miến Điện, các nhà Sư trước 
đây dùng nghi thức giống như nghỉ thức thọ ngũ giới và bát quan trai giới cho tám 
giới chánh mạng. Cũng có một số nhà Sư cho thiện tín thọ trì tám giới chánh mạng 
bằng cách khác. Như chúng ta biết ngũ giới gôm có không sát sinh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nhưng giới thứ tư là không nói dối 
được thêm ba điêu nữa là không nói hai lưỡi, hay nói đầm thọc gây chia rẽ, không 
nói lời dữ (chửi rủa, mắng nhiếc), không nói lời vô ích. Giới thứ tám là giữ chánh 
mạng. Nghĩa là bốn giới đầu giống như bốn giới đầu của năm giới, giới thứ năm là 
không nói hai lưỡi, gây chia rẽ thù hẳn, giới thứ sáu là không nói là lời dữ, giới thứ 
bảy là không nói lời vô ích, giới thứ tám là giới chánh mạng. 

Để cho các vị dễ nhớ tám giới chánh mạng thì bạn nên nhớ rằng: hành vi bất 
thiện về thân có ba, hành vi bất thiện về khẩu có bốn, tổng cộng là bảy, thêm một 
giới chánh mạng nữa là tám. 

Còn một cách giữ giới nữa gọi là cửu quan trai (thêm giới thứ chín vào giới bát 
quan trai) đó là giữ tám giới cộng thêm giới từ ái đến tất cả chúng sinh. Giới này còn 
có tên là giới chín chi, giới có chín yếu tố. Tám giới là tám giới thông thường của bát 
quan trai giới, giới thứ chín là giới sống với tâm từ ái đến tất cả chúng sinh, nghĩa là 
giữ tám giới và thực hành thiên từ ái đến tất cả chúng sinh. 


Thật ra từ ái không phải là một giới. Từ ái thuộc về sự phát triển tâm hay thiền. 
Tuy nhiên vào những ngày bát quan trai giới, để trang điểm hay làm đẹp thêm cho 
bát quan trai giới của mình thì họ thêm vào lòng từ ái hay thêm vào một chỉ giới cho 
tám giới bát quan. Bởi vậy được gọi là cửu quan trai giới. Khi bạn thọ thêm giới thứ 
chín này thì bạn phải nên thận trọng bởi vì bạn đã nguyện giữ cho tâm mình tràn đầy 


page 43 


44_ Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


tình thương với tất cả chúng sinh. Điêu này có nghĩa là bạn phải luôn luôn giữ tâm 
từ ái hay phải thực hành thiên từ ái suốt trong thời gian giữ giới này. 


Nếu trong thời gian giữ chín giới này mà bạn nổi giận thì bạn mất hết một chỉ. 
Bởi vậy có nhiều tranh biện xoay quanh vấn đề có nên giữ chín giới hay không. Giới 
thứ chín này đã được đề cập đến trong kinh điển Pali (Tăng Chi Bộ Kinh-Añguttara 
Nikãya) vì thế ta nên giữ. Có nhiêu người ngại giữ giới thứ chín nên thay vì đọc "tôi 
giữ hạnh từ ái đối với tất cả chúng sinh“ thì nói rằng: `tôi nguyện giữ hạnh từ ái đối 
với tất cả chúng sinh được bao nhiêu hay bấy nhiêu”. 


Nhóm giới cuối cùng mà người cư sĩ có thể giữ là mười giới, nhưng mười giới rất 
ít người giữ bởi vì những người cư sĩ trong đời sống hàng ngày rất khó giữ giới không 
giữ tiền, nhưng một số cư sĩ vẫn có thể giữ giới này. Khi giữ mười giới thì giới thứ 
bảy trong tám giới được chia làm hai: múa hát, thổi đờn kèn, xem múa hát, nghe 
đờn kèn là giới thứ bảy; trang điểm, thoa vật thơm, đeo tràng hoa trở thành giới thứ 
tám. Giới không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp trở thành giới thứ chín. Và giới 
cuối cùng, thứ mười, là không giữ tiên, vàng bạc v.v... 


Như tôi đã nói, người cư sĩ có thể giữ mười giới, nhưng rất ít người giữ được. 
3. MƯỜI GIỚI 


Mười giới được các sa di và sa di ni giữ. Mặc dù các sa di và sa di ni giữ mười 
giới, nhưng họ còn giữ các giới khác. Khi viết thì người ta thường viết là sa di, sa di 
ni giữ mười giới, nhưng thật ra họ phải giữ chín mươi lầm giới hay điều luật. Ngoài 
mười giới này họ phải giữ thêm mười giới nữa và giữ thêm bảy mươi lắm giới chung 
với các vị Tỳ Khưu. Như vậy sa di, sa di ni giữ chín mươi lăm giới chứ không phải 
mười giới. Các bạn cần hiểu rõ điều này. 


Đôi lúc viết giới cho chư Tăng người ta cũng viết các vị Tỳ Khưu giữ mười giới, 
nhưngTỳ Khưu giữ hai trăm hai mươi bảy giới. Mười giới người ta nói đến có thể 
nằm trong hai trăm hai mươi bảy giới này, nhưng các bạn không nói rằng: những nhà 
Sư giữ mười giới. Tôi hy vọng đó là điều có thật. Tôi mong rằng: Tỳ Khưu chỉ giữ 
mười giới thôi thay vì hai trăm hai mươi bảy giới (Ngài cười). 


Bây giờ chúng ta tiến đến một điểm rất quan trọng về giới luật. Đó là chúng ta 
không thể thay đổi hay biến cải giới luật bởi vì giới luật được dạy bởi Đức Phật. Nếu 
Đức Phật còn sống đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể tranh luận với Ngài về giới 
luật, nhưng nay Đức Phật không còn nữa nên chúng ta không thể thay đổi hay biến 
cải giới luật, hoặc chúng ta không có thẩm quyền để biến đổi giới luật. Đây là điều 
rất quan trọng và nghiêm túc. 


45 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Hoặc là bạn giữ giới luật đã được Đức Phật dạy, hoặc là bạn phá hay không giữ, 
đó là quyền của bạn, nhưng bạn không thể thay đổi hay biến cải giới luật. Tôi nghĩ 
đây là vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng. Bởi vì ngày nay có những người muốn 
thay đổi và biến cải giới luật. Họ biện minh cho việc làm của họ bằng cách lý luận 
rằng: Giới luật đã được Đức Phật chế định cách đây hơn 2500 năm nên bây giờ đã lỗi 
thời, chúng ta phải thay đổi hay biến cải như thế này, thế kia v.v... Bây giờ có nhiều 
người nói về giới thứ năm rằng: uống rượu thì không phạm giới; họ nói rằng: "uống 
rượu có thể được Đức Phật chấp nhận, tránh uống rượu mới là phạm giới...”, nhưng 
trong kinh điển cũng như trong Chú Giải chẳng ở đâu thấy điều tương tự như thế. 
Nếu bạn uống rượu và khi rượu qua khỏi cổ thì bạn phạm giới. Dù cho bạn uống 
rượu với mục đích để có sức khỏe hoặc bạn uống rượu vì bạn muốn uống, lúc bạn 
uống rượu và rượu qua khỏi cổ thì bạn phạm giới rồi. 


Như vậy đối với giới uống rượu chúng ta khỏi cần tranh biện với người nào vì có 
tranh biện đi nữa ta cũng không thể thay đổi hay biến cải được họ. Nếu họ không 
muốn thì họ đừng giữ giới này. 


Khi sang Canada tôi gặp một phụ nữ người Miến, bà nói rằng: bà chỉ giữ giới 
không sát sinh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi nói với bà rằng: "Không, như vậy 
là bà không giữ giới. Khi nói câu nói đó là bà đã tính toán sẵn sàng để phạm giới. Ai 
không giữ được thì người đó phạm diới. Giới luật không thể giữ như vậy. Giữ giới là 
một chuyện mà giữ được chừng nào hay chừng đó là một chuyện. Câu nói của bà 
chứng tỏ rằng: tâm quyết định của bà rất yếu. Tinh thần bà rất yếu. Tôi nghĩ rằng: 
khi thọ giới mà còn nói thêm câu `được bao nhiêu hay bấy nhiêu” thì không phải là 
thọ giới”. 


Bây giờ chúng ta bàn đến vấn đề chánh mạng. Người Phật Tử phải sống theo 
chánh mạng, có nghĩa là họ phải tránh xa tà mạng. Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ 
kinh: có năm nghê nghiệp người Phật Tử cần phải tránh. Đó là buôn bán vũ khí, 
buôn bán chúng sinh, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán chất độc. 

Sống nhờ buôn bán khí giới có nghĩa là làm vũ khí và bán vũ khí. Đó là điều giải 
thích trong Chú Giải, nhưng trong Phụ Chú Giải nói thêm: là bán vũ khí sau khi đã tự 
mình làm (bạn làm vũ khí và bán chúng) hoặc vũ khi đã được người khác làm (có thể 
bạn bảo người khác làm rồi mình bán) hoặc bạn không bảo người khác làm mà bạn 
mua vũ khí người khác đã làm và bán chúng thì đó cũng gọi là buôn bán vũ khí. 


Buôn bán chúng sinh ở đây nói đến việc buôn bán người để cho họ làm nô lệ. 
Buôn bán thịt có nghĩa là nuôi súc vật rôi bán chúng. Phụ Chú Giải còn nói thêm, 
bán thịt ở đây nghĩa là sau khi đã nuôi chúng rồi đem bán hoặc bán thịt đã làm sẵn. 


page 45 


46 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Sự buồn bán thịt bị cấm vì nó bao gồm trong phần giết sinh mạng. 


Bán rượu có nghĩa là nấu ra rượu và bán rượu hay là mua rượu bán sẵn hoặc 
đặt người ta làm rượu cho mình bán. Buôn bán thuốc độc có nghĩa là làm ra thuốc 
độc và bán. Bán thuốc độc cũng có những yếu tố quy định trong Phụ Chú Giải. Tóm 
lại, khi làm năm nghề nghiệp trên gọi là không chánh mạng nên chúng ta cần phải 
tránh. 


Như vậy khi một người Quy Y Phật, Pháp, Tăng luôn luôn bao hàm việc giữ ngũ 
giới và họ có thể giữ tám giới, mười giới nữa. Người Quy Y Tam Bảo cũng bao hàm 
việc giữ chánh mạng, không làm những nghề nghiệp tà mạng. Giữ giới trong sạch là 
bước đầu tiên của hành trình tiến bộ tâm linh. 


Bởi vì đây là bước đầu tiên, là căn bản, hay nền tảng vững chắc để ta có thể xây 
dựng ngôi nhà định, tuệ. Nếu giới không trong sạch nghĩa là nên tảng không vững 
thì chúng ta không thể kỳ vọng có được định tâm tốt. Nếu không có định thì tuệ hay 
sự xuyên thấu vào bản chất của sự vật không thể khởi sinh. Bởi vậy cần phải giữ giới 
thật trong sạch, nhất là khi các bạn hành thiên. 


Khi hành thiên muốn đạt đến định tâm, nhưng giới không trong sạch thì không 
thể có định tâm. Vì khi không giữ giới trong sạch thì tâm bạn sẽ bị bất an, đau khổ 
vì ăn năn hối hận. Khi ăn năn hối hận ngự trị bạn thì tâm không thể an bình tĩnh 
lặng. Khi không có an bình tĩnh lặng thì tâm không ổn định, tâm không ổn định, 
thoải mái thì không thể có định. Giữ giới luật trong sạch hay có đức hạnh tốt đẹp là 
một yếu tố thật cần thiết cho tất cả mọi người, nhất là những người thực hành theo 
giáo huấn của Đức Phật, những người muốn đạt đến trạng thái, đến tâng mức tất cả 
phiên não bị tiêu diệt. 


47 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


„ Chương 10 
THIÊN ĐỊNH (SAMATHA) 


Chúng ta đã học xong bước đầu tiên của con đường phát triển tâm linh, đó là 
giữ giới luật trong sạch. Nhờ giữ giới luật trong sạch, thiền sinh có thể kiểm soát 
được thân và khẩu của mình. Nếu một người có thể kiểm soát được hành vi của 
mình, có thể thu thúc để mình khỏi sát hại chúng sinh, khỏi trộm cắp v.v... thì đó là 
một sự thành tựu lớn lao, nhưng trên đường phát triển tâm linh, nếu chỉ giữ giới luật 
không thôi thì chưa đủ. Mặc dù giữ giới luật trong sạch, nhưng tâm của chúng ta còn 
có thể bị ô nhiễm. Đôi khi trong tâm ta còn suy nghĩ đến những hành vi phạm giới 
như suy nghĩ đến sự giết hại, xâm phạm của cải của kẻ khác, xâm phạm tiết hạnh vợ 
con người, nói lời không thật, dùng chất say, rượu. 


Như vậy để kiểm soát tâm, chúng ta cần phải bước bước kế tiếp là Thiền Định 
(samathi). Đức Phật dạy rằng: khi tâm đã được phát triển, vun bồi sẽ đem lại an vui 
hạnh phúc: "Này các thây Tỳ Khưu, không có gì đem lại nhiều an vui hạnh phúc bằng 
một tâm đã được phát triển và vun bồi liên tục. Này các thầy Tỳ Khưu, khi tâm đã 
được phát triển và vun bồi thì tâm được an vui hạnh phúc”. Câu này có nghĩa là nếu 
chúng ta muốn được an vui hạnh phúc thì phải kiểm soát tâm, phát triển tâm, chúng 
ta phải liên tục vun bôi tâm. 


Muốn phát triển tâm chúng ta phải hành thiền. Đức Phật đã khích lệ chư Tăng 
phát triển định tâm. Ngài nói rằng: một nhà Sư với tâm an định sẽ thấy rõ thực 
tướng của sự vật. Thấy sự vật như thật, hay đúng theo thực tướng của nó nghĩa là 
gì? Đó là nhà Sư thấy hay biết mắt là Vô Thường, thấy biết hình sắc là Vô Thường, 
thấy biết nhãn thức là Vô Thường. Nhà Sư biết sự tiếp xúc giữa mắt và hình sắc là 
Vô Thường (nhãn xúc). Tỳ Khưu thấy biết các Cảm Thọ khởi sinh khi có sự tiếp xúc 
cũng là Vô Thường. 


Điều quan trọng ở đây là nếu chúng ta muốn hiểu sự vật đúng theo thực tướng 
của nó, nếu chúng ta muốn xuyên thấu vào bản chất của sự vật, nếu chúng ta muốn 
thấy rõ sự vật là Vô Thường v.v... chúng ta cần phải phát triển định tâm. 


Trước khi phát triển định (samädhi) chúng ta cần hiểu định là gì, định có đặc 
tính như thế nào. Chữ samädhi được dịch là định tâm. Định tâm được định nghĩa là 
một sự chú tâm hay sự gom tâm, nhưng đây là sự phát triển tâm linh nên sự chú tâm 
này có đặc tính thiện. Vậy sự định tâm đây là chánh định chứ không phải tà định. 
Chữ samädhi có thể được chia làm hai phần là "sam” và `*adhi”. *Adhi“có nghĩa là 
một vật gì được đặt lên hay đặt lên một chỗ. "Sam” có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là 


page 47 


48 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


vững, trọn vẹn nghĩa thứ hai là đúng. Như vậy samadhi có nghĩa là được đặt đúng 
và vững vàng, nhưng đặt là đặt cái gì? Đó là đặt tâm hay tâm sở. Đặt ở đâu? Trên 
một đề mục đơn độc. 


Như vậy samädhi có nghĩa là một tâm sở làm nhiệm vụ đặt tâm và những tâm 
sở đi với nó trên một đối tượng. Chúng ta phải hiểu samädhi là một tâm sở đặt tâm 
vương và những tâm sở tương ưng một cách trọn vẹn, thăng bằng, đúng đắn trên đề 
mục đơn nhất đó. Chữ trọn vẹn có nghĩa là không để cho những tâm sở phân tán, 
tập trung các tâm sở lại một chỗ. Đúng có nghĩa là đặt đúng chỗ, không để cho 
chúng phân tán ra các đối tượng khác. Như vậy samädhi là giữ cho tâm vương và 
tâm sở gom tụ lại, không để cho chúng có cơ hội phân tán. 


Đặt tính của samadhi là không phân tán, khi có samädhi thì tâm không bị phân 
tán. Tâm của bạn không chạy sang đối tượng khác mà ở trên đối tượng thiên. Như 
vậy đặc tính của samädhi là không phân tán. Khi tâm định trên đối tượng có nghĩa là 
nó không để cho những tâm sở tản mạn đi nơi khác. 


Như vậy chức năng hay nhiệm vụ của định là loại trừ sự phân tán. Một khi 
tâm chỉ nằm trên một đối tượng thôi thì nó không bị lay động, không chạy chỗ này 
chỗ kia. 


Như vậy biểu hiện của định tâm là không dao động, không lay động. Đôi khi 
định tâm được so sánh với một ngọn đèn được đặt ở nơi không có gió. 


Nguyên nhân gân của sự định tâm là lạc (sukha). Sukha có nghĩa là hạnh 
phúc, thoải mái. Như vậy sukha hay hạnh phúc, thoải mái là một yếu tố rất cần thiết 
để đạt đến định tâm. 


Tóm lại, 
Đặc tính của định là không phân tán. 


Chức năng của định là loại trừ sự phân tán, Biểu hiểu của định là ổn định, 
không lay động. Nguyên nhân gần của định là lạc. 


Có nhiêu loại định tâm. Samatha hay samadhi là hai chữ đồng nghĩa với nhau. 
Samatha có nghĩa là samädhi hay samadhi có nghĩa là samatha. Samatha có nghĩa là 
khả năng làm cho an tịnh, khi vật gì làm cho tâm an tịnh gọi là samatha. 

Trong Phật Giáo như các bạn biết có hai loại thiên là Thiên Định, samatha và 
Thiền Minh Sát, vipassanã, nhưng cả hai đều phải phát triển định tâm samatha. 
Trong Thiên Định (samatha) thì định tâm rất quan trọng, định tâm là yếu tố vượt 
trội. 


49_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Có hai loại định tâm trong Thiên Định là Cận Định và An Chỉ Định. Cận Định có 
nghĩa là sự định tâm gần với An Chỉ Định. Cận Định xảy ra trước khi có An Chỉ Định. 
Các tầng thiên, jhãna là sự định tâm khi thiên sinh đạt được tâng mức tâm cao hơn, 
tức là An Chỉ Định. Định tâm trong các tâng thiên mạnh hơn định tâm trong Cận 
Định. 

Cả hai Cận Định và An Chỉ Định đều có khả năng chế ngự hay đè nén nằm 
chướng ngại. Thiền Định có thể giúp bạn đạt được Cận Định và An Chỉ Định. Sau 
khi đạt được An Chỉ Định bạn có thể phát triển xa hơn để đạt được các loại thần 
thông (abhiñña). 

Trong Phật Giáo, Thiền Định được dạy không chỉ nhằm mục tiêu để đạt được Cận 
Định hay An Chỉ Định mà thôi. Phật Giáo dạy rằng: hai loại định đạt được là để dùng làm 
căn bản cho Thiền Minh Sát (vipassanä). Như vậy Thiền Định không chỉ để đạt được tâm 
định mà thôi. Samatha được dạy như một căn bản, nên tảng cho Thiên Minh Sát 
(vipassan). 

Mục đích của những lời giáo huấn của Đức Phật là loại trừ phiên não. Muốn loại 
trừ phiên não cân phải thấy rõ thực tướng của sự vật. Chúng ta cần phải thấy chúng 
là Vô Thường, khổ, vô ngã, trống không, vô vị v.v... nhưng chỉ một mình Thiền Định 
(samatha) thôi thì không thể giúp chúng ta khám phá ra những đặc tính này của Vật 
Chất và Tâm. 

Thiên Định tự nó không giúp chúng ta thấy rõ được thực tướng của sự 
vật, do đó không dẫn đến việc loại trừ phiên não. Sau khi bạn đã phát triển 
định tâm mạnh theo đường lối Thiền Định thì bạn có thể dùng định tâm hay các tầng 
thiên làm đối tượng cho Thiên Minh Sát. Khi đã dựa trên những đối tượng Thiên 
Định để hành Thiền Minh Sát, từ tầng mức minh sát này cho đến tầng mức minh sát 
khác, thì cuối cùng thiên sinh cũng đạt được mục tiêu tối hậu. Như vậy, Thiên Định, 
chính nó không dẫn đến loại trừ phiền não, nhưng đối với một số người, Thiên Định 
có thể là một công cụ đắc lực hỗ trợ cho Thiền Minh Sát. 

Có bốn mươi đề mục để thực hành Thiền Định. Bạn có thể thực hành một trong 
những đề mục này. Các đề mục này được chia làm nhiêu nhóm. 


Nhóm đầu tiên là kasina. Chữ kasina rất khó dịch cho nên tốt nhất là để 
nguyên không dịch. Chữ kasina có nghĩa là một khối, một tổng thể. Có nghĩa là bạn 
có thể đặt tâm mình vào toàn thể của đối tượng kasina. Đức Phật dạy mười kasina: 
đó là kasina đất, kasina nước, kasina lửa, kasina gió, kasina xanh, kasina 
vàng, kasina đỏ, kasina trắng, kasina không gian, kasina ánh sáng. Bốn 
kasina đầu là bốn đại đất, nước, gió, lửa hay nói đến trong Phật Giáo. 


*Thực hành kasina đất: 


page 49 


50 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Khi thực hành kasina đất thành công thì đầu tiên bạn sẽ đạt được upacãra 
samärdhi (Cận Định). Nếu tiếp tục thực hành thì sẽ đạt được năm tâng thiên, từ tâng 
thiền thứ nhất đến tầng thiền thứ năm. Tất cả mười kasina đều dẫn đến kết quả 
tương tự như vậy. Bạn có thể chọn một trong những kasina đó để đạt được định 
tâm hay đạt được Cận Định và các tầng thiên. 


Nếu muốn thực hành kasina đất thì bạn phải làm một đĩa kasina. Lấy đất sét có 
màu giống như màu mặt trời vào lúc bình minh, làm một đĩa có đường kính khoảng 
một gang tay và bốn ngón (độ chừng hai tấc rưỡi). Làm bê mặt của kasina cho trơn 
láng và sạch sẽ rồi đặt trước mặt vừa tâm mắt bạn (không xa quá, không gần quá, 
không cao quá, không thấp quá). Để tâm vào toàn thể kasina đó và niệm thầm "đất, 
đất, đất” cả ngàn ngàn lần. Thật ra là bạn làm cho mình nhớ kỹ cái đĩa đó. Đôi khi 
mở mắt ra nhìn, niệm "đất, đất, đất”, đôi khi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ hình ảnh 
của cái đĩa đất trong tâm. 


Do tỉnh tấn thực hành, một thời gian sau, ngay khi nhắm mắt lại bạn cũng thấy 
kasina đất rõ ràng giống như đang mở mắt. Khi bạn có thể giữ được tướng hay hình 
ảnh của đĩa đất trong tâm thì bạn có thể không cần nhìn vào đĩa đất nữa mà chỉ chú 
tâm vào tướng hay hình ảnh của kasina đất mà bạn nhớ trong tâm mình. Nếu tiếp 
tục chú ý vào hình ảnh hay tướng của kasina trong tâm thì tướng đó càng ngày càng 
rõ và sắc nét hơn. 


Thoạt đầu hình ảnh hay tướng của kasina xuất hiện trong tâm hoàn toàn giống 
như một bản sao của đĩa kasina. Ví dụ trên đĩa đó có vài chỗ lồi lõm hoặc màu sắc 
chỗ đậm chỗ nhạt khác nhau ta đều thấy rõ. Nghĩa là tướng kasina đất trong tâm 
giống như đúc hình ảnh của đĩa đất bên ngoài. Khi việc hành thiên của bạn tiến bộ 
thì tướng kasina đất trở nên sắc nét hơn và những dấu vết trên tướng đó mất hẳn. 
Tướng của kasina đất trở nên trơn láng mịn màng và rõ ràng trong suốt giống như 
một cái đĩa có ánh sáng của mặt trắng hay mặt trời. 


Thiên sinh tiếp tục chú tâm chánh niệm vào đề mục cho đến khi có một loại tâm 
khởi sinh. Loại tâm này có thể từ trước đến nay chưa bao giờ khởi sinh trong bạn, đó 
là tâm thiên jhãna. Khi tâm thiên xuất hiện thì trước đó định tâm của bạn rất tốt. 
Tâm bạn ở trên tướng của kasina đất một thời gian lâu dài. 


Thực tập các kasina khác cũng tương tự như vậy. Muốn thực tập kasina nước 
bạn có thể đổ một ít nước vào trong bình rồi nhìn vào nước đó. Nếu niệm về kasina 
lửa thì bạn có thể đốt một đống lửa rồi nhìn lửa đó qua một lỗ tròn trên bức tường 
hoặc qua một lỗ trên một vật gì đó để khi bạn thấy lửa cũng có kích thước như của 
kasina đất. Kasina gió có hai cách. Thứ nhất là nhìn vào lá cây rung rinh do sức gió. 


51 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Thứ hai là ở trong một phòng kín, mở hé cửa sổ và để gió luồng vào, cảm nhận gió 
tiếp xúc với cơ thể. 


Nếu muốn thiên trên kasina xanh thì làm một cái đĩa rồi sơn màu xanh lên đó 
hoặc vẽ màu xanh lên trên một tờ giấy rồi lấy đó làm đề mục. Các màu khác cũng 
tương tự như vậy. Ở Miến Điện người ta dịch chữ nïla là kasina nâu nên người ta làm 
kasina màu nâu. Còn các nước khác dịch là màu xanh nên dùng kasina xanh. Niệm 
kasina không gian thì nhìn lên khoảng không trên bầu trời qua một lỗ tròn. Làm 
tương tự cho kasina ánh sáng. Muốn thực hành kasina nào thì thực hiện kasina đó 
rồi tập trung tâm ý vào đề mục thiên cho đến khi đạt được Cận Định hay An Chỉ 
Định. 


Nhóm thứ hai là mười asubha tức là hành thiền về mười loại tử thi để thấy 
sự dơ uế, gớm quốc của tử thi. Khi thấy sự ô trược, ô uế, đáng nhờm gớm của tử thi 
thì cũng thấy sự ô trược trong cơ thể mình. Có mười loại tử thi dùng để hành đề 
mục này. 


Thiên niệm về tử thi trong thời đại này thực khó vì bây giờ chúng ta khó mà 
thấy được mười loại tử thi đó. Vào thời kỳ Đức Phật, các tử thi được đặt ở nghĩa địa 
cho thối rữa và bị chó, chim ăn. Vì thế vào thời đó người ta có thể thấy các giai đoạn 
hư hoại, trương sình khác nhau của một tử thi. Ngày nay chúng ta có thể thực hành 
đề mục thiên này bằng cách nhìn vào các bức hình hoặc bằng cách tưởng tượng các 
giai đoạn hư hoại khác nhau của tử thi trong những bức hình này. Sau đó chúng ta 
phải cố gắng phát triển cảm giác nhờm gớm, bất tịnh nơi tử thi trong bức hình cũng 
như trong cơ thể của chính chúng ta. 

Nhưng thực hành thiên về sự ô trược, đáng nhờm gớm của các loại tử thi, chúng 
ta chỉ có thể đạt được Upacãära samädhi, Cận Định và chỉ đắc được đến Sơ Thiền của 
An Chỉ Định. Thực hành đề mục này, chúng ta không thể đạt nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiên và ngũ thiên. Bởi vì niệm tử thi là một đê mục thiên thô và đề mục tử thi luôn 
luôn cần thiền chi `tầm” để giữ tâm trên đề mục nên chúng ta chỉ có thể đắc đến sơ 
thiên là tâng thiên có thiên chi "tâm” thôi. 

Ngày nay chúng ta chỉ có thể tưởng tượng các tử thi bởi vì chúng ta không thể thấy 
trực tiếp chúng. 

Có mười loại tử thi. 

1. Tử thi bị trương sình, nghĩa là tử thi trong giai đoại trương phình. 
2. Tử thi bầm, nghĩa là các tử thi trong giai đoạn chuyển sang màu đen và xanh. 


3. Tử thii bị mưng mủ, nghĩa là tử thi trong giai đoạn chảy mủ. 
page 51 


52 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


4. Tử thi bị chặt tay, chặt chân hay tay chân đút lìa. Tay chân đút lìa do kẻ thù, do 
bị hành quyết v.v... 


5, Tử thi bị ăn, bị ăn bởi chó, chó rừng, chim v.v... 


6. Tử thi bị phân tán ra nhiều phần, bởi vì các phần của tử thi bị vứt rải rác khắp nơi 
sau khi thú ăn. 


7. Tử thi bị cắn xé và phân tán ra nhiều miếng. Các bộ phận của tử thi bị cắn xé và 
vứt rải rác nhiều nơi. 

8. Tử thi chỉ còn xương dính máu. 

9. Tử thi bị dòi bọ đục khoét và 

10. Bộ xương. 


Tôi nghĩ ngày nay chúng ta có thể thấy bộ xương hay ít nhất là có thể mua một 
bộ xương bằng nhựa để hành thiền về sự Bất Tịnh của Tử Thi. Mặc dù không phải là 
một bộ xương thật, nhưng tôi nghĩ bộ xương bằng nhựa cũng giúp ích cho chúng ta. 
Mười loại thiền quán bất tịnh giúp chúng ta dứt bỏ sự dính mắc, sự chấp trước nơi 
thân. 


¬a\\ 


Nhóm kế tiếp gọi là "mười anussati”, tức mười loại tùy niệm. 


1. Niệm Phật. "Niệm Phật” có nghĩa là niệm các ân đức của Đức Phật. Đức Phật có 
chín ân đức hay phẩm chất và các bạn có thể chọn một trong chín phẩm chất đó rồi 
chú tâm trên đó liên tục để phát triển tâm định. 


2. Niệm Pháp”. Nghĩa là niệm các phẩm chất của Pháp. 
3. Niệm Tăng. NiệmTăng có nghĩa là niệm các phẩm chất của Tăng. 


4. Niệm Giới. Nghĩa là niệm sự giữ giới thanh tịnh của chính mình. Để có thể thực 
hành đề mục thiền này, trước tiên bạn phải giữ giới trong sạch. Sau đó quán xét sự 
trong sạch của giới của mình. Trong khi niệm giới có thể nói "giới của tôi trong 
sạch, tôi không bị phạm một giới nào”. 


5. Niệm Thí. Tức là bạn có thể lấy sự bố thí cúng dường của mình làm đề mục. 


6. Niệm Thiên. Thiên ở đây không có nghĩa là Chư Thiên mà chúng ta niệm tưởng 
đến những đức tính tốt đẹp của chư thiên như đức tin, sự rộng lượng, trí 
tuệ v.v... Khi niệm đến những đặc tính tốt của mình chúng ta lấy chư thiên làm 
khuôn mẫu hay nhân chứng. Tức là lấy chư thiên minh chứng, làm ví dụ điển hình. 
Chẳng hạn như nghĩ rằng: Chư Thiên đã có những đặc tính tốt đẹp như vậy. Muốn 


53 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


trở thành Chư Thiên thì trước đây vị đó phải có đức tin, lòng từ thiện, trí tuệ v.v... Và 
bây giờ ở trong tôi cũng có những đặc tính tốt đó. Như vậy khi niệm đề mục này bạn 
nghĩ đến những đặc tính tốt đẹp của Chư Thiên, rồi bạn nhìn những đặc tính tương 
tự như vậy trong chính bạn. Do đó Niệm Thiên thật ra không phải niệm vê Chư 
Thiên mà niệm những đặc tính tốt đẹp của Chư Thiên. 

7. Niệm vê Sự An Tịnh Tĩnh Lặng. Đó là niệm những đặc tính thanh tịnh an lạc 
của Niết Bàn. Thật ra niệm về sự an tịnh của Niết Bàn chỉ có thể thành công trọn 
vẹn khi người niệm đã Giác Ngộ. Tuy nhiên người chưa Giác Ngộ vẫn có thể thực tập 
đề mục này. 

8. Niệm Sự Chết. Sự sống thật bấp bênh, cái chết là điều chắc chắn. 

9. Niệm Ba Mươi Hai Thể Trược để thấy sự ô uế, bất tịnh của cơ thể. 

10. Niệm Hơi Thở. Niệm hơi thở là chánh niệm vào hơi thở vào hơi thở ra. Hơi thở 
có thể dùng làm đề mục Thiền Định hay Thiền Minh Sát tùy theo cách thức thực 
hành của chúng ta. 


Ngày nay, nhất là tại Miến Điện người ta hay dùng chuỗi hạt hay tràng hạt để niệm 
chín ân đức của Phật. Ở Trung Hoa và Việt Nam thì là mười ân đức. Mỗi lần niệm 
một Ân Đức Phật họ lần một hột. Ví dụ Ứng Cúng (Araharh) lần một hột, Chánh Biến 
Tri lần một hột, Minh Hạnh Túc lần một hột... cho đến khi xong hết chuỗi hột. Mỗi 
chuỗi có 108 hột, có chín ân Đức Phật, niệm mười hai lần chín ân Đức Phật đó thì đủ 
108 hột. Cũng có thể niệm từng chuỗi một của chín ân đức. Khởi đầu là Itipi so 
Bagava, sau đó Ttipi so Araharh ... cho đến Ttipi so Buddho thì đủ 108 hột. 


Những người Việt Nam có thể niệm bằng tiếng Việt như sau: 
Kính lễ Đức Như Lai Ứng Cúng nguyện trừ tham sân si. 

Kính lễ Đức Chánh Biến Tri nguyện trừ tham sân si. 

Kính lễ Đức Minh Hạnh Túc nguyện trừ tham sân sỉ. 

Kính lễ Đức Thiện Thệ nguyện trừ tham sân si. 

Kính lễ Đức Thế Gian Giải nguyện trừ tham sân si. 

Kính lễ Đức Vô Thượng Sĩ nguyện trừ tham sân si. 

Kính lễ Đức Điều Ngự Trượng Phu nguyện trừ tham sân si. 
Kính lễ Đức Thiên Nhân Sư nguyện trừ tham sân sĩ. 


page 53 


54 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Kính lễ Đức Phật nguyện trừ tham sân si. 

Kính lễ Đức Thế Tôn nguyện trừ tham sân si. 

Cứ niệm một chữ thì lần một hạt, niệm xong mười ân đức đó thì đủ 108 hạt. 

Chú Giải nói thế nào về vấn đề niệm chuỗi hạt? Chú Giải chẳng đề cập đến 
niệm chuỗi hạt. Vậy thì khi niệm tưởng Ân Đức Phật bạn có thể dùng chuỗi hạt hay 
không thì tùy thích. Khi bạn niệm đến các Ân Đức của Phật thì bấy giờ tâm các bạn 
vắng bóng tham hay chấp thủ, không có sân và không có si. Tâm trở nên an tịnh, 
tĩnh lặng và bạn sẽ đạt được Cận Định. Mặc dù đạt được Cận Định, nhưng bạn 
không thể đắc các tầng thiền vì những Ân Đức của Đức Phật quá rộng lớn, quá sâu 
xa. Thêm vào đó, Đức Phật có rất nhiều phẩm tính, năng lực trụ tâm của các bạn 
không đủ mạnh để có thể tiến vào các tầng thiền. 


Bởi vậy các đề mục tùy niệm Phật, Pháp, Tăng... chỉ giúp các bạn đạt đến Cận 
Định mà thôi. Gọi là Cận Định vì nó ở ngưỡng cửa sắp bước vào An Chỉ Định. Thật 
ra không thể nói đây là Cận Định bởi vì nó không có các tầng thiên ở đây. Vì không 
có các tầng thiền nên nó không thật sự là Cận Định, chỉ gọi là Cận Định khi nó có thể 
từ Cận Định tiến vào An Chỉ Định, nhưng ở đây chỉ đến ngang tâng mức đó là chấm 
dứt nên không thể gọi là Cận Định. 


Khi bạn thực hành đề mục ba mươi hai thể trược chẳng hạn thì bạn đạt Cận 
Định, từ Cận Định đắc tầng thiền thứ nhất. Cận Định này có khả năng dẫn đến tầng 
thiền thứ nhất nên Cận Định ở đây mới thật sự gọi là Cận Định. Niệm hơi thở có thể 
đưa đến Cận Định và tất cả các tâng thiên. 


Nhóm tiếp theo là appanamañña (Tứ Vô Lượng Tâm). Chữ vô lượng ở 
đây có nghĩa là không có giới hạn. Tứ vô lượng tâm còn được gọi là bốn phạm trú 
(bốn nơi ở của Phạm thiên). Khi bạn niệm một trong bốn đề mục trên thì bạn đang 
sống như một vị Phạm thiên. Bởi vậy mới được gọi là "Phạm trú - sống như một vị 
Phạm thiên”. 


Đầu tiên là mettãä (tâm từ ái) có nghĩa là mong muốn tất cả chúng sinh đều 
được an lạc hạnh phúc. Thứ hai là karuna (tâm bi mân) có nghĩa là ước muốn loại 
trừ, xua tan những đau khổ của chúng sinh. Thứ ba là muditãä (tâm hoan hỉ) hoan hỉ, 
hạnh phúc trước sự thành công, hạnh phúc của kẻ khác. Thứ tư là upekkhã (tâm 
xả). Tâm xả là tâm cao thượng nhất trong bốn loại tâm kể trên. Khi niệm tâm xả 
bạn không cảm thấy có tâm từ, tâm bi và tâm hỉ. Tâm bạn ở trạng thái trung tính, 
không bị lay động bởi đối tượng vừa lòng hay không vừa lòng, không bị lay động 
trước đau khổ hay hạnh phúc. Người có tâm xả cố gắng giúp đỡ mọi người, mọi loài; 
nhưng biết rõ môi chúng sanh đều có Nghiệp riêng của họ nên mặc dù luôn luôn giúp 


55 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


đỡ chúng sanh, nhưng nếu chúng sanh không đủ duyên để hưởng những gì mình 
giúp, thì họ vẫn an nhiên tự tại 

Bốn đề mục thiền trên được gọi là vô lượng vì đối tượng của nó là vô lượng 
chúng sinh, không có giới hạn. Chẳng hạn như khi bạn thực hành niệm tâm từ, bạn 
phải rải tâm từ đến tất cả chúng sinh. Khi thực hành tâm bi, bạn có ước mong tất cả 
chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Khi thực hành tâm hỉ, bạn hoan hỉ, hài lòng đến sự 
thành công, hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Với tâm xả, bạn phải quân bình, thanh 
thản trước mọi thăng trầm của chúng sinh. 

Như vậy, tứ vô lượng tâm đều lấy chúng sinh làm đối tượng và chúng sinh được 
lấy làm đối tượng phải là tất cả chúng sinh không giới hạn. Đó là lý do tại sao gọi là 
vồ lượng tâm. 


Khi thực hành thiên từ ái, đầu tiên phải rải tâm từ cho chính mình rồi rải hay 
hướng tâm từ đến thầy tổ, cha mẹ... Cuối cùng đến tất cả chúng sinh không giới hạn. 
Khi chúng ta nói `nguyện cho thầy tổ tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, 
thanh tịnh tĩnh lặng” tức là ta đã giới hạn rải tâm từ chỉ cho thầy tổ. Cũng vậy rải 
tâm từ cho một nhóm người nào đó là ta cũng giới hạn trong số người đó thôi v.v... 
Bởi vậy, khi niệm tâm từ, chúng ta không dừng ở đó mà ta mở trải rộng tâm từ lần 
lần từ thầy tổ đến cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, những người không quen 
biết, những người không có thiện cảm với ta... cho đến khi rải đều tâm từ đến tất cả 
chúng sinh. 


Như vậy khi thực hành thiên từ ái, tâm ta phải hướng đến tất cả chúng sinh 
không trừ một ai. Khi rải tâm bi, tâm hỉ, tâm xả cũng vậy. 


Khi thực hành ba vô lượng tâm đầu tiên, bạn có thể đạt từ mức Cận Định cho 
đến tầng thiền thứ tư. Khi thực hành tâm xả bạn có thể đạt từ Cận Định cho đến 
tâng thiền thứ năm. 


Khi hành thiên niệm tâm từ bạn niệm "nguyện cho tất cả chúng sinh có đây đủ 
sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng”. Khi niệm tâm bi bạn đọc 
"nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ”. Như vậy đối tượng của tâm từ là 
chúng sinh an vui, đối tượng của tâm bi là chúng sinh đau khổ. Khi niệm tâm hỉ lấy 
đối tượng là chúng sinh được thành công hạnh phúc. Bởi vì lấy sự thành công hạnh 
phúc làm đối tượng nên bạn nói "nguyện cho sự thành công hạnh phúc của chúng 
sinh được bên vững lâu dài”. Khi thực hành thiên tâm xả bạn phải niệm như thế 
nào? Trong tiếng Pali có câu "kammassaka” có nghĩa là Nghiệp là gia tài của chúng 
sinh. Có nghĩa là bạn có thể giúp đỡ cho chúng sinh theo năng lực của bạn, nhưng 
nếu bạn không làm được điều đó thì bạn phải chấp nhận. Bởi thế khi niệm về tâm xả 
bạn đọc `chúng sinh có Nghiệp là gia tài của họ, họ đau khổ hay hạnh phúc tùy theo 


page 55 


56 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Nghiệp của họ”. Không ai có thể can thiệp vào Nghiệp của người khác. 


Nhóm tiếp theo là quán tưởng về thực phẩm bất tịnh. Sau khi thành đạo, 
Đức Phật nghĩ đến việc giáo hóa chúng sinh, nhưng Ngài thấy giáo pháp của Ngài 
giống như đi ngược dòng nước nên Ngài không muốn dạy. Bởi vậy khi thực hành 
quán tưởng thực phẩm ô trược thì không ai muốn thực hành điều này. 


Do đó khi đi vào tiệm ăn, đừng nói tôi thưởng thức thức ăn. Có lần nọ trong 
một khóa thiên, một thị giả người Mỹ đáng lẽ nói với tôi *Chúc Ngài ngon miệng” hay 
"Mời Ngài thưởng thức thức ăn”, nhưng vị này không nói, bởi vì vị này biết rằng: Đức 
Phật nói đừng thưởng thức thức ăn. Bạn phải phát triển sự quán tưởng về thực 
phẩm bất tịnh nhằm mục đích loại trừ tâm Tham Ái thức ăn. 


Niệm tưởng về vật thực ô trược có thể thực hành bằng nhiều cách. Chẳng hạn 
như nghĩ rằng: bạn phải cố gắng biết bao khi có được thức ăn. Đối với người bình 
thường, không phải là nhà Sư thì bạn phải nấu, khi nấu là khổ. Đối với nhà Sư phải 
đi khất thực, phải đi nhiều nhà, mỗi chỗ nhận một ít thức ăn. Khi đi, nhà Sư phải coi 
chừng chó, ngựa, bò, xe cỘ v.v... 


Khi bạn ăn, thực phẩm được trộn với nước miếng, đưa xuống dạ dày. Nếu bạn 
lấy ra khỏi miệng một miếng thức ăn đã nhai rồi thì bạn sẽ không muốn ăn lại. Như 
vậy, vào lúc nhai thực phẩm trở thành ô trược, nhưng vì bạn không thấy thực phẩm 
trong miệng nên bạn sẵn sàng nuốt xuống. Khi lấy thức ăn ra khỏi miệng, ngay cả 
nhìn nó bạn còn không muốn nhìn, và cũng không dám cho ai thấy. Như vậy, quán 
tưởng thực phẩm bất tịnh có thể phát triển bằng nhiều cách. 


Nhưng quán tưởng vừa vừa thôi chứ quán tưởng quá mức thì khi mới nhai bạn 
đã nhả ra rồi và không thể nào ăn được. Khi hành thiền quán tưởng về sự ô trược 
của thực phẩm thì bạn đạt được kết quả gì? Bạn chỉ đạt được Cận Định thôi, không 
thể đạt được các tầng thiền vì định tâm vào thức ăn ô trược không đủ mạnh để đạt 
được các tầng thiên. Bởi vì trong khi hành thiên này, bạn nghĩ đến nhiêu khía cạnh 
bất tịnh của thực phẩm nên tâm không thể tập trung mạnh mẽ nên không thể đạt 
được các tầng thiên. 


Nhóm tiếp theo là phân tích tứ đại. Với đề mục thiền này, bạn có thể lấy 
các bộ phận trong cơ thể như tóc, lông, móng, răng, da v.v... để thấy các yếu tố tứ 
đại. Có ba mươi hai thành phần trong cơ thể, trong đó có hai mươi thành phần 
thuộc yếu tố đất, mười hai thành phần thuộc yếu tố nước. Trước tiên bạn phải hiểu 
tứ đại là gì, sau đó bạn cố gắng hiểu những bộ phận nào trong cơ thể có những đặc 
tính của đất, của nước v.v... Chẳng hạn như bạn có cảm giác về sự cứng thì bạn có 
thể kết luận đây là yếu tố đất. Khi bạn cảm thấy sự dính hút hay ướt thì bạn có thể 


57 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


kết luận đây là yếu tố nước v.v... Do đó hãy cố gắng thấy các yếu tố này bất kỳ nơi 
nào trong cơ thể. 


Khi bạn thấy được các yếu tố trong cơ thể thì bạn sẽ mất đi ý niệm về sự toàn 
khối của cơ thể. Thực hành như thế cũng có thể giúp bạn thấy được bản chất vô ngã 
của sự vật. Hành thiền phân tích tứ đại có thể giúp bạn đạt được Cận Định, nhưng 
không đạt được các tầng thiền. Vì hiểu rõ được tứ đại là điều không phải dễ dàng, 
rất khó khăn để hiểu rõ được tứ đại do những đặc tính này thật là thâm sâu nên định 
tâm không đủ mạnh để đạt đến các tầng thiền. 


Cuối cùng là nhóm vô sắc tức là bốn tâng thiên vô sắc. Nếu bạn không 
nghiên cứu, học Vi Diệu Pháp thì bạn không thể nào hiểu được thế nào là vô sắc. Bởi 
vậy bạn phải học Abidhamma (Vi Diệu Pháp) để hiểu vô sắc. Thực hành thiền vô sắc 
giúp bạn đạt được các tầng thiền vô sắc. Thiền sinh phải vượt qua trạng thái hữu 
sắc (thực hành xong tầng thiền hữu sắc) và tập trung vào đề mục không vô biên xứ, 
thức vô biên xứ v.v... Đối với người không biết Vi Diệu Pháp trước thì thật khó hiểu. 
Tôi không đề cập nhiêu đến vấn đề này. 


Trên đây là bốn mươi đề mục Thiền Định. Nếu muốn thì bạn có thể thực hành 
một hoặc một số trong những đề mục này. Trong số bốn mươi đề mục, có bốn đề 
mục Đức Phật gọi là "bảo vệ”, chúng bảo vệ chư Tăng tránh phiên não xâm nhập. 
Bốn đề mục đó là: Niệm Ấn Đức Phật, Niệm Sự Chết, Niệm Tâm Từ và niệm Tử Thi. 


Theo Chú Giải thì bốn mươi đề mục Thiền Định có thể tìm thấy trong các tôn 
giáo khác và trong các thời đại khác. Nhưng Thiên Minh Sát vipassana chỉ được tìm 
thấy trong thời kỷ giáo pháp của Đức Phật được truyền bá, có nghĩa là chỉ Đức Phật 
mới dạy Thiền Minh Sát. Thiền Định thì nhiều vị thầy khác vẫn có thể dạy được. Do 
đó,Thiền Định là lối thiền phổ thông của các học thuyết và tôn giáo khác. 


Mặc dù chúng ta chú trọng đến Thiền Minh Sát, nhưng ta không thể nói Thiền 
Định không có giá trị gì. Thiền Định có chỗ đứng riêng trên con đường phát triển 
tâm linh. Vì Thiên Định có giá trị riêng nên Đức Phật có giảng dạy Thiên Định, nhưng 
cần nhớ một điều rằng: không phải mục đích của chúng ta chỉ là thực hành Thiền 
Định. Chúng ta có thể hành Thiền Định khi nào có thể, nhưng chúng ta phải chuyển 
sang hành Thiền Minh Sát để loại trừ phiền não. 


Mục đích của tất cả Phật Tử là loại trừ phiên não, và bởi vì chỉ có Thiên Minh Sát mới 
đạt được mục đích này nên Thiên Minh Sát là mục tiêu chính. Nếu muốn biết nhiêu hơn 
vê Thiền Định thì bạn hãy đọc cuốn Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga). 


page 57 


58 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Chương 11 
THIÊN MINH SÁT (VIPASSANA) 


Về con đường phát triển tâm linh của Phật Giáo, trước tiên chúng ta Quy Y rồi 
giữ giới, sau đó hành Thiên Định. Bây giờ chúng ta bước thêm một bước nữa là 
hành Thiên Minh Sát (vipassan3), đó là con đường trí tuệ. 


Nếu phát triển được Thiền Định thì tốt, nhưng nếu chỉ một mình Thiền Định thôi 
thì không thể Giác Ngộ. Muốn Giác Ngộ, muốn chấm dứt đau khổ chúng ta phải thực 
hành trí tuệ pañña. Muốn thực hành trí tuệ thì chúng ta phải hành Thiên Minh Sát. 
Các bạn đã hành Thiên Minh Sát nhiều năm, đã biết cách thức hành thiên, nhưng 
hồm nay tôi sẽ nói cho các bạn về lý thuyết của Thiên Minh Sát. Đây là một khóa 
học về căn bản của Phật Giáo, nên tôi phải bao gồm Thiên Minh Sát. 


Thật ra, vì các bạn đã từng hành Thiên Minh Sát nên các bạn không cần phải 
nghe về Thiên Minh Sát nữa. 


Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu nghĩa của chữ minh sát vipassanäa. Chữ 
vipassana được dịch là pháp nội quán. Được dịch là pháp nội quán bởi vì Thiên Minh 
Sát xuyên thấu vào bản chất của Vật Chất và Tâm, nhưng theo nghĩa chuyên môn 
của chữ vipassanä thì có chút khác biệt. Bạn cần phải hiểu nghĩa chuyên môn này 
nữa. Vipassanä có nghĩa là thấy bằng nhiều cách. Chữ vipassanä gồm hai chữ vi” 
và "passana”. "Wi” là tiếp đầu ngữ có nghĩa là nhiêu cách. "Passana” có nghĩa là 
thấy. Bằng nhiều cách ở đây có nghĩa là thấy Vật Chất và Tâm hay Ngũ Uẩn, hay các 
Pháp Hữu Vi (các pháp có điều kiện) là Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Nghĩa tiềm ẩn 
trong chữ minh sát có nghĩa là khi thực hành Thiên Minh Sát bạn phải thấy sự Vô 
Thường, Khổ, Vô Ngã của đối tượng đang quán sát. Chỉ khi nào thấy ba đặc tính này 
bạn mới có thể nói là bạn đang thật sự hành Thiền Minh Sát. 


Thiên Minh Sát (vipassan3) được Đức Phật khám phá và được chính Ngài dạy 
cho chúng sinh. Chắc các bạn đã biết Đức Phật từng hành khổ hạnh trong rừng suốt 
sáu nằm dài. Cuối cùng Ngài nhận thấy mục đích của mình vẫn còn ở quá xa. Đức 
Phật kiểm lại sự thực hành của Ngài và đi đến kết luận là mình đã thực hành sai lầm. 
Sau đó, Đức Phật khám phá ra con đường trung đạo là thực hành vipassana. Ngài 
thực hành và đạt được kết quả tốt đẹp nhất, đó là trở thành một vị Phật. 

Sau khi Giác Ngộ quả Phật, Ngài đi du hành khắp nơi truyền bá giáo pháp. Ngài 
thuyết giảng nhiêu bài pháp và giảng dạy về vipassana hay satipatthana nhiều lần. 
Như vậy, chỉ khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, mới có chúng sinh hiểu biết và 


59_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


thực hành Thiền Minh Sát. Và khi giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại trên thế 
gian này mới có sự hiểu và thực hành Thiền Minh Sát. 


Dù không có Đức Phật ra đời, không có giáo pháp của Đức Phật, người ta vẫn 
có thể thực hành Thiền Định, nhưng chỉ vào thời kỳ của Đức Phật hoặc khi giáo pháp 
của Đức Phật còn lưu hành người ta mới có thể thực hành Thiền Minh Sát. Chỉ có 
Thiền Minh Sát mới giúp xuyên thấu vào bản chất thật sự của Vật Chất và Tâm, Giác 
Ngộ Tứ Diệu Đế (thấy rõ bốn sự thật cao thượng). 


Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, và cả ngàn năm sau khi Ngài nhập diệt, Thiên 
Minh Sát vẫn được nhiều người thực hành. Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng một 
ngàn năm cho đến bây giờ, dường như ít ai thực hành Thiên Minh Sát. Bởi vì những 
Chú Giải được viết trong vòng một ngàn nằm từ lúc Đức Phật Niết Bàn, lúc còn rất 
nhiều người hành Thiên Minh Sát, nên thường hay đề cập đến những người hành 
Thiên Minh Sát và Giác Ngộ Đạo Quả. Sau một ngàn năm đó, những người hành 
thiên và những người Giác Ngộ trở nên hiếm hoi. Ngài Mahasi nói rằng: khoảng thời 
gian sau khi Đức Phật diệt khoảng một ngàn nằm cho đến bây giờ rất ít người thực 
hành Thiên Minh Sát. Câu này có nghĩa là sau một ngàn năm Đức Phật nhập diệt 
cho đến bây giờ có ít người hành Thiên Minh Sát chứ không phải là không có ai. 


Sau một ngàn năm, từ khi Đức Phật Niết Niết Bàn cho đến bây giờ, đa số các vị 
Sư sống trong rừng mới hành Thiên Minh Sát, những vị Sư sống ở thành phố phần 
lớn không hành thiền. Trong những tài liệu cổ được ghi chép lại, chỉ thỉnh thoảng 
người ta mới gặp những vị Sư đắc quả A La Hán. Nếu những vị này thật sự là A La 
Hán thì các vị phải hành Thiên Minh Sát. 


Mặc dù có rất ít người thực hành Thiền Minh Sát, nhưngThiền Minh Sát vẫn còn. 
Những người hành Thiên Minh Sát thời bấy giờ chỉ hành thiên cho chính họ mà không 
dạy cho nhiêu người. Các vị chỉ dạy Thiên Minh Sát cho các học trò thân cận hay 
những bạn bè gần gũi. Bởi vậy rất ít người có cơ hội hiểu được cách hành Thiền 
Minh Sát và thực hành. 


Khoảng một trăm năm trước đây, một số các vị Hòa thượng ở Miến Điện cố 
gắng làm sống lại Thiền Minh Sát. Việc hành Thiền Minh Sát có hệ thống mà chúng 
ta đang hiểu và thực hành đây theo tôi nghĩ được bắt đầu bởi Hòa thượng Mingun 
Jetavan. Đọc lịch sử của Ngài ta biết rằng: Ngài muốn hành Thiền Minh Sát, nhưng 
Ngài không biết làm thế nào để thực hành. Ngài bèn đi tìm một vị thầy có đủ thẩm 
quyền và năng lực để dạy Ngài hành Thiền Minh Sát. May mắn thay, Ngài gặp một 
Hòa thượng ở một nơi gọi là Mingun. Mingun là một địa phương ở bên kia sông của 
thành phố Mandalay. Vị hòa thượng này sống ở Mingun, là học trò của một vị Hòa 


page 59 


60 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


thượng khác. Vị thầy này là một người rất nổi tiếng và được mọi người xem là một vị 
A La Hán. 


Theo tài liệu ghi chép, vị Hòa thượng đầu tiên này có thể là một vị thánh thứ ba 
bởi vì lúc bấy giờ có những vị Hòa thượng khác yêu cầu Ngài thuyết pháp, dạy cho 
họ cách hành thiền và vị này nói rằng: "Tôi sẽ giảng cho các vị một bài pháp, nhưng 
bài pháp này chỉ nói đến những gì tôi đã thực hành” hoặc là câu nói tương tự như 
vậy. 


Ngài giảng về việc thực hành cho đến tâng thánh thứ ba và Ngài chỉ giảng đến 
đây thôi. Nếu dựa vào tài liệu này thì vị Hòa thượng này đã đắc đến quả thánh thứ 
ba - quả Bất Lai. Vị Hòa thượng này không có nhiều học trò vì Ngài sống trong rừng 
sâu và ít vị Sư nào có thể sống được ở đó. Vì Hòa thượng sống ở Mingun là học trò 
của vị Hòa thượng đầu tiên này cho nên vị Hòa thượng sống ở Mingun biết cách thực 
hành. Ngài đã thực hành theo và có thể là Ngài đã Giác Ngộ Đạo Quả. Ngài Mingun 
gặp vị Hòa thượng thứ hai này và xin Ngài giảng giải cho mình cách hành thiền, 
nhưng vị Hòa thượng thứ hai không dạy cho ngài Mingun 7Jetavan nhiêu chỉ tiết của 
việc thực hành. Ngài chỉ nói với Ngài Mingun Jetavan: "Đây là bản kinh vê Tứ Niệm 
Xứ và đây là những Chú Giải và Phụ Chú Giải. Con chỉ cần nghiên cứu bản kinh và 
các Chú Giải, Phụ Chú Giải này”. 


Có thể ngài Mingun đã được Ngài này hướng dẫn một phần nào đó. Ngài 
Mingun Jetava nghiên cứu bài kinh, Chú Giải và Phụ Chú Giải và biết cách thực hành. 
Chắc có lẽ Ngài đã nhận được một số lời chỉ dẫn của vị Hòa thượng thứ nhì. Như 
vậy, Ngài Mingun Jetavan đã thực hành Thiền Minh Sát theo kinh điển và theo lời 
hướng dẫn của vị Hòa thượng thứ hai và có thể Ngài đã đạt được một tầng mức nào 
đó và Ngài bằng lòng với sự thực hành của mình. Chuyện này xảy ra vào khoảng 
năm 1908, mới bắt đầu của thế kỷ hai mươi. 


Sau khi thực hành đạt kết quả, Ngài muốn hướng dẫn người khác cách thực 
hành, nên Ngài bắt đầu giảng pháp ở Mingun, nhưng không ai muốn nghe và thực 
hành theo Ngài. Đối với các vị Sư và dân chúng thời bấy giờ, những lời Ngài giảng 
thật là kỳ lạ. Người ta chỉ trích và chế giễu, lấy Ngài ra làm trò đùa. Chẳng hạn như 
Ngài dạy: `khi đi biết rằng: tôi đang đi hay khi ngồi biết rằng: tôi đang ngồi”. Họ láy 
câu đó làm trò đùa và nói rằng: "khi đi tôi cũng biết rằng: tôi đang đi, khi giết cá thì 
tôi cũng biết rằng: tôi giết cá”. Thế nên chẳng ai nghe Ngài dạy và hành theo. 

Ngài bèn trở về nơi sinh quán của Ngài và nghĩ rằng: dân chúng trong làng này 
và thân quyến sẽ muốn nghe và thực hành theo Ngài. Thế là Ngài trở về quê quán 
của mình, nhưng ở đây cũng chẳng ai nghe và hành theo Ngài. Ngài cũng gặp sự chỉ 


61 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


trích và trêu chọc tương tự. 


Ở làng cũ hai năm, Ngài trở về Mingun lại và kiên trì dạy dỗ, kiên trì thuyết pháp 
ở đây. Lúc bấy giờ có một cặp vợ chồng đến nghe Ngài giảng. Họ rất thích thú và 
muốn hành thiền dưới sự chỉ dẫn của Ngài. Hai người này thực hành theo lời dạy của 
Ngài và đạt kết quả. Sau đó dần dần nhiều người đến tìm học với Ngài, số thiên sinh 
gia tăng. Về sau Ngài xây dựng một trường thiền ở đó, đó là năm 1911. Bắt đầu từ 
đó nhiều thiên viện trong các thị trấn khác được thành lập. 


Khoảng nằm 1914, Hòa thượng Mingun Jetavan đi xuống miên hạ Miến lập một 
trường thiên ở Thaton, cũng đặt cùng tên là Mingun Jetavan. Đó là lý do tại sao Ngài 
nổi tiếng với tên Hòa thượng Mingun Jetavan. Nhiều người đến hành thiền với Ngài, 
danh tiếng Ngài lan rộng. Nhiều người đến học với Ngài, có cả chư Tăng và cư sĩ, 
sau đó họ tiếp tục hành Thiên Minh Sát. Nhiêu học trò đó trở thành thiên sư theo 
truyền thống dạy thiền của Ngài. 


Một trong những người học trò đó là Visuddha lập một thiên viện ở Yangoon, 
bắt đầu dạy Thiền Minh Sát theo truyền thống Mingun. Thiền viện này bây giờ còn 
tôn tại ở Yangoon, không xa tháp Shwe Dagon bao nhiêu. 


Nằm 1932, một vị học trò khác đến Mingun Jetavan và thực hành dưới sự hướng 
dẫn của Ngài trong bốn tháng rồi trở về chùa của mình. Người học trò này là Hòa 
thượng Mahãsi. Như vậy sau khi thực hành Thiền Minh Sát dưới sự hướng dẫn của 
Hòa thượng Mingun Jetavan, Hòa thượng Mahãsi bắt đầu hướng dẫn Thiền Minh Sát 
năm 1938. 


Ngài Mahãsi trở vê ngôi làng sinh quán của mình giảng giải giáo pháp. Một số 
người muốn đến hành thiền với Ngài, trong đó có người bà con chú bác của Ngài. 
Như vậy Ngài Mahäsi bắt đầu dạy Thiền Minh Sát từ năm 1938. Ngài đi đi về về giữa 
thành phố Thaton và nơi sinh quán của Ngài để dạy thiền. 


Năm 1949, Ngài được mời về dạy thiền ở thiền viện Mahãsi ở Yangoon. Bắt đầu 
từ đó, Ngài Mahasi sống ở thiên viện này cho đến khi Ngài mất vào năm 1982. 


Hòa thượng Mahäsi rất thành công trong việc phổ biến phương pháp Thiền Minh 
Sát. Một trong những lý do thành công đó là nhờ Ngài được sự hỗ trợ của thủ tướng 
UNu. Khi thủ tướng U Nu đến thiền viện Mahãsi để hành thiền, có rất nhiêu người đi 
theo thủ tướng. Nhờ điều này nên Ngài rất thành công trong việc phát triển Thiền 
Minh Sát, không chỉ ở Miến Điện mà còn trên thế giới. Học trò Ngài Mahãsi dịch 
những bài pháp của Ngài ra tiếng Anh và phổ biến đến các xứ khác. Dân chúng 
nhiêu quốc gia khác cũng biết ngài Mahãsi và phương pháp thiên Ngài dạy. 


page 61 


62 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Ở Miến Điện nhiều thiền viện mới được xây dựng và hàng ngàn, hàng ngàn 
người thực hành ở các trung tâm đó. Ở Srilanka, Thái Lan nhiêu trung tâm thiên 
cũng được thành lập và nhiều người đến đó thực hành. Hòa thượng Mahãsi không 
phải là vị thiên sư độc nhất dạy thiên ở Miến. Có rất nhiêu Hòa thượng khác đã dạy 
Thiền Minh Sát. Mặc dù rất nhiều vị đều dạy Thiên Minh Sát, nhưng kỹ thuật của các 
vị này có một số điểm khác với các vị khác. Tuy nhiên, một cách tổng quát vị Hòa 
thượng nào dạy Thiên Minh Sát cũng căn cứ vào những căn bản thực hành trong 
kinh Đại Niệm Xứ. 

Hòa thượng Mahãsi được mời đến Hoa Kỳ để hướng dẫn các khóa thiền. Ngài 
đã dạy thiên nhiều nơi và dạy tại Insight Meditation SOciety ở Beri, Massachusetts 
vào năm 1979. Ngài Mahãsi được mời đến Hoa Kỳ để hướng dân nhiêu khóa thiên 
tại nhiêu nơi khác nhau. Khi trở vê Miến Điện, Ngài để tôi ở lại đây để truyền bá 
Thiền Minh Sát. 

Về sau, nhiều thiên sư dạy Thiên Minh Sát theo truyền thống của Ngài Mingun 
như các Ngài Pandita, Kundala, Dhammapiya, Janaka, Kim Triệu... Sư Khánh v.v... 
đều dạy thiền theo phương pháp của Ngài Mahasi, đúng kinh Đại Niệm Xứ của Đức 
Phật. Ở New York có Ngài Indaka. Như vậy, những người học trò của Ngài Mahãsi 
đã truyền bá phương pháp hành Thiên Minh Sát trong xứ Hoa Kỳ này. 

Bây giờ chúng ta đi sâu hơn vào Vipassanä. Mức tiến bộ của Thiên Minh Sát 
được phân chia thành bảy giai đoạn hay gọi là bảy giai đoạn thanh tịnh "visuddhi”. 
Thiền sinh sẽ tiến triển từ giai đoạn thanh tịnh này đến giai đoạn thanh tịnh khác, 
không bỏ qua giai đoạn nào. Bạn phải đi từng bước từ khởi đầu cho đến cuối cùng. 
Trong những từng mức này thiên sinh kinh nghiệm nhiều loại tuệ giác khác nhau. 
Nhiều loại tuệ giác khác nhau khởi sinh trong tâm thiền sinh khi thiền sinh tiến triển 
theo bảy giai đoạn thanh tịnh này. 


Giai đoạn đầu tiên là Giới Tịnh. Trong tâng mức này, bạn chưa hành Thiên 
Minh Sát mà bạn chỉ cố gắng thanh tịnh giới. Vì giới thanh tịnh là nên móng vững 
chắc bạn xây dựng định và tuệ. Nếu giới không trong sạch thì không thể đạt được 
sự định tâm. Khi không có định tâm bạn không thể nào xuyên thấu bản chất sự vật. 
Do vậy giới thanh tịnh là một bước rất quan trọng để thành công trong việc hành 
Thiền Minh Sát. 


Trong phân giới luật có giới của các vị Sư. Trong thanh tịnh đạo chỉ nói đến giới 
luật của nhà Sư mà không nói đến giới luật của cư sĩ. Thanh Tịnh Đạo là một cuốn 
sách viết cho các nhà Sư bởi một nhà Sư khác nên tác giả không nói đến giới luật của 
người cư sĩ. Ở đây, chúng ta sẽ đề cập đến giới dành cho người cư sĩ như: năm giới, 
tám giới ... 


Thiền sinh ít nhất phải giữ năm giới, nhưng nếu giữ tám giới thì đạt được nhiều 
phước báu hơn, lợi ích hơn vì khi giữ tám giới thiền sinh có nhiều thời gian để hành 


63 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


thiên. Như vậy, giữ tám giới tốt hơn giữ năm giới. Nếu bạn không giữ tiên trong lúc 
hành thiền thì bạn có thể giữ mười giới, nhưng ngày nay giữ mười giới rất khó khăn. 
Tóm lại, bạn có thể giữ năm giới, tám giới hay mười giới để thanh tịnh giới luật của 
mình. 


Vậy, bước đầu tiên Giữ Giới chẳng khác nào bước dự bị cho việc hành thiền. 


Giai đoạn thứ hai là Tâm Tịnh. Tâm tịnh thật sự có nghĩa là định tâm. Khi có 
Cận Định hay đạt các tâng thiên được gọi là tâm tịnh. Nói cách khác, tâm tịnh là tâm 
có được Cận Định hay các tầng thiền. 


Một thiền sinh đạt được Cận Định và nhập vào các tâng thiên tức là người này 
hành Thiên Định. Một người hành Thiên Định mà đạt được Cận Định và vào các tầng 
thiên thì gọi là tâm tịnh. Chú Giải định nghĩa tâm tịnh là Cận Định hay định trong 
các tâng thiên. 

Đối với những người hành Thiên Định trước rôi mới qua Thiên Minh Sát, thì sau 
khi họ đạt Cận Định hay đạt các tầng thiền, họ sẽ chuyển qua hành Thiền Minh Sát. 
Đây gọi là người hành Thiên Định rồi qua Thiên Minh Sát. Đối với những người 
không hành Thiền Định trước mà đi thẳng vào Thiền Minh Sát thì gọi là người hành 
Thiên Minh Sát khô. 

Đối với người hành Thiên Minh Sát không qua Thiên Định trước thì tâm tịnh là 
Sát Na Định. Sát Na Định tương đương với Cận Định. Khi đạt đến Cận Định thì 
người hành thiên giữ tâm trên đề mục một cách vững vàng, và lúc bấy giờ năm 
chướng ngại tạm thời vắng bóng. Như vậy, Cận Định có thể chế ngự được năm 
chướng ngại (tham, sân, bất an hối hận, dã dượi buồn ngủ, hoài nghi) và có thể giữ 
tâm trên đối tượng một cách vững chắc. Tương tự như thế, Sát Na Định cũng giữ 
tâm trên đối tượng và chế ngự được năm chướng ngại. Do đó, Cận Định và Sát Na 
Định tương đương với nhau. Chỉ có một sự khác biệt giữa Cận Định và Sát Na Định 
là: Cận Định chỉ chú tâm trên một đề mục duy nhất trong khi Sát Na Định có thể 
chú tâm trên rất nhiều đề mục từng sát na một. Đề mục của Sát Na Định thay đổi 
và khác nhau từng sát na, nhưng đề mục của Cận Định trước sau chỉ là một. 


Chú Giải và Phụ Chú Giải chỉ đơn giản nói là 72 7, nhưng trong Phụ Chú 
Giải của Trung Bộ Kinh (Majjima Nikãya) nói rằng: Sát Na Định là yếu tố thiết yếu 
trong Thiên Minh Sát. Điều này có nghĩa là nếu không đạt được Sát Na Định thì việc 
hành thiên của bạn sẽ không đạt kết quả. 

Bởi vậy, Hòa thượng Mahãsi đã giảng giải cho những người hành Thiên Minh Sát 


page 63 


64 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


khô, là những người không có Thiền Định trước, rằng: 7đ 77h có nghĩa là Sát Na 
Định. Như vậy khi một người hành Thiên Minh Sát đạt được Sát Na Định thì người 
đó gọi là đã có (âm tính. 

Trong suốt thời gian hành Thiên Minh Sát, khi tâm bạn chỉ ở trên đê mục quán 
sát và không lang thang đi nơi khác thì lúc đó bạn đạt được Sát Na Định. Khi đạt 
được Sát Na Định, tâm không bị chi phối bởi phiền não, nên bạn bắt đầu thấy sự vật 
một cách rõ ràng. Bạn sẽ phân biệt được thế nào là Vật Chất, thế nào là Tâm. Cũng 
vậy, bạn sẽ thấy được đặc tính”, "chức năng”, "sự biểu hiện” hoặc "nguyên nhân 
gần” của đối tượng. 


Như vậy, khi bạn có thể thấy đối tượng một cách rõ ràng, khi bạn có thể phân 
biệt được đây là Vật Chất, đây là Tâm. Khi bạn thấy đặc tính, chức năng hoặc sự 
biểu hiện, hay nguyên nhân gần một cách rõ ràng thì lúc đó bạn đạt được Kiến 
Tịnh. 


Kiến Tịnh có nghĩa là khi bạn quán sát đối tượng bạn chỉ thấy đây là đối tượng 
và đây là tâm quán sát đối tượng. Đối tượng chỉ là đối tượng, tâm chỉ là tâm. Chỉ có 
các yếu tố này sinh diệt mà thôi, ngoài ra chẳng có gì cả. Chẳng có gì bạn có thể gọi 
là linh hồn, tự ngã (attã) cả. Khi đạt đến tầng mức này bạn có thể loại trừ tà kiến, 
loại trừ sự hiểu lầm rằng: có một linh hồn, tự ngã attä thêm vào Vật Chất và Tâm 
này. Ở tầng mức này được gọi là Tuệ Phân Biệt Vật Chất và Tâm. 


Sau khi thấy được Vật Chất và Tâm rõ ràng, chính xác thì bạn sẽ thấy nguyên 
nhân của Vật Chất và Tâm. Bạn sẽ thấy có cái gì đó là nhân của Tâm và cái gì đó là 
nhân của Vật Chất. Ở tại tầng mức này tâm hoài nghi được chế ngự - hoài khi rằng: 
không biết trong quá khứ có ta không hoặc trong tương lai sẽ có ta không, đồng thời 
cũng có sự nghi ngờ về Phật, Pháp, Tăng và sự thực hành. 


Ở tầng mức này, bạn đã đã đạt được Tuệ Phân Biệt Nguyên Nhân. Nguyên 
nhân ở đây có nghĩa là nhân thật sự và đôi khi là những điều kiện. ỞƠ tâng mức này, 
bạn thấy được các điêu kiện hay các duyên của sự vật; bởi vì có Vật Thấy thì mới có 
Thức Thấy, có vật để ghi nhận thì mới có tâm ghi nhận v.v.. .Ở tâng mức này bạn 
thấy rõ ràng nguyên nhân của sự vật. 


Khi bạn đạt được giai đoạn này gọi là Đoạn Nghi Tịnh. Người đạt được tầng 
mức này gọi là Cula-Sotäpanna (Tiểu Tu Đà Hoàn). Người tiểu Tu Đà Hoàn không 
phải là Tu Đà Hoàn thật sự, nhưng người này giống một Tu Đà Hoàn. Người đắc quả 
Tu Đà Hoàn không còn tái sinh vào bốn cảnh khổ trong tương lai. Người tiểu Tu Đà 
Hoàn không bị rơi vào bốn ác đạo trong kiếp kế tiếp nếu người đó không lui sụt khỏi 
tầng mức này, nghĩa là người đó tiếp tục tinh tấn hành thiền không thối chuyển. Vì 
vị này không rơi vào bốn ác đạo trong kiếp kế tiếp nên được gọi là tiểu Tu Đà Hoàn. 


65 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Sau khi thấy được nguyên nhân của Vật Chất và Tâm, thiên sinh sẽ thấy được 
ba đặc tính của sự vật. Ở giai đoạn, này thiền sinh lấy đối tượng là một nhóm và 
quán sát để thấy rõ chúng là Vô Thường, khổ, vô ngã. Tâng mức này được gọi là 
Kiến Tịnh. Ở giai đoạn này, thiền sinh trú trong nhiêu đối tượng và thấy rõ những 
đối tượng này là Vô Thường, khổ, vô ngã. 

Sau khi thấy được ba đặc tính Vô Thường, khổ, vô ngã của Vật Chất và Tâm, 
thiên sinh sẽ thấy rõ ràng sự sinh khởi, hoại diệt hay sự đến và đi của Vật Chất và 
Tâm. Thiên sinh sẽ thấy sự sinh và diệt của những đối tượng cá biệt, không xem đối 
tượng là một khối tổng thể mà tách chúng thành những đối tượng cá biệt. Khi thấy 
sự sinh và diệt của Vật Chất và Tâm, sự tập trung của thiên sinh trở nên mạnh mẽ. 
Khi sự tập trung ngày càng mạnh mẽ và mãnh liệt, thiền sinh bắt đầu trải nghiệm cái 
gọi là "tùy phiên não” (tuệ giác khiếm khuyết) của Thiên Minh Sát. Đến giai đoạn 
này, thiên sinh sẽ kinh nghiệm ánh sáng, kinh nghiệm hỉ, cảm thấy an lạc, thanh tịnh 
và một đức tin mạnh mẽ, tinh tấn cũng mạnh hơn, sau đó kinh nghiệm lạc. Lúc này 
sự hiểu biết của thiền sinh rất sắc bén, tâm chánh niệm rất vững chắc, không cần 
nhiều cố gắng chánh niệm vẫn tốt. Cuối cùng thiền sinh bị dính mắc vào tuệ giác bất 
toàn này. 


Khi tuệ giác này mới phát sinh, thiền sinh muốn ôm giữ chúng và bắt đầu dính 
mắc vào mười tuệ giác bất toàn hảo của tuệ giác Thiền Minh Sát. Khi trải qua kinh 
nghiệm này, thiền sinh nghĩ rằng: mình đã đi đến đích nên họ dừng lại và không tiến 
thêm nữa. Đây không phải là mục tiêu tối hậu của hành trình. Họ không biết rằng: 
đây chỉ là "hệ quả phụ” của những kinh nghiệm trong khi hành thiên nên thiên sinh 
dừng lại, vì dừng lại nên không thể tiến xa hơn. 


Đó là lý do tại sao ta gọi những trạng thái tâm này là chướng ngại của Thiên 
Minh Sát hay tuệ giác khiếm khuyết. Đây không phải hướng đi đúng của Thiền Minh 
Sát. Những thiền sinh chưa từng trải nghiệm qua tuệ giác này thường hiểu lầm mình 
đã đến đích cuối cùng, nhưng những thiền sinh có sự hiểu biết hay đã trải nghiệm 
qua tuệ giác này sẽ biết rằng: đây không phải là mục tiêu thật sự và biết cách chế 
ngự chúng. Sau đó thiên sinh sẽ tinh tấn hành thiên hơn và sẽ chế ngự hay vượt 
qua tuệ giác khiếm khuyết này. 

Tâng mức tuệ giác này được gọi là Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh. Có nghĩa là 
hiểu biết đâu là đúng đầu là sai, đâu là con đường đúng đâu là con đường sai. 

Sau khi vượt qua những chướng ngại này thiên sinh sẽ tiếp tục thấy sự sinh diệt 
của Vật Chất và Tâm. Đến tầng mức này sự thấy, sự biết của thiên sinh rõ ràng hơn. 
Bây giờ thiên sinh thấy được sự sinh và diệt của Vật Chất và Tâm và khi gặp phải 
mười phiền não này họ sẽ cố gắng vượt qua và sau đó tâm họ chỉ chú tâm vào sự 


page 65 


66 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


sinh diệt của đối tượng mà thôi. 


Chú tâm vào sự sinh diệt của đối tượng và hiểu biết rõ ràng hơn. Đây là hai 
tâng mức của tuệ giác thấy được sự sinh diệt. Có hai tâng mức của Tuệ Sinh Diệt, 
tuệ yếu và tuệ mạnh. Ở giai đoạn tuệ yếu thì sự thấy biết của thiền sinh chưa đủ 
mạnh nên các tùy phiên não xen lấn vào. Khi thiên sinh đã chế ngự được những tùy 
phiên não này thì sự thấy biết của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi vượt qua 
những tùy phiên não rồi, thiên sinh đến giai đoạn thứ hai của tuệ này, lúc đó thấy 
biết trở nên mạnh mẽ, thiên sinh sẽ thấy rõ ràng hơn sự sinh diệt của đối tượng. 


Sau khi có được tuệ giác này thiên sinh tinh tấn tiếp tục hành thiên. Một tuệ 
giác khác lại khởi sinh, đó là Tuệ Diệt. Ở tuệ giác mới này thiền sinh chỉ thấy được 
sự diệt và sự biến mất của đối tượng. Thiền sinh không cố gắng thấy sự sinh nữa, 
họ thấy được hay hiểu được sự diệt hay sự chấm dứt của đối tượng mà thôi. Ở tầng 
mức của tuệ giác này, khi quán sát bất kỳ đối tượng nào thiên sinh chỉ thấy sự diệt 
mà thôi. 


Khi thiên sinh chỉ còn thấy sự diệt của bất kỳ đối tượng nào mà họ chú tâm đến 
thì thiên sinh đi đến một trạng thái tâm khác, đó là đối tượng thật là đáng sợ, đối 
tượng thật đầy nguy hiểm bởi vì chúng không thể tồn tại lâu dài. Mỗi khi thiền sinh 
quán sát chúng chúng liên biến mất ngay. Chúng ta cần lưu ý là thấy sự sinh diệt 
của đối tượng là đáng sợ chứ không phải là sợ hãi. 


Tiếp theo thiền sinh đến giai đoạn thấy được những lỗi lầm, những khiếm 
khuyết của Vật Chất và Tâm. Sau khi đã có được tuệ giác thấy Vật Chất và Tâm 
đáng sợ, thiền sinh tiến đến một bước nữa là thấy Vật Chất và Tâm có rất nhiền lỗi 
lâm khiếm khuyết. Sau khi thấy được những khiếm khuyến của Vật Chất và Tâm, 
thiên sinh thấy Vật Chất và Tâm thật đáng chán, không đáng bám víu, đánh tan ảo 
tưởng sai lầm về Vật Chất và Tâm. Điều này khiến cho thiên sinh không còn hứng 
thú và thiền sinh quay lưng làm ngơ với Vật Chất và Tâm, thiên sinh trở nên không 
còn dính mắc, không còn thiết tha với Vật Chất và Tâm. Bây giờ thiền sinh chỉ còn 
thấy sự biến mất, sự diệt, sự lụi tàn, sự tan biến của mọi sự vật trên thế gian. 


Tóm lại, sau khi thiền sinh thấy Vật Chất và Tâm thật đáng sợ và nguy hiểm, 
nhiều khiếm khuyết lỗi lâm thì thiền sinh cảm thấy không còn thiết tha gì với chúng 
nữa. Vì không còn thiết tha đến Vật Chất và Tâm, không còn thiết tha gì mọi sự vật 
trên thế gian nên thiền sinh muốn thoát khỏi chúng. Thiền sinh muốn thoát khỏi Vật 
Chất và Tâm vì khi chú tâm vào bất kỳ đối tượng Vật Chất và Tâm nào thiên sinh đêu 
thấy chúng tan biến và diệt mất. Thiên sinh muốn thoát khỏi Vật Chất và Tâm có 
nghĩa là muốn thoát khỏi phiên não. 


67 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Tuệ giác thứ chín là Muccitukamyat8-ñana. Có hai cách viết tuệ giác này. Chữ 
trên là cách thứ nhất, cách viết thứ hai là Muñcitakamyatä-fñana. Tùy theo cách viết 
mà có nghĩa hơi khác nhau. Khi viết chữ Muccitakamyat8-ñana có nghĩa là muốn tự 
do, muốn trốn chạy, muốn thoát khỏi. Khi viết với chữ Muñcita-kamyatä-ñana nghĩa 
là muốn vất bỏ. 


Hai nghĩa trên thật ra cũng giống nhau. Khi chúng ta không có hứng thú, không 
còn thiết tha, không màng đến cái gì thì chúng ta muốn vất bỏ nó. Như vậy muốn 
thoát khỏi hay vất bỏ cũng đều đúng cả. 


Khi muốn thoát khỏi hay muốn vất bỏ Vật Chất và Tâm, thiên sinh tiếp tục quán 
sát Vật Chất và Tâm nhiều lần để thấy rõ chúng là Vô Thường, khổ, vô ngã, không có 
linh hồn, không có tôi ta. Khi thiền sinh tiếp tục quán sát Vật Chất và Tâm, thấy rõ 
chúng Vô Thường, khổ, vô ngã, không có tôi ta nhiều nhiều lần hơn nữa thì kết quả 
là thiên sinh sẽ đạt đến một tâng mức khác gọi là Tuệ Xả Hành. 


Khi đạt đến giai đoạn này thiền sinh không cần nỗ lực chánh niệm vào đề mục 
nữa vì tâm họ luôn luôn ở trên đê mục. Có nghĩa là tâm chánh niệm hiện diện trên 
đề mục một cách tự động. Lúc bấy giờ thiền sinh chẳng cần quan tâm gì đến chánh 
niệm, chẳng cần một sự cố gắng nào vì chánh niệm tự động đến không cần mời gọi. 
Đó gọi là xả đối với Vật Chất và Tâm. 


Ở tầng mức này tâm thiền sinh rất an lạc tĩnh lặng. Tâm thiền sinh đứng `ở 
giữa”. Đứng ở giữa có nghĩa là khi có một đối tượng đáng sợ đến với thiên sinh, 
thiền sinh không cảm thấy sợ hãi; khi có đối tượng đẹp đẽ hấp dẫn đến, thiền sinh 
cũng không bị lôi cuốn, hay Tham Ái dính mắc vào vật đó, tâm thiền sinh đứng ở 
giữa. Tuy nhiên, ở trạng thái này thiền sinh vẫn có sẵn một sự tinh tấn tự nhiên, và 
tâm chánh niệm luôn luôn khẳng khít với đê mục. Đây là trạng thái tâm quân bình 
trước tất cả các pháp hành. 


Khi tuệ xả với các pháp hành chín muôi thì thiên sinh đạt đến Tuệ Thuận Thứ. 
Ở tầng mức này thiền sinh gần thấy Niết Bàn. Tuệ này được gọi là Tuệ Thuận Thứ vì 
nó nằm giữa tuệ trước và tuệ sau. Sau khi đạt được tuệ thuận thứ thiền sinh bước 
sang Tuệ Chuyển Tánh. 


Từ Tuệ Sinh Diệt đến Tuệ Thuận Thứ gồm có chín tuệ. Chín tuệ này gọi là Đạo 
Tri Kiến Tịnh hay chỉ cần nói ngắn gọn Tịnh Đạo. Sau Tuệ Thuận Thứ đến Tuệ 
Chuyển Tánh. Tuệ Chuyển Tánh là tuệ cuối cùng của đời sống thế tục. Vào sát na 
Tuệ Chuyển Tánh sinh khởi, thiền sinh gần Giác Ngộ vì đây là sát na cuối cùng của 
đời sống thế tục, cho nên tuệ này được gọi là chuyển tánh, có nghĩa là nó vượt từ 
phàm qua thánh. Tuệ giác này lấy Niết Bàn làm đối tượng trong khi những tuệ giác 
page 67 


68 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


trước đây lấy Vật Chất và Tâm (pháp hữu vi) làm đối tượng. 


Tuệ Chuyển Tánh không nằm trong giai đoạn thứ sáu của bảy giai đoạn thanh 
tịnh, nhưng vì nó nằm trong tiến trình của Vipassanäa nên gọi nó là Vipassanã. Tuy 
nhiên, nếu nói một cách chính xác hơn thì Tuệ Chuyển Tánh không phải là vipassanäa 
vì ở tuệ này tâm không lấy Vật Chất và Tâm (Ngũ Uẩấn) làm đối tượng mà lấy Niết 
Bàn làm đối tượng. Như vậy, nói chính xác thì tuệ này không thuộc về những giai 
đoạn thanh tịnh trước đây, cũng không nằm trong giai đoạn sắp đến, nó nằm giữa 
các giai đoạn vipassanäa. Vì nó nằm trong tiến trình vipassanä nên gọi nó là 
vipassana. 


Tuệ xả hành, Tuệ Thuận Thứ, Tuệ Chuyển Tánh là những tuệ giác dẫn đến việc 
nhập vào dòng. Nhập vào dòng có nghĩa là dòng thánh hay Đạo. Bởi vì sát na kế 
tiếp là sát na Đạo. Ba tuệ giác này được gọi là dẫn vào Đạo hay dẫn vào dòng nên 
chúng có tên là tuệ đưa đến nhập lưu. 


Tuệ kế tiếp là Đạo Tuệ. Đạo tuệ là sát na chỉ vào lúc Giác Ngộ, tại sát na này 
thiên sinh Giác Ngộ lý Tứ Diệu Đế, tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng. Ngay sau Đạo 
tuệ là Quả Tuệ, đó là quả của đạo. Tiếng Päli gọi Quả tuệ là Phala. Sau Quả tuệ độ 
vài sát na khởi sinh trong tâm thiên sinh là Tuệ Hồi Khán. Có nghĩa là thiên sinh nhìn 
lại để xét xem những gì mình đã đạt được và những phiền não còn lại. 


Thông thường, sau khi đạt được Tuệ Hồi Khán, thiên sinh xét lại những phiên 
não nào mình đã loại trừ và phiên não nào chưa loại trừ. Có năm loại Tuệ Hồi Khán: 
Hồi Khán hay Nhìn Lại Đạo, Nhìn Lại Quả, Nhìn Lại Niết Bàn, Nhìn Lại Phiên 
Não Đã Loại Trừ, Nhìn Lại Phiên Não Còn Tôn Tại. 

Giai đoạn thanh tịnh thứ bảy là Tri Kiến Tịnh để chỉ cho Đạo Tuệ. 


Như vậy có bảy giai đoạn thanh tịnh cần trải qua hay nói cách khác có mười sáu 
tầng tuệ để đắc đạo quả. 


1. Tuệ Phân Biệt Vật Chất và Tâm. 

2. Tuệ Thấy Nhân (Tuệ nhân duyên) 
3. Tuệ Thấy Rõ Tam Tướng. 

4a. Tuệ Sinh Diệt Yếu. 

4b. Tuệ Sinh Diệt Mạnh. 

5. Tuệ Diệt. 

6. Tuệ Sợ Hãi. 

7. Tuệ Thấy Lỗi của Vật Chất và Tâm. 


69_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


8. Tuệ Nhàm Chán Vật Chất và Tâm. 

9, Tuệ Muốn Giải Thoát. 

10. Tuệ Suy Tư. 

11. Tuệ Hành Xả. 

12. Tuệ Thuận Thứ. 

13. Tuệ Chuyển Tánh. 

14. Đạo Tuệ. 

15. Quả Tuệ. 

16. Tuệ Hồi Khán. 

Vậy là có mười sáu tầng tuệ liên quan đến sự hành Thiên Minh Sát. 

Trong số mười sáu tâng tuệ này, Vi Diệu Pháp Toát Yếu 
(Abhidhammatthasangaha) chỉ nói có mười tầng tuệ được gọi là Tuệ Minh Sát. Nghĩa 
là từ tâng Tuệ Thấy Rõ Tam Tướng đến Tuệ Thuận Thứ mới được gọi là Tuệ Minh 
Sát. Nói một cách chính xác thì Tuệ Chuyển Tánh không thuộc trong các Tuệ Minh 
Sát. Trong Chú Giải nói hai tuệ đâu tiên là Tuệ Phân Biệt Vật Chất và Tâm và Tuệ 
Thấy Rõ Nhân (Tuệ Nhân Duyên) cũng được gọi là Minh Sát Tuệ. Như vậy theo Chú 
Giải ta có thể nói có mười ba tầng Tuệ Minh Sát, từ tầng Tuệ Phân Biệt Vật Chất và 
Tâm đến Tuệ Thuận Thứ. Tuệ thứ mười bốn là Đạo Tuệ không phải là Tuệ Minh Sát 
cho nên nói tuệ này ở trên hoặc vượt xa hơn Tuệ Minh Sát. Tuệ thứ mười lầm cũng 
không phải là Tuệ Minh Sát. 


Vậy là trên lý thuyết, chúng ta đã biết được các giai đoạn thanh tịnh và các loại 
tuệ khác nhau sinh khởi trong suốt quá trình hành Thiền Minh Sát (vipassan3). Như 
vậy phần còn lại là phần của chúng ta, chúng ta phải thật sự kinh nghiệm các tuệ này 
thông qua việc hành Thiên Minh Sát (vipas-san8). 


page 69 


70 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Chương 12 
GIÁC NGỘ 
(Cứu Cánh của Con Đường Giải Thoát) 


Trong bài giảng trước các bạn đã nghe về Thiên Minh Sát. Thiên sinh hành 
Thiên Minh Sát thành công sẽ Giác Ngộ; bởi vậy đề tài giảng giải ngày hôm nay sẽ 
nói đến Sự Giác Ngộ. 


Ngày nay người ta thường nói đến Giác Ngộ. Giác Ngộ là một đề tài phổ thông, 
nhưng chúng tôi không biết chắc những người thường nói đến Giác Ngộ có hiểu 
những gì mà họ đang đề cập đến không. Sở dĩ chúng tôi nói điều đó vì Giác Ngộ có 
rất nhiêu nghĩa và tùy theo quan niệm của từng người, của từng tôn giáo. Giác Ngộ 
của Thiên Chúa Giáo không cùng nghĩa với Giác Ngộ của Hindu Giáo, của Hồi giáo, và 
của Phật Giáo. Chữ Giác Ngộ cũng được dùng với nghĩa chính trị. Bởi thế trước khi 
nói về Giác Ngộ chúng ta nên hiểu chữ Giác Ngộ theo nghĩa Phật Giáo Nguyên Thủy. 
Trước tiên chúng ta cần biết thế nào là Giác Ngộ. Theo Phật Giáo, G⁄4c Ngô 12 thấu 
hiểu Bốn Chân Lý Cao Thượng (Tứ Diệu Đê) và loại trừ những phiền não trong tâm. 
Như vậy, ít nhất phải có hai yếu tố này trong Giác Ngộ. Một người Giác Ngộ Đạo Quả 
thì sẽ thấy, hiểu hay xuyên thấu Bốn Chân Lý Cao Thượng (Tứ Diệu Đế). Nghĩa là 
hiểu rõ Bốn Chân Lý Cao Thượng bằng kinh nghiệm của chính mình đồng thời người 
này phải có đủ khả năng loại trừ phiên não. 


Trong lúc thiền sinh hành Thiền Minh Sát, tâm thiền sinh nằm trên đề mục Vật 
Chất và Tâm, hay trên Ngũ Uẩn Thủ (Ngũ Uẩn khiến sinh ra chấp thủ hay làm đối 
tượng cho sự chấp thủ). Đó là giây phút hành Thiên Minh Sát. Khi việc hành Thiên 
Minh Sát thuần thục, chín muôi thiền sinh Giác Ngộ. Vào giây phút Giác Ngộ, tâm 
thiền sinh phóng vào chỗ chấm dút luồng Vật Chất và Tâm. Có nghĩa là vào thời 
điểm đó, thời điểm Giác Ngộ,tâm thiền sinh lấy sự chấm dứt hay "sự dừng nghĩ của 
luông Vật Chất và Tâm ” hay "sự dừng nghĩ của Vật Chất và Tâm " hoặc nói cách 
khác lấy "Niết Bàn" làm đối tượng. Nghĩa là tâm thiên sinh vào lúc bấy giờ trụ trên 
đối tượng đó. Đó là thời điểm Giác Ngộ. 


Vào lúc Giác Ngộ "luông Thiên Minh Sát" dừng nghỉ. Tâm khởi sinh vào thời 
điểm Giác Ngộ này là Đạo Tâm. Vào thời điểm có Đạo Tâm thì không có Tâm Minh 
Sát. Vì không có Tâm Minh Sát nên không có đối tượng của Thiên Minh Sát cho 
thiền sinh này. Như vậy, đối với thiền sinh vào lúc này thì cả Thiền Minh Sát lẫn đề 
mục Thiên Minh Sát cũng biến mất. Thay vào đó là Đạo Tâm, và Đạo Tâm lấy Niết 
Bàn làm đối tượng. Đây là một loại tâm mới đối với thiên sinh, từ trước đến nay 
thiên sinh chưa bao giờ kinh nghiệm qua. Tâm này lấy Niết Bàn làm đối tượng cùng 


71 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


lúc loại trừ phiên não. 


Như vậy khi thiên sinh thực hành Thiên Minh Sát đúng cách và nhờ có trí tuệ 
thiền sinh đạt đến chỗ dừng nghỉ của Vật Chất và Tâm, trở thành người chứng ngộ 
Niết Bàn. Ở đây chúng tôi nói đến thiền sinh thực hành đúng cách (các bạn là những 
người thực hành đúng cách) Và nhờ thực hành đúng cách thiền sinh đạt đến chỗ 
dừng nghỉ của Vật Chất và Tâm bằng trí tuệ của mình. Điều này không có nghĩa là 
thiền sinh đạt đến chỗ dừng nghỉ của Vật Chất và Tâm qua vật lý mà qua sự hiểu 
biết hay trong tâm thiền sinh. Thiền sinh đạt đến chỗ dừng nghỉ của Vật Chất và 
Tâm hay thiên sinh chứng ngộ được sự dừng nghỉ của Vật Chất và Tâm hay thiên 
sinh lấy "sự dừng nghỉ của Vật Chất và Tâm” làm đối tượng. Sư dừng nghỉ của Vật 
Chất và Tâm là một tên khác của Niết Bàn. 

Đạo tâm khởi sinh lấy Niết Bàn làm đối tượng, đạt được Giác Ngộ. Nghĩa là vào 
lúc cuối của sự thực hành Thiên Minh Sát liên tục thì Đạo Tâm khởi sinh. Đạo Tâm 
lấy Niết Bàn làm đối tượng, tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng nên phiên não không có 
cơ hội khởi sinh nữa. Những phiền não được loại trừ trong lúc Giác Ngộ là được loại 
trừ vĩnh viễn, không có cơ hội khởi sinh nữa. Bắt đầu từ sát na này, thiền sinh trở 
thành người Giác Noộ. 


Trong sách Milinda Vấn Đạo (Milinda Pañha: Những câu hỏi của vua Milinda), 
Ngài Nãgasena giải thích vào "Sát Na Giác Ngộ” một cách rõ ràng như sau: 7#/ên 
sinh từng bước một quán sát không dưng nghỉ Vật Chất và Tâm. Quán sát 
quá trình Vật Chất và Tâm luôn luôn trôi chảy không dưng nghỉ. Tâm thiên 
sinh đang ở trong tiến trinh không dừng nghỉ của Vật Chất và Tâm nhảy 
vào sự dừng nghỉ của tiến trình chuyên biên không dừng nghỉ nây. 

Ở đây, thiền sinh từng bước một quán sát Vật Chất và Tâm, nghĩa là thiền sinh 
đang hành Thiên Minh Sát. Khi hành Thiên Minh Sát, thiên sinh lấy Vật Chất và Tâm 
làm đối tượng, và luôn luôn liên tục quán sát chúng. Có nghĩa là thiên sinh quán sát 
Vật Chất và Tâm tại từng sát na hiện tại. Trong suốt thời gian hành thiền hay trong 
suốt những Sát Na Thiên Minh Sát, tâm thiên sinh trú trên Vật Chất và Tâm (Ngũ 
UẩnThủ hay các Pháp Hữu Vi). 

Khi Thiên Minh Sát trở nên chín muôi, thiên sinh Giác Ngộ. Lúc bấy giờ tâm 
thiên sinh nhảy vào trong sự chấm dứt của luông Vật Chất và Tâm đang không 
ngừng trôi chảy này. Tâm thiền sinh lấy sự chấm dứt,chỗ dừng nghỉ, sự diệt của 
luông Vật Chất và Tâm làm đối tượng,hay nói cách khác là tâm lấy Niết Bàn làm đối 
tượng. Như vậy lúc bấy giờ, tâm của thiên sinh nhảy vào đối tượng ngay trong sát 
na đó. Sát na đó gọi là sát na Giác Ngộ. 


Vào Sát Na Giác Ngộ, luông hành Thiên Minh Sát chấm dứt. Tâm khởi sinh vào 
lúc Giác Ngộ được gọi là Đạo Tâm. Vào Sát Na Đạo Tâm không có Sát Na Minh Sát. 


page 71 


72 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Vì không có tâm Thiên Minh Sát nên không có đối tượng của Thiên Minh Sát. Như 
vậy, đối với thiên sinh lúc bấy giờ, cả Tâm Minh Sát và đối tượng của Thiền Minh Sát 
biến mất, thay vào đó là Đạo Tâm và Đạo Tâm này lấy Niết Bàn làm đối tượng. 


Thế nên, khi một thiền sinh đã hành thiền đúng phương pháp và phát triển trí 
tuệ thì sẽ đạt được chỗ chấm dứt của Vật Chất và Tâm. Người đó được gọi là người 
Chứng Ngộ Niết Bàn. Khi nói rằng: một thiền sinh thực hành Thiền Minh Sát đúng 
đắn nghĩa là thực hành đúng phương pháp. Nhờ thực hành đúng đắn, đúng phương 
pháp bằng đường lối trí tuệ nên kết quả là tâm thiền sinh đạt đến chỗ thấy rõ sự 
chấm dứt của Vật Chất và Tâm. 


Điều này không có nghĩa là chính thiền sinh đến chỗ chấm dứt Vật Chất và Tâm 
bằng thân Vật Chất mà qua sự hiểu biết, qua trí tuệ của mình, tức là tâm thiền sinh 
đạt đến chỗ chấm dút Vật Chất và Tâm. Nói một cách dễ hiểu hơn, thiền sinh thấy 
biết rõ ràng sự chấm dứt của Vật Chất và Tâm. Vào sát na đó, thiên sinh lấy sự 
chấm dứt của Vật Chất và Tâm làm đối tượng. .Sự dưửïng nghĩ, châm dứt hay diệt 
của Vật Chất và Tâm là một tên khác của Áiết Bản. 

Sự Giác Ngộ phải đi theo sau Thiên Minh Sát. Như vậy trước tiên phải hành 
Thiên Minh Sát. Kết quả của Thiên Minh Sát mới đưa đến sự Giác Ngộ. Nhưng thật 
ra, không thể nói Giác Ngộ hay Đạo Tâm là quả của Thiền Minh Sát mà phải dùng 
một chữ khác. Chú Giải không dùng cách nói "Giác Ngộ là quả của Thiên Minh Sát” 
mà nói rằng: "Giác Ngộ là lợi ích của Thiền Minh Sát hay Giác Ngộ là sự thành tựu 
của Thiên Minh Sát”. Thật ra theo nghĩa thông thường thì nó là kết quả của Thiền 
Minh Sát. /hư vậy, Giác Ngộ là thành quả của Thiên Minh Sát, nếu không có 
Thiên Minh Sát thi sế không có Giác Ngộ. 

Nếu bạn hiểu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) thì bạn sẽ hiểu rõ ràng rằng: sẽ 
không có Giác Ngộ, không có Đạo Tâm nếu không có Thiên Minh Sát. Trong cuốn 
thứ bảy của Abhidamma nói rằng: Đạo Tâm khởi sinh ngay tức khắc sau Tâm Chuyển 
Tánh. Tâm Chuyển Tánh khởi sinh tức khắc ba hay bốn sát na của Tâm Minh Sát. 
Bởi vậy nếu không có Tâm Minh Sát, nếu không có chuỗi Thiền Minh Sát thì sẽ không 
có Đạo Tâm, không có Giác Ngộ. 


Khi đọc những bài giảng, những câu chuyện, đặc biệt là trong Chú Giải, nhiều 
lần chúng ta nghe nói đến những người Giác Ngộ tức thì đang khi nghe thuyết pháp 
hay vào lúc cuối bài thuyết pháp. Vào lúc cuối bài pháp đầu tiên này, Ngài Kondañña 
trở thành Tu Đà Hoàn, có nghĩa là Ngài Kondañña đã Giác Ngộ. Nghe câu chuyện 
này ta thấy dường như Ngài Kondañña chẳng hành thiền chút nào cả, Ngài chỉ nghe 
bài pháp thứ nhất rôi Giác Ngộ. 


Có rất nhiều bài pháp, đặc biệt là trong kinh Pháp Cú đã nói đến những vị này, 


73 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


những vị kia trở thành Tu Đà Hoàn, A La Hán... sau khi bài pháp chấm dứt. Điều đó 
dường như có sự chứng ngộ tức khắc, và tôi cũng mong muốn điều này xảy ra cho 
tôi. Đọc những câu chuyện như vậy, chúng ta thường nghĩ rằng: những người Giác 
Ngộ trên chẳng hành Thiền Minh Sát chút nào cả. Nhưng điều đó không đúng vì mọi 
sự Giác Ngộ phải khởi đầu bằng Thiền Minh Sát. 


Những người đó đã đi qua những tâng mức của Thiên Minh Sát, từng tâng một. 
Có thể họ xuyên qua các tầng mức minh sát từng sát na một trong khi đang nghe 
pháp hay sau khi nghe pháp vài sát na. Họ xuyên qua những tâng mức của Thiên 
Minh Sát cực nhanh đến nỗi bạn thấy dường như họ Giác Ngộ tức khắc mà không 
cần hành Thiền Minh Sát, nhưng không có Thiền Minh Sát thì không thể có Giác Ngộ. 
Những người trong kinh sách nói Giác Ngộ ngay sau bài pháp là những người đã tích 
lũy Parami trong nhiều kiếp trước. Họ là những người có Paramri đã chín muồi, đầy 
đủ để Giác Ngộ. Họ chẳng khác nào những đóa hoa sen đang đợi chờ ánh sáng mặt 
trời để nở rộn. Những người như vậy đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong các kiếp 
sống trước đây nên có thể chứng ngộ, hầu như ngay tức khắc. 


Bắt đầu từ Sát Na Đạo Tâm trở về sau, người đó được gọi là thánh nhân, hay 
tiếng PAli gọi là Ariya. Vì vị này đã trở thành thánh nhân nên giới luật của vị này rất 
trong sạch. Một người đã Giác Ngộ, giới luật của họ rất trong sạch dù Giác Ngộ ở 
tâng mức thấp nhất. Trong kinh nói rằng: các bậc thánh nhân sẽ giữ năm giới một 
cách trong sạch. Nghĩa là các vị này sẽ không phạm một trong năm giới. 


Chú Giải nói rằng:, ngay cả những kiếp sau, một thánh đệ tử của Đức Phật cũng 
không bao giờ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Giả sử có một người 
đã Giác Ngộ Đạo Quả rồi người đó chết đi, lại tái sinh làm người trong một kiếp sống 
mới. Trong suốt kiếp sống đó, người này không bao giờ phạm giới dù người này 
chẳng biết mình là một thánh nhân. 


Chú Giải đưa ra một ví dụ, nếu một đứa bé đã đắc quả, khi đưa hai con cá, một 
con sống và một con chết thì đứa trẻ đó cũng lấy con cá chết. Vị này đã có sẵn tâm 
không giết hại hay tâm không phạm ngũ giới. Ngày nay nhiều người cho rằng: mình 
đã Giác Ngộ. Có lần tôi thấy trên truyền hình một người cho rằng: mình là một trong 
mười hai người Giác Ngộ trên thế giới. 


Khi một người nào đó nói rằng: họ Giác Ngộ. Chúng ta chẳng biết họ có thật sự 
Giác Ngộ hay không, nhưng chúng ta có thể đánh giá qua phẩm hạnh của họ. Nếu 
người đó ít nhất giữ ngũ giới trong sạch, không giết hại chúng sinh v.v... thì phân nào 
có thể nói họ Giác Ngộ, nhưng nếu người đó không giữ tròn giới luật thì chúng ta có 
thể nói chắc rằng: người đó chưa Giác Ngộ. Đó là một cách để có thể phán đoán 
xem một người tự xưng mình Giác Ngộ có thật sự Giác Ngộ không. Cũng có những 


page 73 


74 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


người nghĩ rằng: họ Giác Ngộ, những người này có thể hành thiền, có thể họ có 
những kinh nghiệm mà trước đây họ chưa từng kinh nghiệm qua, do đó có thể họ sẽ 
chân thật nghĩ rằng: họ đã Giác Ngộ. Những người này có thể tự mình hỏi mình: Ta 
có phạm giới nào không, ta làm gì khi có các loại côn trùng, có chuột, gián trong nhà 
ta? Giả sử bạn nghĩ rằng: mình là một người Giác Ngộ, nếu bạn vẫn còn giết chúng 
sinh, giết kiến, côn trùng v.v... thì bạn không phải là kẻ Giác Ngộ. Mệf người Giác 
Ngộ giữ giới luật trong sạch, không bao giờ phạm một trong năm giới. 

Phải chăng chỉ có những nhà Sư mới có thể Giác Ngộ? Phải chăng Giác Ngộ chỉ 
dành riêng cho những nhà Sư? Tôi nghĩ đây là câu hỏi ngây ngơ, khờ khạo. Đây là 
câu hỏi của những người chưa hiểu biết chút gì về Phật Giáo. Câu trả lời là không. 
Vào thời kỳ Đức Phật, có rất nhiều cư sĩ đã Giác Ngộ trở thành thánh nhân. 

Một thanh niên trẻ tên là Yasa đến gặp Đức Phật, sau bài thuyết pháp của Ngài, 
chàng thanh niên này Giác Ngộ. Cha của chàng thanh niên này cũng Giác Ngộ. 
Ngay cả những bậc đế vương, như hoàng đế Bimbisaära cũng Giác Ngộ. Sau khi Giác 
Ngộ, vua vẫn tiếp tục trị vì đất nước. Trưởng giả Anäthapindika, người đã xây dựng 
và cúng dường chùa Kỳ Viên đến chư Tăng cũng Giác Ngộ. Thiện nam Visakha, 
những người cư sĩ như Citta Nakulapita, vua Mahãnãma dòng Thích Ca, vị thầy thuốc 
nổi tiếng Jivaka cũng Giác Ngộ Đạo Quả. Sau khi Giác Ngộ, họ tiếp tục đời sống cư sĩ 
và họ chết với tư cách một cư sĩ. G⁄4c Ngộ không chỉ dành riêng cho nhà Sư; 
mọi người đều có thể Giác Ngộ nếu họ nỗ lực hành Thiền Minh Sát 
(vipassana). 


Một câu hỏi khác là phải chăng chỉ có đàn ông mới có thể Giác Ngộ? Đây cũng là 
một câu hỏi ngu ngơ. Bạn đã từng nghe di mẫu Gotamï muốn trở thành Tỳ Khưu Ni, 
nhưng Đức Phật không cho phép? Bà đã xin phép Đức Phật ba lần,nhưng Ngài từ 
chối. Câu chuyện kể rằng: bà đã cùng năm trăm công nương dòng Sakya tự đắp y, 
đi bộ từ xa đến xin phép Phật xuất gia, nhưng họ không dám đến gần Đức Phật. Họ 
đứng ngoài tu viện, rất mệt mỏi sau một hành trình dài. Đại đức Ananda gặp các vị 
này bên ngoài tu viện, hỏi lý do của chuyến viếng thăm này. Khi bà Gotami thưa với 
Ananda lý do, Đại Đức Ananda bèn đến gặp Đức Phật, và thay mặt họ, xin phép Đức 
Phật cho họ xuất gia. Ananda nói: "Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho họ trở 
thành Tỳ KhưuNi. Ananda xin phép ba lần bèn nói: *Bạch Đức Thế Tôn, sau khi xuất 
gia phụ nữ có thể Giác Ngộ không? Họ có thể tu tập đắc quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà 
Hàm, A Na Hàm, A La Hán không?”. Đức Phật trả lời: "Sau khi gia nhập thánh 
chúng, phụ nữ có thể Giác Ngộ Đạo Quả”. Câu trả lời của Đức Phật cho thấy rằng: 
Giác Ngộ không chỉ dành riêng cho nam giới mà mọi người đều có thể Giác Ngộ. 
Không phải chỉ có nam giới mới Giác Ngộ mà rất nhiêu phụ nữ cũng có khả nẵng Giác 
Ngộ. 


Vào thời kỳ Đức Phật, có rất nhiêu phụ nữ đã Giác Ngộ. Căn cứ theo câu trả lời 


75_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


của Đức Phật cho Ngài Ananda, chúng ta biết rằng: phụ nữ cũng có khả năng Giác 
Ngộ như ngườinam. hư vậy, người phụ nữ không gặp điêu chướng ngại gì 
trong việc hành thiên Giác Ngộ Đạo Quả, 


Lúc Đức Phật còn tại tiên rất nhiêu phụ nữ xuất chúng đạt đạo quả. Một số phụ 
nữ vấn giữ đời sống cư sĩ sau khi Giác Ngộ. Rất nhiêu phụ nữ đã gia nhập Tăng 
đoàn, trở thành Tỳ Khưu Ni. Trong số những nữ cư sĩ đã Giác Ngộ người nổi tiếng 
nhất là bà Visäkhã. Bà đắc quả Tu Đà Hoàn lúc bảy tuổi và ở tầng thánh này cho đến 
khi chết. Bà sống được một trăm hai mươi tuổi. Di mẫu Gotami cũng Giác Ngộ, 
Yasodhära, vợ của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta cũng Giác Ngộ. Công nương Nand3, Uppalavamnä, 
Khem3, Patacaära và nhiêu người phụ nữ xuất chúng khác đã Giác Ngộ, trở thành A La 
Hán. 

Nếu bạn muốn biết thêm những câu chuyện, bạn có thể xem ở Therigathã Pãli 
(Trưởng Lão Ni Kệ). (Cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Anh. Theo tôi biết có ít 
nhất đã có hai bản dịch, tên lại "Thánh Ni Kệ”. 


Những người đã Giác Ngộ chính họ có biết là họ đã Giác Ngộ không? 


Giác Ngộ là một sự kinh nghiệm của bản thân. Cũng vậy, sát na ngay sau khi 
Giác Ngộ là những tiến trình tâm khiến cho những người Giác Ngộ nhìn lại Đạo, Quả, 
Niết Bàn và những phiên não đã được loại trừ, những phiên não chưa được loại trừ. 
Những người đó ít nhất cũng đã nhìn lại ba điều: Đạo, Quả, Niết Bàn. Đối với những 
phiên não đã được loại trừ và những phiền não chưa được loại trừ, thiền sinh có thể 
nhìn lại. Như vậy, mỗi người Giác Ngộ ít nhất phải xem lại Đạo, Quả và Niết Bàn. 
Như vậy một người đã Giác Ngộ Đạo Quả thật sự biết những gì họ đã Giác Ngộ, 
nhưng nếu những người Giác Ngộ này không có những kiến thức về giáo pháp thì 
người này sẽ không biết rằng: những gì mình đã đạt được có tên là Giác Ngộ. 


Một khi bạn đã đến được nơi này và chính bạn thấy biết được nơi này. Ví dụ 
như bạn đã đến được chùa này, chính bạn đã thấy cảnh trong chùa, nhưng bạn 
không biết tên của chùa này là Như Lai thiên viện. Như vậy một người đã Giác Ngộ 
không biết rằng: trạng thái mình đã kinh nghiệm qua có tên là Giác Ngộ, nhưng 
chính bản thân người này đã trải qua kinh nghiệm đó. Vì chính người này đã tự mình 
kinh nghiệm nên họ biết rằng: mình đã đạt được cái gì đó, nhưng không biết đó là 
cái gì. 

Đức Phật là người đầu tiên Giác Ngộ. Sau khi Giác Ngộ Đức Phật dạy dỗ cho 
chúng sinhcũng Giác Ngộ. Những người nương theo những lời dạy của Đức Phật 
thực hành và Giác Ngộ được gọi là sãvaka (thánh đệ tử). 


page 75 


76 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Một câu hỏi được nêu ra ở đây, sự Giác Ngộ của Đức Phật và sự Giác Ngộ của 
những đệ tử của Ngài là giống hay khác nhau? Chúng ta phải nói rằng: khác nhau. 
Sự Giác Ngộ của Đức Phật kèm theo một số các tuệ giác hay những đặc tính vượt bật 
mà chỉ có chư Phật mới có. Ngay khi Đức Phật Giác Ngộ Ngài có ngay Chánh Biến 
Tri, vào lúc Giác Ngộ Ngài cũng đạt được tâm Đại Bi. Ngoài ra còn có nhiều tuệ giác 
hay trí tuệ Ngài đạt được ngay lúc Giác Ngộ. Những người đệ tử Giác Ngộ của Đức 
Phật không có các đặc tính này. 


Như vậy, vê phương diện Giác Ngộ, có sự khác biệt lớn lao giữa sự Giác Ngộ của 
Đức Phật với sự Giác Ngộ của đệ tử. Một người đệ tử có thể Giác Ngộ, nhưng vào 
lúc Giác Ngộ người đệ tử đó không thể đạt những trì tuệ siêu việt như của Đức Phật. 
Cũng vậy, đối với những phiên não đã loại trừ cũng có một chút khác biệt. Đức Phật 
loại trừ tất cả mọi phiên não, không còn chút vãsanaã nào. 


Chữ vasana là một chữ rất khó dịch. Väsana nghĩa là dấu vết, những gì còn lưu 
lại. Tôi không biết là dịch như vậy có đúng không. Vãsanã được định nghĩa là một 
lực, một sức mạnh tùy thuộc vào phiên não. Vãsanã không phải là phiên não mà là 
cái gì đó như là vết tích còn lưu lại của phiên não, một dư lực còn sót lại của phiên 
não. Do tàn tích, dư lực này nên một vị A La Hán đệ tử Phật đã hoàn toàn diệt tận 
các phiền não có thể vẫn còn những hành vi cử chỉ giống như những người chưa loại 
trừ được phiên não. Dư lực hay vết tích của phiên não đó được gọi là vãsanã. 


Vào lúc Giác Ngộ, Đức Phật loại trừ phiên não đồng thời loại trừ vãsana, nhưng 
một vị A La Hán loại trừ phiền não chứ không thể loại trừ vãsanä vào lúc Giác Ngộ. 
Như vậy mặc dù những vị A La Hán đã loại trừ tất cả mọi phiên não, nhưng vãsana 
vẫn còn trong họ, chưa được loại trừ. 


Tôi hy vọng các bạn đã nghe câu chuyện của đại đức Pinlinda Vacca. Ngài là 
một vị A La Hán vào lúc Đức Phật còn tại tiên. Ngài xuất thân từ một gia đình Bà la 
mồn cao sang, bản chất rất cao ngạo. Trong thời đại bấy giờ, những người thuộc 
giai cấp cao thường coi những người giai cấp thấp là những kẻ hèn kém, ti tiện nên 
khi đối diện những người này, những người thuộc giai cấp cao thường có thái độ cao 
ngạo. Khi nói chuyện với những người này, họ thường nói với giọng điệu khinh miệt. 
Vị đại đức này đã quen với thái độ này nhiều kiếp sống cho nên sau khi đắc quả A La 
Hán, Ngài vẫn còn dùng những từ ngữ xưng hô thô tháo, không giống phẩm hạnh 
của những vị thánh đệ tử. Chẳng hạn gọi những người khác là tên cà chớn, tên vô 
lại. 


Có câu chuyện về một người đàn ông, có một hôm người này đem một số rễ 
thuốc để lên xe chở đến chợ bán. Trên đường đi ông này gặp đại đức Pinlinda 


77 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Vacca. Vị này hỏi người đàn ông: "Này tên vô lại kia, mày chở cái gì đó”. Người đàn 
ông rất giận dữ khi bị gọi như vậy nên đã trả lời Ngài: "Phân chuột”. Khi người này 
đến thành phố, ông rất ngạc nhiên khi thấy tất cả rễ thuốc đã biến thành phân 
chuột. Bạn bè của ông biết chuyện và hiểu rằng: vị Tỳ Khưu ông gặp trên đường 
chính là đại đức Pinlinda Vacca và khuyên ông ta đến xin lỗi Ngài. Khi người đàn ông 
đánh xe trở vê gặp Ngài, Ngài cũng hỏi: "Này tên vô lại kia, mày chở cái gì đó”. 
Người đàn ông nói thật với Ngài rằng: đây là thuốc, thế là xe phân chuột trở thành xe 
rễ thuốc. 


Mặc dù ngài Pinlinda Vacca đã là một vị A La Hán và đã loại trừ tất cả phiên não, 
không còn sự sân hận, nhưng ngài không thể loại trừ những thói quen cũ là gọi 
người khác với những tên gọi có vẻ khinh miệt như tên vô lại, tên cà chớn v.v... 
Vãsana rất khó diệt. Những vị A La Hán thì như thế. Trái lại, các vị Phật loại trừ luôn 
tất cả vãsanã ngay vào lúc các Ngài Giác Ngộ. Đó là sự khác biệt giữa Phật và A La 
Hán về việc loại trừ hoàn toàn các phiên não. 


Một người không phải theo Phật Giáo có Giác Ngộ được không? Nghĩa là ngoài 
Phật Tử ra thì người theo các tôn giáo khác có Giác Ngộ được không? 


Lúc Đức Phật sắp Niết Bàn, và giờ trước khi Ngài mất, có một đạo sĩ đến gặp 
Ngài hỏi: "Bạch Ngài, những vị thây của các tôn giáo khác nói rằng: họ đã Giác Ngộ, 
trở thành một người hiểu biết hoàn toàn. Thưa Ngài, có thật sự những vị đó Giác 
Ngộ không?”. Đức Phật không trả lời thẳng câu hỏi đó mà trả lời cách khác. Đức 
Phật nói: 


"Trong bất kỳ giáo pháp hay trong bất kỳ học thuyết nào mà không có Bát 
Chánh Đạo thì không thể tìm thấy các vị thánh bậc nhất, bậc nhì, bậc ba, bậc tư. 
Trong tồn giáo nào, học thuyết nào có Bát Chánh Đạo thì sẽ có các vị thánh bậc 
nhất, bậc nhì, bậc ba, bậc tu”. Có nghĩa là bất kỳ tôn giáo nào có thực hành Bát 
Chánh Đạo, có thực hành Thiên Minh Sát thì sẽ có những người Giác Ngộ trong tôn 
giáo đó, nhưng nếu không thực hành Bát Chánh Đạo thì sẽ không thực hành Thiền 
Minh Sát thì sẽ không có người Giác Ngộ Đạo Quả. 


Như chúng ta biết, Giác Ngộ là thành quả của hành Thiên Minh Sát. Khi nói 
thực hành Thiên Minh Sát tức là thực hành Bát Chánh Đạo. Như vậy, chúng ta không 
thể nói rằng: sẽ không có người Giác Ngộ Đạo Quả ngoài giáo pháp của Đức Phật; 
nhưng thật ra, chỉ có trong Phật Giáo mới có Thiên Minh Sát, và chỉ có người nào 
thực hành Thiên Minh Sát thì người đó mới Giác Ngộ được. Như vậy, trong thực tế, 
ta có thể nói rằng: không thể có người Giác Ngộ Đạo Quả ngoài Giáo Pháp Đức Phật. 


Vào thời kỳ Đức Phật tôi nghĩ câu nói đó rất đúng vì Đức Phật nói rằng: những 
giáo phái, những tôn giáo khác không có các Sa Môn thật sự. Điêu này có nghĩa là 
page 77 


78 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


trong các tôn giáo khác không có những ẩn sĩ, tu sĩ đã loại trừ được phiền não. Bởi 
vậy, nếu nói theo cách khác thì tôn giáo nào có thực hành Thiên Minh Sát hay Bát 
Chánh Đạo thì sẽ có các bậc thánh trong tôn giáo đó. 

Giác Ngộ Tứ Diệu Đế và Giác Ngộ là một. Có bốn tâng mức Giác Ngộ tùy theo 
những phiên não người Giác Ngộ đã loại trừ được. Tâng mức thứ nhất gọi là Nhập 
Lưu. Nhập Lưu có nghĩa là đi vào dòng Thánh Đạo. Bất kỳ cái gì trôi vào trong dòng 
nước thì chắc chắn sẽ theo dòng đó mà ra sông hay ra biển. Cũng vậy, khi một 
người đã đi vào dòng Thánh Đạo thì chắc chắn sẽ đạt Niết Bàn tối thượng. Tiếng Pali 
gọi tâng thánh này là Sotapati. 

Người đạt quả Tu Đà Hoàn loại trừ được hai loại phiên não là Tà Kiến và Hoài 
Nghi. Người đạt được tầng này gọi là Sotãpanna. Vị này không có tà kiến. Tà kiến ở 
đây có nghĩa là có sự hiểu biết sai lầm về linh hồn, tự ngã; hiểu biết sai lầm về luật 
Nghiệp Báo. Vị này cũng không còn nghi ngờ: nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi 
ngờ Tăng, nghi ngờ pháp hành, nghi ngờ lý thập nhị nhân duyên v.v... Một khi hai 
loại phiên não làTà Kiến và Hoài Nghi của vị Tu Đà Hoàn đã loại trừ rồi thì được loại 
trừ vĩnh viễn, nghĩa là không thể khởi sinh lại trong tương lai. 


Người đắc quả Tu Đà Hoàn sẽ còn tái sinh nhiều nhất là bảy lần trong tương lai. 
Các bậc thánh Tu Đà Hoàn không tái sinh vào bốn ác đạo, chỉ còn tái sinh làm trời 
hay làm người. Sau khi Giác Ngộ tầng thánh thứ nhất. Vị này tiếp tục hành thiên và 
sẽ Giác Ngộ tâng thánh thứ hai gọi là Nhất Lai (Sakkadägãämi), có nghĩa là chỉ tái sinh 
làm người một lần nữa thôi. 


Vị đắc tầng thánh thứ hai không loại trừ thêm được phiền não nào nữa, nhưng 
làm cho các phiên não còn lại yếu đi so với tầng mức đầu tiên và đương nhiên là vị 
này cũng sẽ không bao giờ tái sinh vào bốn ác đạo. Người đắc quả thánh thứ hai chỉ 
còn tái sinh lại nhiêu nhất là hai lần ở cõi dục giới, tức là ở cối người và cối trời dục 
giới. Giả sử một người đắc quả thánh thứ hai tại cõi người, và sau khi chết tái sinh 
vào cõi trời. Vị này chết ở cõi trời và trở lại làm người. Đó là lý do gọi vị đắc quả 
thánh thứ hai được gọi là Nhất Lai, vì vị này chỉ tái sinh làm người một lần nữa thôi. 


Như vậy, vị đắc quả thánh thứ hai hay Nhất Lai (Sakkadãägämi) sau khi chết phải 
tái sinh vào cối trời, sau khi chết ở cõi trời phải tái sinh hay trở lại cối người. Như vậy 
vị thánh Nhất Lai (Sakkadägämi) chỉ còn hai lần tái sinh vào cối Dục Giới. 


Nếu vị thánh thứ hai tiếp tục hành thiền Minh Sát thì vị này có thể đạt được bậc 
thánh thứ ba, Bất Lai (Anagami). Vị thánh Bất Lai không còn trở lại Dục Giới nữa. 
Có Nghĩa là không trở lại cối Người hay cõi trời, ở tâm mức này vị thánh thứ ba loại 
trừ thêm hai phiên não nữa. Đó là dục ái và sân hận. Như vậy, một vị đã đạt quả 
thánh thứ ba (Bất Lai), không còn tham ái vào vật dục thế gian nên không thể nào 


79_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


khởi tâm sân hận được nữa, bởi vì theo Abhidham-ma sự sợ hãi là một loại sân hận 
nên vị này cũng không còn sợ hãi nữa. Vị thánh Bất Lai sau khi chết sinh lên cõi Tịnh 
Cư Thiên. Có nghĩa là dù vị này không hành thiền nữa thì ỉ thì vị này cũng đắc thiên 
trước khi chết nên sẽ tái sanh cối Phạm Thiên cao nhất. 


Những vị đã đắc tâng Thánh thứ ba sẽ không còn tham ái dính mắc vào đời 
sống con người, không dính mắc vào người, những vật sở hữu. Bởi vậy bậc thánh 
thứ ba hầu như là một vị A La Hán nhưng khác với vị A La Hán là vị thánh thứ ba vẫn 
còn tham ái dính mắc vào cối Phạm Thiên. Đó là lý do tại sao các Ngài còn phải tái 
sinh vào Cõi Tịnh Cư Thiên. 


Nếu vị thánh thứ ba tiếp tục thực hành, Ngài sẽ đạt được tầng thánh thứ tư 
Arahantship. Arahants là một chữ rất khó dịch ra tiếng Việt. Đây là tâng mức của 
một vị thánh hoàn toàn, người đã hoàn toàn loại trừ mọi phiên não trong tâm. Bởi 
vậy, không nên dịch chữ Arahants ra một ngôn ngữ nào khác tốt hơn chỉ gọi các Ngài 
là Arahants. 


Tâng mức thứ tư là tâng mức cao nhất của sự giác ngộ; không còn tâng mức 
nào cao hơn. Khi một người đã đạt được tâng mức này thì sẽ loại trừ tất cả mọi 
phiên não còn lại. như vậy, vị A La Hán đã hoàn toàn loại trừ phiên não. Như vậy, 
một vị đã trở thành A La Hán đạt được tâm hoàn toàn trong sạch, tâm Ngài không 
chút phiền não nào nữa cả. Điều này có nghĩa là, Ngài không thể nào dính mắc vào 
một thứ gì trên cõi Dục Giới cũng như Cõi Phạm Thiên. Ngài không thể nào nỗi giận 
được, không thể nào sợ, không thể nào ganh ty v.v...Vì thế tâm của Ngài A La Hán 
hoàn toàn thanh tịnh trong sạch. 


Bởi vì Tâm của vị A La Hán hoàn toàn trong sạch nên Ngài không còn chút phiên 
não nào nữa cả. Bởi vì các Ngài không còn chút phiên não nữa cho nên Ngài không 
thể tái sanh. Một trong những phiền não là tham ái, đây là phiên não gây ra sự tái 
sanh. Vị A La Hán đã loại trừ tất cả phiên não bao gồm luôn tham ái. Không còn 
một tâm sở nào có thể có thể tạo ra được đời sống mới. Bởi vậy vị A La Hán giống 
như một ngọn đèn không còn có dầu nữa. Bởi vì đèn không còn dầu nên không thể 
tạo ra ánh sang. Bởi vì không còn tham ái, đặc biệt là tham ái sự hiện hữu vào đời 
sống, cho nên không các Ngài không còn đời sống tương lai. Bởi thế có thể gọi vị A 
La Hán là kẻ chỉ còn nắm giữ cơ thể cuối cùng này. Điều này có nghĩa là kiếp sống 
này là kiếp sống mà Ngài đạt quả A La Hán, là đời sống cuối cùng. Vị A La Hán 
không còn đời sống nào nữa, hay không còn tái sinh trong tương lai. 

Khi nói vị Tu Đà Hoàn sẽ còn tái sinh trong bảy kiếp nữa, có nghĩa là cho đến 


kiếp sống thứ bảy vị này chưa đạt được tâng thánh nào cao hơn. Cuối cùng, trong 
page 79 


80 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


kiếp thứ bảy này, vị Tu Đà Hoàn sẽ đạt những quả thánh cao hơn cho đến khi đạt 
quả A La Hán, rời khỏi vòng tái sinh. Khi nói vị Tu Đà Hoàn sẽ còn tái sinh trong bảy 
kiếp nữa có nghĩa là trong vòng bảy kiếp vị Tu Đà Hoàn không đạt tâng mức nào cao 
hơn. Nếu như vị Tu Đà Hoàn đạt được tầng mức cao hơn trong kiếp sống này thì sẽ 
trở thành vị Tư Đà Hàm, hay A Na Hàm. Trong trường hợp này thì vị Tu Đà Hoàn 
không còn phải tái sinh trong bảy kiếp sống nữa. 


Chúng ta đã học thế nào giác ngộ theo Phật Giáo, và chúng ta cũng đã biết vê 
các tầng mức Giác Ngộ. Mục đích của chúng ta khi thực hành Thiền Minh Sát là để 
đạt đến các tầng mứ giác ngộ này. Chúng ta chỉ có thể đạt được các mục tiêu này 
khi chúng ta tinh tấn thực hành Thiên Minh Sát cho đến lúc chín muôi hay cho đến 
lúc thành công hoàn toàn. 


Theo lời khuyên của Đức Phật, sau khi đắc được tầng thánh thứ nhất hành giả 
không nên hài lòng với tầng mức này mà tiếp tục nỗ lực để đạt đến tầng thánh thứ 
hai. Sau khi đắc được tầng thánh thứ hai, cũng không nên thỏa mãn dừng lại ở đó 
mà phải tiếp tục cố gắng không ngừng để đạt đến tầng thánh thứ ba. Và sau khi đạt 
tầng thánh thứ ba, hành giả vẫn phải tiếp tục nỗ lực để đạt đến tầng thánh thứ tư. 


Như vậy, Đức Phật khuyên chúng ta không nên hài lòng thỏa mãn chỉ với sự thực 
hành giới (sila), sự thực hành định (samadhi); ngay cả khi đã đạt được tầng mức Giác 
Ngộ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, bạn vẫn phải tiếp tục nỗ lực không ngừng cho đến khi 
đắc được tầng thánh cuối cùng là A La Hán. 


Điêu này có nghĩa là: mục tiêu của Đức Phật là giúp chúng sinh hoàn toàn thoát 
khỏi khổ đau. Bao lâu chúng ta còn ở trong vòng luân hồi (sarnsara) này, dù cho 
chúng ta có tái sinh lên cối Phạm Thiên, tuổi thọ rất lâu dài thì vẫn khổ (dukkha) như 
thường, vì cuộc sống của Phạm Thiên vẫn bị Vô Thường chi phối, vẫn có khởi đầu và 
kết thúc. 


Bởi vậy, muốn thoát khổ thì cũng phải thoát khỏi tất cả những thứ liên quan đến 
khổ. Bất kỳ hình thức sống nào, bất kỳ kiếp sống nào cũng là khổ. &/ chúng ta 
cố gắng thoát khổ thật ra là chúng ta cố gắng thoát khỏi vòng luân hồi tái 
sinh (satnsara) nảy. 


81 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


` , Chương 13 
TỔNG PHAI VÀ KET TẠP TAM TẠNG 


Đề tài buổi giảng pháp hôm nay không phải đề tài về Giáo Pháp. Đề tài hôm 
nay nói về những cuốn sách qua đó chúng ta hiểu biết Giáo Pháp về phần lý thuyết. 
Chúng ta hãy tìm hiểu về sự phân loại và hệ thống những lời dạy của Đức Phật, và 
các thời kỳ kết tập kinh điển. 


Đức Phật dạy đạo trong bốn mươi lắm nằm và những lời dạy của Ngài đã được 
Đại Đức Ananda và các đệ tử khác của Đức Phật học thuộc lòng và truyền thừa từ 
thế hệ này đến thế hệ khác. Đức Phật tịch diệt năm 544 trước công nguyên. Ba 
tháng sau khi Đức Phật tịch diệt, kỳ Kết Tập Tam Tạng lần thứ nhất được diễn ra tại 
thành phố Rajagaha. Ngài Mãäha Kassapa đã chủ tọa cuộc kết tập Tam Tạng này. 
Trong thời kỳ kết tập, tất cả những lời dạy của Đức Phật đều được thu góp lại và 
tụng đọc lại. Đại đức Ananda, thị giả thân cận của Đức Phật trong suốt hai mươi lăm 
năm, đã trình bày và tụng đọc lại những lời dạy của Đức Phật. Điều này có nghĩa là 
Đại Đức Ananda đã đọc tụng lại phần Kinh (tức những lời giảng dạy của Đức Phật ) 
và Vi Diệu Pháp cho toàn thể đại hội, và Đại Đức Upäli - Người được Đức Phật ban 
danh hiệu là Đệ Nhất Giới Luật đã đọc tụng lại phần Luật. Tất cả những điều mà 
Đại Đức Ananda và Đại Đức Upali đọc tụng lại đều được đại hội thẩm định và xác 
nhận đây chính là những lời dạy của Đức Phật. Trong đại hội, nhiều câu hỏi đã được 
nêu lên để thẩm định xem những lời dạy của Đức Phật có chính xác không? Chỉ khi 
nào tất cả chư tăng trong đại hội xác nhận đây chính là những lời dạy đích thực của 
Đức Phật thì những lời dạy đó mới được đại hội chấp thuận. Sau khi đã được đại hội 
chấp thuận, những lời dạy đã được chấp thuận đó được toàn thể đại hội cùng tụng 
đọc lên. Điêu này có nghĩa là sau khi đại hội đã đồng ý về một bài giảng nào của 
Đức Phật thì tất cả đại hội đều cùng tụng đọc để xác nhận đó là những lời dạy đích 
thực của Đức Phật. Đó là lý do tại sao sự kết tập lại những lời dạy của Đức Phật 
được gọi là "Sangayana". "Sangayana” có nghĩa là cùng nhau tụng đọc. 


Phân chia theo Tạng: 


Tất cả những lời dạy của Đức Phật được tụng đọc trong thời kỳ kết tập Tam 
Tạng lần thứ nhất được chia làm ba tạng. Ba tạng này được gọi là Pitaka. Pitaka có 
nghĩa những gì đã học hỏi được hay lời dạy của Đức Phật. Pitaka còn có nghĩa là 
một sự chấp nhận hay "cái rỗ đựng". Ngày nay người ta thường dùng chữ Tam Tạng 
hay ba cái rỗ đựng. Tôi nghĩ nên dùng chữ "ba cái rỗ" để dễ hiểu hơn. Thật ra, Kinh 
điển của Đức Phật được chia làm ba phần hay ba Tạng. Đó là: 


* Luật Tạng 
page 81 


82 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


* Kinh Tạng 
* Vi Diệu Tạng 


1. Luật Tạng bao gôm những luật lệ và những qui điêu cho Tăng, Ni, và các 
người tập tu (sa di, sa di ni) 


2. Kinh Tạng gồm có những bài giảng của Đức Phật giảng cho các vị Tăng lẫn 
người không phải là Tầng. Tôi gọi những người không phải là Tăng bởi vì tôi muốn 
nói những người không phải là Tăng này bao gôm cả những vị trời, những vị phạm 
thiên. 

3. Vi Diệu Tạng là tạng trình bày phân tích, diễn giải về nhiều loại sự việc đã được 
giảng giải trong tạng Kinh. Trong Vi Diệu Pháp bạn không thể tìm thấy những đề tài 
mới. Những tài này đã được dạy trong tạng kinh rôi, nhưng trong Vi Diệu Pháp những 
đề tài này được nghiên cứu, phân tích một cách đặc biệt, chặt chế với nhiều chỉ tiết 
hơn. 

Trong ba tạng thì tạng thứ hai - Tạng Kinh - là tạng được nhiều người biết đến 
nhất; bởi vì tạng kinh đã được cả hai giới xuất gia và không xuất gia dùng để tu tập, 
Tạng Kinh lại được giảng giải bằng ngôn ngữ chế định nên dễ hiểu, dễ học. 

Phân Chia Theo Bộ: 

Cách phần chia thứ hai là phân chia theo bộ (Nikäya). Nếu phân theo bộ thì 
những lời dạy của Đức Phật được chia làm năm bộ. 

1. Trường Bộ Kinh: Tập hợp những bài kinh dài (DIgha Nikãya) 

2. Trung Bộ Kinh: Tập hợp những bài kinh trung bình (Majjhima Nikãya) 

3. Tương Ưng Bộ Kinh: Tập hợp những bài kinh Đức Phật thuyết cho vài hạng 
thính chúng riêng biệt (Sarnyutta Nikãya) 

4. Tầng Chi Bộ Kinh: Tập hợp những bài kinh xếp đặt theo từng chỉ pháp 
(Añguttara Nikãya) từ ít đến nhiều. 

5. Tiểu Bộ Kinh: Tập hợp những bài kinh nhỏ hay những bài kinh không nằm 
trong các bộ trên (Khuddaka Nikãya). 

Tôi muốn các bạn hiểu hai loại phân chia này một cách thật rõ ràng và đúng 
đẳn. 

Những lời dạy của Đức Phật được phân chia ra làm Ba Tạng (Pitaka) hay Năm 


D\ 


Bộ (Nikãäya). Như vậy, Nikäya hay "Bộ" không phải là những "Phân Tạng” hay "Tiểu 
Tạng” nằm trong Tạng Kinh. Điều này rất quan trọng; bởi vì nhiều người hiểu lầm 


83 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


rằng: Các Bộ hay Nikãya chỉ là những "Phân Tạng" hay "Tiểu Tạng” nằm trong Tạng 
Kinh. 


Tạng Luật (Vinäya Pitaka) nằm trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikäya) 
Tạng Kinh (Suttanta Pitaka) nằm trong Năm Bộ. 


Tạng Vĩ Diệu Pháp (Abhidhamma Pitaka) cũng nằm trong năm bộ, đó là nằm 
trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) 


Đó là theo quan điểm xếp loại những lời dạy của Đức Phật theo Tạng. 

Theo quan điểm những người xếp loại những lời dạy của Đức Phật theo Bộ thì: 

Tất cả Tạng Kinh đều nằm trong các Bộ: Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, 
Tăng Chi Bộ. 

Tạng Luật, Tạng Vi diệu Pháp và một phần Tạng Kinh thì nằm trong Tiểu Bộ 
Kinh. 


Như vậy, một cuốn sách có thể được phân loại hai tên khác nhau tùy theo nằm 
trong hệ thống phân chia theo Tạng hoặc theo Bộ. 


Có năm cuốn sách - cuốn đầu tiên có thể gọi là tạng Luật. Nhưng theo sự phân 
chia theo Tạng - cuốn sách đầu tiên nằm trong tạng Luật. Nếu phải chia theo Bộ thì 
cuốn sách đầu tiên nằm trong Tiểu Bộ - Cũng như vậy mỗi cuốn sách đếu có thể nằm 
trong bộ hay trong Tạng tùy theo lối phân chia. 

Những điều tôi nói trên đây là căn cứ vào bộ Chú Giải cổ do Ngài Buddhaghosa 
viết. Đặc biệt là Chú Giải vê Luật. Trong phần dân nhập của cuốn Luật thì ba thời kỳ 
kết tập Tam Tạng đầu tiên được phân chia ra từng pháp môn một, hai, ba, bốn, năm, 
sáu. bảy, tám, chín... và tám mươi bốn ngàn pháp môn. Trong bộ Chú Giải vê Luật 
ở Sri Lanka cũng quan niệm như vậy. 

Chúng ta biết nhiêu ba kỳ kết tập Tam Tạng đầu tiên và chúng ta cũng được 
biết lý do tại sao những lời dạy của Đức Phật được truyền tới đảo Sri Lanka. Chúng 
ta cũng biết lý do tại sao nhà vua và dân chúng đảo này trở thành tín đồ Phật Giáo. 
Như vậy, có nhiều chỉ tiết chúng ta học được từ Chú Giải tạng Luật. 

Khi diễn giải về Tiểu Bộ (Khuddaka Nikãya) Ngài Buddhaghosa viết: Tiểu Bộ Kinh 
là gì? Là những lời dạy còn lại của Đức Phật bao gồm trong toàn thể tạng Luật, tạng 
Vi Diệu Pháp và mười lăm cuốn khởi đầu bằng cuốn Khud-dakapatha, đã được đánh số 
trước đây, không nằm trong bốn Bộ (Nikãya) kia. Như vậy, ngoài bốn bộ kia Tiểu Bộ 
Kinh bao gồm tất cả phần Luật, Vi Diệu Pháp và mười lãm cuốn sách khởi đầu là cuốn 
Cuddhapatha. Ngài Buddhaghosa viết thành bài thơ nói rằng: 


"Những lời dạy của Đức Phật ngoài bốn bộ kia đều nằm trong Tiểu Bộ 
Kinh” 


Như vậy, sự phân chia theo Tạng là một loại phân chia theo cách khác những lời 
page 83 


84 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


dạy của Đức Phật, chứ không phải Tạng là phần phụ hay "Phân Bộ" nằm trong Bộ 


Có một điêu lạ lùng trong sự phân chia theo Bộ (Nikãya) đó là Bộ cuối cùng, 
Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya). Chữ Khuddaka tức là "Tiểu" hay "Nhỏ", nhưng Tiểu 
Bộ Kinh bao gồm tất cả Tạng Luật gôm cả năm cuốn Luật và tất cả Tạng Vi Diệu 
Pháp gồm 12 cuốn - Mà hai Tạng này chẳng nhỏ chút nào. Tạng Luật gồm có năm 
cuốn, mỗi cuốn khoảng 500 trang. Điều lạ lùng này cũng chẳng được Chú Giải giải 
thích: 7ạ/ sao Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp năm trong Khuddaka Nikãya 
(Tiểu Bộ Kinh)? 

Nhưng trong một Phụ Chú Giải mới của Trường Bộ Kinh được viết bởi một vị sư 
người Miến nói rằng: Khi các nhà Chú Giải Trường Bộ Kinh và các nhà Chú Giải khác 
dùng chữ những bài kinh dài, những bài kinh trung bình v.v... nhưng khi họ nói về 
Tiểu Bộ Kinh họ không dùng chữ là bài kinh ngắn. Như vậy, nhà Chú Giải này dùng 
chữ Khuddaka Nikãya không có nghĩa là những bài kinh ngắn. Đó chỉ là tên của 
những bài giảng mà không được nằm trong bốn bộ kia. Đó là lý do tại sao trong 
Khuddaka Nikãya bao gồm cả Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp. 


Những lời dạy của Đức Phật cũng có thể phân loại theo cách khác. 


Các nhà Chú Giải, giải thích rằng: Những lời dạy đầu tiên của Đức Phật chỉ là 
"một”- "Một" ở đây có nghĩa là chỉ có một hương vị, đó là hương vị giải thoát. Cũng 
giống như nước trong biển cả, dầu bạn nếm giọt nào thì cũng có vị mặn giống nhau. 
Như vậy, biển cả chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, đọc bất kỳ nơi đâu trong kinh 
điển, bạn cũng đều đạt được một hương vị là hương vị giải thoát - giải thoát phiền 
não. Như vậy, theo những lời dạy của Đức Phật, thì chỉ có một, đó là hương vị của 
giáo pháp, hương vị giải thoát, không phân chia theo Bộ hay Tạng gì cả. Tóm lại, 
những lời dạy Đức Phật chỉ có một hương vị là hương vị giải thoát. 


Nhưng nếu chia Phật pháp hay những lời dạy của Đức Phật thì có thể chia làm 
hai phân chính; đó là Dhamma (pháp) và Vinaya (luật). Đôi lúc tất cả những lời dạy 
của Đức Phật được gọi là Pháp và Luật. Trong trường hợp này, Pháp có nghĩa là 
tạng Kinh và Tạng Vi Diệu Pháp, và Luật có nghĩa là Tạng Luật. 


Giáo Pháp của Đức Phật cũng có thể phân chia làm ba tùy theo thời kỳ Đức Phật 
thuyết giảng; có nghĩa là thời kỳ đầu, thời kỳ giữa, và thời kỳ cuối. 

Thời kỳ đầu là những lời hoan hỷ của Đức Phật thốt lên ngay sau khi Ngài Giác 
Ngộ Đạo Quả cao thượng. Như vậy, thời kỳ đầu là những lời nói của Đức Phật phát 
ra lần đầu tiên sau khi Ngài đắc quả Phật. 


Thời cuối cùng là những lời khuyên nhủ chúng đệ tử vào lúc Ngài trên giường 


85 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


bệnh, vào tuổi tám mươi. Đức Phật dạy: ”Wây các thầy Tỳ Khưu, Như Lai nhắn nhủ 
các con, các pháp hữu ví đều tan biến, (biến đổi, Vô Thường) hấy tính tấn chánh 
niệm, hoàn thành trọn vẹn việc thực hành giáo pháp của mỉnh ". Đó là những lời dạy 
cuối cùng Đức Phật đã thốt ra trước khi Ngài Niết Bàn. 


Thời giữa là những lời dạy của Đức Phật giữa hai thời trên. Có nghĩa là những 
lời dạy sau khi Đức Phật Giác Ngộ và trước khi Đức Phật Niết Bàn. Đó là những lời 
dạy trong suốt bốn mươi lắm năm hoằng dương giáo pháp của Đức Phật. 


Như vậy, tùy theo thời kỳ giảng dạy của Đức Phật mà chia những lời dạy của 
Đức Phật làm ba thời kỳ: thời kỳ đầu, thời kỳ giữa, và thời kỳ cuối. 


Những lời dạy của Đức Phật hay Giáo Pháp của Đức Phật cũng được chia làm Ba 
Tạng hay Năm Bộ. 


Giáo pháp của Đức Phật cũng được chia làm 8,400 "đơn vị giáo pháp" (pháp 
môn). Chữ "đơn vị giáo pháp" hay "pháp môn” cũng rất khó giảng giải về ý nghĩa. 
Chẳng hạn như toàn thể Kinh Đại Niệm Xứ chỉ tính là một pháp môn bởi vì Đức Phật 
chỉ thuyết trong một thời pháp, nhưng kinh Đại Niết Bàn - nói đến Những Ngày và 
Những Lời Dạy Trước Khi Đức Phật Niết Bàn, gồm rất nhiêu pháp môn bởi vì bản kinh 
này giống như những đoạn tường thuật vào nhiều dịp giảng giải khác nhau của Đức 
Phật, tập hợp lại trong ba tháng trước khi Đức Phật Niết Bàn nên tính ra nhiêu pháp 
môn. Mặc dầu Kinh Đại Niết Bàn không dài lắm nhưng chứa rât nhiều pháp môn, 
trong khi đó Kinh Đại Niệm Xứ cũng là một kinh dài nhưng chỉ có một pháp môn. 
Như vậy, vấn đề phân định pháp môn trong những lời dạy của Đức Phật thật là bất 
định. Thật là khó khăn để có thể tính bao nhiêu pháp môn trong Tạng Luật bao 
nhiêu pháp mồn trong Tạng Kinh. 


Tôi hy vọng các bạn đã nghe câu chuyện về vua Asoka xây dựng các bảo tháp 
thờ xá lợi. Sau khi vua Asoka trở thành một Phật Tử, nhà vua rất quan tâm và nhiệt 
thành đến sự truyền bá và bảo tồn Giáo Pháp của Đức Phật. Một hôm, vua hỏi các vị 
Trưởng Lão A La Hán là "Những lời dạy của Đức Phật có thể chia ra làm bao nhiêu 
"đơn vị giáo pháp” hay "Pháp môn". Các Ngài trả lời là có tám mươi bốn ngàn pháp 
môn. Vua Asoka bèn thưa với các Ngài: "Đệ tử sẽ cúng dường mỗi pháp môn một 
ngôi chùa”. Theo Chú Giải của Tạng Luật, thì vua Asoka đã xây dựng tám mươi bốn 
ngàn ngôi chùa ở Ấn Độ. Ở Miến Điện thì chư tăng nói rằng: Không những tám 
mươi bốn ngàn ngôi chùa mà luôn cả tám mươi bốn ngàn bảo tháp, tám mươi bốn 
ngàn hồ chứa nước, tám mươi bốn ngàn giếng v.v... được kiến tạo. 


Bây giờ chúng ta trở vê với Tam Tạng. 


page 85 


86 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Một số ý nghĩa các Tạng 


*Tạng Luật cũng được gọi là Anädesanäa có nghĩa là %ững /ời dạy có thẩm 
quyên" Sở dĩ được gọi như thế bởi vì trong tạng Luật, Đức Phật đã ban hành các 
luật lệ để áp dụng cho Chư Tăng. Bởi vì Đức Phật có thẩm quyền để ban hành luật 
lệ nên Tạng Luật được gọi là Anädesana “ng !i dạy có thẩm quyền” 


**Tạng Kinh cũng được gọi là Vohãära Desanäã. Vohara có nghĩa là ngôn ngữ chế 
định. Như vậy tạng, Kinh là “ứng /ởï dạy theo ngôn ngữ chế định” hay tục đế. 
Trong tạng Kinh Đức Phật dùng những từ chế định như chúng sinh, người, đàn ông, 
đàn bà v.v...nên được gọi là Vohãära Desanã ”?5ững /Øï dạy theo ngôn ngữ chế định". 


***Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cũng được gọi là Paramattha Desanä. 
Paramattha Desanã có nghĩa là " ứng /ởï dạy về chân lý tuyệt đối hay chân đế”. 
Trong Tạng Vi Diệu Pháp không dùng ngôn ngữ chế định (tục để). Trong Tạng Vi 
Diệu Pháp (Abhidhamma) những từ, những thuật ngữ được dùng theo “sự /ñát tuyệt 
đối" (chân đế) như: Ngũ Uẩn, Mười Hai Xứ, Mười Tám Giới, Tứ Diệu Đế, Tứ Như Ý 
Túc, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo... 


* Tạng Luật giống như một cuốn sách viết về Luật. 
**Tạng Kinh giống như một cuốn sách về các đề tài tổng quát. 


*** Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cũng giống như một cuốn sách đi sâu về 
chuyên môn hơn. Đó là lý do tại sao Tạng Kinh được phổ biến đến nhiều người hơn. 


*Tạng Luật còn được gọi là Yatha Aparadha Sãsana có nghĩa là "ng /Øi đạy 
tùy theo sự ví phạm”. Nếu Vị Tỳ Khưu làm như thế này thì sẽ vi phạm điều này, làm 
như thế kia thì sẽ vi phạm điều kia. Và "khi vị Tỳ Khưu đã vi phạm điều nào thì vị Tỳ 
Khưu phải từ bỏ làm điều đó bằng cách làm những điều khác như sau... " Bởi vậy 
Tạng Luật được gọi 7?5ững /ởï dạy tùy theo sự vi phạm". 


**Tạng Kinh cũng được gọi là Yatha Anuloma Sasana- /»ững /ởi dạy tủy duyên 
v.v... Điêu này có nghĩa là: khi Đức Phật giảng dạy về một điều gì thì Đức Phật dạy 
tùy theo Duyên hay điều kiện”, chẳng hạn như: điều này người nghe thích hay không 
thích, điều này thích hợp với người này hay thích hợp với người kia, người này nên 
thuyết pháp gì người kia nên thuyết pháp gì. Đó là lý do tại sao những lời dạy của 
Đức Phật uyển chuyển khác biệt nhau. Đôi khi Đức Phật chỉ nói đến Vật Chất và 
Tâm; đôi khi Đức Phật nói đến Ngũ Uẩn, đôi khi Đức Phật nói đến Mười Hai Xứ .... 


Cùng là một vấn đề, cùng là một sự kiện nhưng nhiều khi Đức Phật dùng nhiều 
danh từ khác nhau, đó là bởi vì nhiêu người quen thuộc với một số danh từ này, một 
số vấn đề này, một số người khác quen thuộc một số ngồn từ khác, một số vấn đề 


87 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


khác... Chẳng hạn như đối với người này thì Đức Phật dùng những danh từ, ngôn 
ngữ này cho họ dễ hiểu. Đối với người khác thì Đức Phật dùng những danh từ, ngôn 
ngữ khác cho họ dễ hiểu. Như vậy, trong tạng Kinh những lời dạy của Đức Phật tùy 
theo từng người, từng hoàn cảnh, tùy theo sự thích hay sự không thích, tùy theo kiến 
thức, sự chuyên môn hay trình độ của từng người mà Đức Phật có những lời dạy 
khác nhau trong cùng một đề tài như nhau. 


***Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cũng được gọi là Yatha Dhamma Sasanã. 
Dhamma ở đây có nghĩa là "sự thật hay là chân lý tuyệt đối. Như vậy 460//đharmna 
được dạy theo chân lý tuyệt đối hay chân đế. Khi dạy vê Abhidhamma Đức Phật 
không chú ý đến người nghe là ai? Thích hay không thích, thích hợp hay không thích 
hợp v.v... Như vậy, "7ạng Abhidhamma được trnh bày theo chân lý tuyệt đối hay 
chân đế 


Tóm lại, Tạng Luật được giảng tùy theo sự vi phạm. Tạng Kinh được 
giảng tùy theo người. Và Tạng vi Diệu Pháp tùy theo sự thật tuyệt đối. 


*Tạng Luật còn được gọi là Samvara Samvara Katha. Có nghĩa là “7›»ững /đ 
dạy về những sự cấm chế khác nhau". Có những sự cấm chế nhỏ, có những sự cấm 
chế lớn hơn. Như vậy, tạng Luật chỉ là những sự cấm chế, cấm chỉ, thu thúc... Nếu 
bạn đọc về Tạng Luật, bạn sẽ hiểu điều này. Trong tạng Luật ghi: không được làm 
điều này, không được làm điều kia v.v... Sự cấm chỉ được dạy trong Tạng Luật. Do 
đó, Tạng Luật cũng được gọi là Samvara Samvara Katha, 7"ững lời dạy về những sự 
cẩm chế khác nhau” 


Sự chế chỉ có nghĩa là chế chỉ những tác động về thân và khẩu. Chế chỉ cũng có 
nghĩa là ngăn ngừa sự phạm giới luật, ngăn ngừa sự vượt qua giới luật. Tạng Luật 
nói đến những giới luật của Chư Tăng, Giới Luật bao gôm sự cấm chế. Chế chỉ hay 
cấm chế là sự ngược lại của sự vi phạm hay là đút giới luật. 


**Tạng Kinh cũng được gọi là Ditthi Vinihana-katha, có nghĩa là »ững ở dạy 
về sự từ chối hay loại trư Tả Kiến. Trong cuốn sách đầu tiên của Trường Bộ Kinh, 
Đức Phật nói đến 62 loại Tà Kiến. Bởi vì chúng là Tà Kiến, nên tất cả chúng đều có 
đặc tính từ chối hay loại trừ những sự hiểu biết sai lầm. Như vậy, Tạng Kinh được 
gọi là “sự tử chối hay loại trừ Tả Kiến". 


***Tạng Vi Diệu Pháp (Abbhidhamma) cũng được gọi là Namaruipa- 
Paricchedakatha, “›»ững / dạy về sự phân biệt Vật Chất và Tâm ". Phân biệt Vật 
Chất và Tâm là điêu quan trọng trong việc hành Thiên Minh Sát. Phân biệt Vật Chất 
và Tâm giúp cho thiên sinh loại trừ phiên não. Như vậy, Tạng Vi Diệu Pháp được gọi 
là ”›2Zng !ời dạy về sự phân biệt Vật Chất và Tâm”. Khi bạn hiểu về Vi Diệu Pháp, 
page 87 


88 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


bạn biết cái gì là Vật Chất cái gì là tâm; bạn biết rằng: chỉ có Vật Chất và Tâm, ngoài 
Vật Chất và Tâm chẳng có một cái gì khác gọi là tôi, ta, chúng sinh, người, tự ngã, 
linh hồn v.v... 


`^ 


*Trong Tạng Luật, dạy về “7ống 7hượng Giới". Giới luật mà các vị Tỳ Khưu phải 
giữ được gọi là Tăng Thượng Giới, hay những giới cao... giới của Chư Tăng cao hơn 
giới của cư sĩ. Cư sĩ giữ năm giới, tám giới và cao nhất là mười giới, nhưng Chư Tăng 
giữ hai trăm hai mươi bảy giới căn bản và các giới phụ khác. Như vậy, những giới 
luật mà Chư Tăng phải giữ được gọi là những sự huấn luyên hay "tu tập Tăng 
Thượng Giới”. 


Tóm lại, 7ạng Luật được dạy về Tăng Thượng Giới. 

**Trong Tạng Kinh, sự tu tập Tăng Thượng Tâm hay Tăng Thượng Định được 
đạy. Tăng thượng Tâm hay Tăng thượng Định ở đây có nghĩa là tám tầng Thiên 
Định. 

***7rong Tạng Ví Diệu Pháp sự tu tập lăng Thượng Huệ được dạy. Tầng 
Thượng Huệ ở đây có nghĩa là các Tuệ Minh Sát, Đạo và Quả. 

Khi chúng ta nói trong Tạng Kinh Tăng Thượng Giới được dạy thì chúng ta phải 
hiểu rằng: Tăng Thượng Giới được dạy một cách ưu tiên hay là vượt trội. Điều này 
có nghĩa là những sự tu tập khác cũng được dạy nhưng Đức Phật nhấn mạnh đến sự 
tu tập Tăng Thượng Giới. 

Trong Tạng Kinh sự tu tập Tăng Thượng Tâm hay Tăng Thượng Định được dạy 
ưu tiên, vượt trội còn Tạng Vi Diệu Pháp là sự tu tập về Tăng Thượng Huệ dạy vượt 
trội. 

*7rong Tạng Luật sự tránh vị phạm được dạy. giới luật luôn luôn ngắn ngừa 
chư tăng vi phạm. 

**7rong Tạng Kính ngăn ngừa, tránh hay loại trừ bí phiên não tâm chí phối 
được đạy. 

*** 7rong Tạng Ví Diệu Pháp ngắn ngừa, tránh hay loại trừ phiên não ngũ ngâm 
được dạy. 

* Đức Phật dạy như thế bởi vì Giới có thể ngăn ngừa sự vi phạm. 

**Định có thể ngăn ngừa sự khởi sinh tư tưởng phiền não, và 

***Huệ có thể loại trừ những phiền não tiềm ẩn hay ngủ ngầm. 


*7rong Tạng Luật, sát na loại trừ phiên não được đạy. 


89_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


**7rong Tạng Kính, tạm thời loại trừ phiên não trong Iâm được dạy. 
***Trong tạng Ví Diệu Pháp loại trừ phiên não hoàn toản được dạy. 


Loại trừ phiền não hoàn toàn giống như cắt đút hay nhỗ tận rễ hay một cái cây, 
nên toàn thể các phiền não đều được loại trừ. 


Khi thực hành giới, chúng ta có thể ngăn ngừa các phiền não trong tâm ngay khi 
chúng ta giữ giới. Nghĩa là chúng ta chỉ có thể ngăn ngừa phiền não trong tâm khi 
chúng ta đang thực hành Giới. Ở sát na này phiền não không xuất hiện, nhưng ở sát 
na kế tiếp phiền não có thể đến. 


Nhưng khi chúng ta thực hành Định; chúng ta đạt được các tâng Định thì chúng 
ta có thể ngăn ngừa phiền não trong tâm khởi sinh trong thời gian tạm thời dài hơn. 


Khi chúng ta Giác Ngộ, chúng ta có thể loại trừ hoàn toàn các phiền não trong 
Tâm. 

Đó là lý do tại sao trong tạng Luật, sát na loại trừ được dạy, trong tạng kinh tạm 
thời loại trừ được dạy và Trong Tạng Vi Diệu Pháp hoàn toàn loại trừ được dạy. 


*7rong Tạng Luật, sự loại trừ phiên não vê những hành ví sai lâm được dạy. 
Có nghĩa là khi bạn giữ giới bạn có thể tránh được những hành vi sai lầm. Bạn không 
làm bất kỳ hành vi sai lầm nào. Như vậy, trong tạng Luật, sự tránh xa các hành vi 
sai lầm được dạy. 


** 7rong Tạng Kính sự tránh xa hay loại trừ ái dục được dạy và 


***Trong tạng Ví Diệu Pháp, sự tránh xa hay loại trừ các phiên rão và Tà 
Kiên được đạy. 

Khi học Abhidhamma thì bạn sẽ hiểu một cách rõ ràng rằng: chỉ có Vật Chất và 
Tâm hay chỉ có Ngũ Uẩn... Ngoài Vật Chất và Tâm chẳng có cái gì gọi là một thực thể 
trường tôn, hay linh hồn, tự ngã v.v...gì cả. 

Bởi vì đây là một loạt bài giảng căn bản về Phật Giáo Nguyên Thủy cho nên tôi 
muốn các bạn hiểu một cách đầy đủ. Muốn các bạn hiểu một cách đầy đủ, nên tôi đã 
hướng dẫn các bạn nhiều chỉ tiết, và những dữ kiện về Tam Tạng mà chúng tôi đã tìm 
thấy trong Chú Giải. Các bạn đừng lo lắng nếu các bạn không nhớ những gì tôi đã nói, 
bởi vì ngay các nhà sư cũng khó mà nhớ hết những điều này. 

Bây giờ chúng ta hãy nói đến các kỳ kết tập Tam Tạng. 

Các Kỳ Kết Tập Tam Tạng 


page 89 


90 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Trước khi nói đến các kỳ kết tập Tam Tạng, chúng ta cần phải biết rằng: bên 
cạnh Tam Tạng còn có Chú Giải và Phụ Chú Giải. 


Khi nói đến văn học Phật Giáo, ngoài những lời dạy của Đức Phật trong Tam 
Tạng Kinh Điển chúng ta phải nói đến Chú Giải và Phụ Chú Giải. Chú Giải, giảng giải 
rộng thêm ý nghĩa của của bản kinh. Đôi khi ngay cả Chú Giải cũng có nhiều người 
chưa hiểu thấu đáo nên phải có Phụ Chú Giải giảng giải rộng thêm. 


Vì các bản kinh thường dùng từ ngữ thời Đức Phật nên không phải dễ dàng để 
hiểu. Chúng ta khó trở về với thời kỳ của Đức Phật để tìm hiểu nên chúng ta cần có 
sự hỗ trợ của những vị thầy uyên thâm giáo pháp giải thích cho chúng ta; bởi vậy 
nên mới có những bộ Chú Giải ra đời. Không phải những bộ Chú Giải này về sau này 
mới có, ngay cả thời kỳ Đức Phật, khi Ngài giảng giải một bài pháp, có người hiểu 
ngay nhưng có người cần phải được giảng giải rộng thêm. Rồi thời gian trôi qua, 
ngay cả Chú Giải cũng trở thành khó hiểu đối với hàng hậu tấn, cũng vì lý do đó nên 
Phụ Chú Giải ra đời. Phụ Chú Giải giải thích, bổ nghĩa cho Chú Giải. 


Như vậy, kinh điển Phật Giáo có ba từng mức: từng mức đầu tiên là chính 
những lời dạy của Đức Phật, 


Tầng mức thứ hai là Chú Giải. Chú Giải giải thích những điêu Phật dạy, 
Tầng mức thứ ba là Phụ Chú Giải. Phụ Chú Giải giải thích Chú Giải. 


Chú Giải đã giảng giải một cách chính xác, cặn kẻ, giúp cho người đọc trở về 
ngay với thời kỳ của Đức Phật để hiểu rõ những lời dạy của Ngài. Chính Đức Phật 
cũng phải giải thích cho những nhà sư thời kỳ Phật còn tại tiên những điều Ngài đã 
dạy nhưng Chư Tăng chưa hiểu thấu đáo. Những lời giải thích này được các nhóm 
Tỳ Khưu riêng rẻ bảo trì bằng cách tụng đọc, và truyền thừa từ thế hệ này sang thế 
hệ khác. Trong kỳ kết tập Tam Tạng lần đầu tiên, các Chú Giải không được kết tập. 
Nhưng Chú Giải được truyền thừa từ thây đến trò qua nhiều thế hệ, cuối cùng được 
kết tập lại thành những bộ Chú Giải, viết trên lá buông, rồi in thành sách. 

Tóm lại, trong văn học Phật Giáo, kinh điển được xếp loại theo ba mức độ: đầu 
tiên là chính những lời dạy của Đức Phật, thứ hai là Chú Giải, giải thích những điều 
Phật dạy, thứ ba là Phụ Chú Giải, giải thích Chú Giải và những gì Chú Giải chưa giải 
thích. Tất cả Chú Giải và Phụ Chú Giải phải phù hợp với tỉnh thần của những lời dạy 
của Đức Phật. 

Từ lúc Đức Phật Niết Bàn cho đến nay đã có sáu kỳ kết tập Tam Tạng. 


1. Kết tập Tam Tạng lần thứ nhất 


91 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất được triệu tập ở R3jagaha, chỉ ba tháng sau 
khi Đức Phật Niết Bàn. Chắc các bạn đều biết kỳ kết tập này. Kỳ kết tập này do Ngài 
Kassapa chủ trì. Ngài Ananda tụng đọc phần Kinh và Vi Diệu Pháp. Ngài Upäli tụng 
đọc phần Giới Luật. 


2. Kết tập Tam Tạng lần thứ hai 


Kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ hai được triệu tập tại thành Vesali, một trăm năm 
sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. 


3. Kết tập Tam Tạng lần thứ ba 


Kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ ba được triệu tập tại Pataliputta, hai trăm ba bốn 
năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. Kỳ kết tập này đã được triệu tập vào thời vua A dục. 
Vua A Dục đã hỗ trợ tích cực cho cuộc kết tập này. 


Ba cuộc kết tập kinh điển đầu tiên đều được tổ chức tại Ấn Độ vào thời kỳ Phật 
Giáo chưa chia thành tông phái, chưa chia thànhPhật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo 
Đại Thừa. 


Về sau mới có sự phân chia tông phái. Rồi hai tông phái chính tổ chức các kỳ 
kết tập Tam Tạng riêng. Phật Giáo Nguyên Thủy tổ chức các kỳ kết tập Tam Tạng 
riêng, và Phật Giáo Đại Thừa cũng tổ chức các kỳ kết tập Tam Tạng riêng. Bởi vì 
chúng ta đang học về Phật Giáo Nguyên Thủy, nên tôi chỉ nói với các bạn các kỳ kết 
tập của Phật Giáo Nguyên Thủy mà thôi. 


4. Kết tập Tam Tạng lần thứ tư 


Kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ tư được triệu tập tại Aluvihãra ở Sri Lanka, 450 
năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. 


Từ kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, ba tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 
cho đến trước kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ ba tại Aluvihara Tích Lan, 450 năm sau 
khi Đức Phật Niết Bàn, Tam Tạng được truyền thừa từ thế hệ này qua thế hệ khác 
bằng cách truyền khẩu, có nghĩa là không được viết thành sách hay viết trên lá 
buông. 


Vào kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ tư ở Sri Lanka này, Tam Tạng mới được viết 
trên lá buông. Việc viết Tam Tạng trên là buông được thực hiện tại chùa Aluvihara, 
gần thành phố tân tiến Kandy ở Sri Lanka ngày nay. Vào kỳ kết tập Tam Tạng lần 
thứ tư này, Tam Tạng sau khi đã được Chư Tăng kết tập và tụng đọc thì được viết 
trên lá buông. Tam Tạng kết tập lần thứ tư chỉ được viết trên lá buông bởi vì lúc bấy 
giờ sách vở bằng giấy chưa được thịnh hành. 
page 91 


92 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


5, Kết tập Tam Tạng lần thứ năm 


Kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ năm được tổ chức tại Miến Điện vào thế kỷ thứ 
mười chín, thời kỳ vua Mindon, Vua Mindon muốn vượt trội các vị vua trước kia. Nhà 
vua nghĩ rằng: Nếu những vị vua trước đây đã có Tam Tạng viết trên lá buông thì ta 
sẽ có Tam Tạng viết trên bia đá; bia đá sẽ tôn tại lâu dài hơn là những chiếc lá 
buông, bởi vì kinh sách viết trên lá buông sớm muộn sẽ bị mối ăn dễ dàng". Nghĩ 
như thế, nhà vua quyết định yêu cầu các vị cao tăng trưởng lão kết tập Tam Tạng lần 
thứ nằm. Kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ năm được triệu tập ở Mandalay Miến Điện 
vào năm 1871. Việc kết tập kéo dài nhiêu năm, trong kỳ kết tập này, đầu tiên Tam 
Tạng được viết trên lá buông sau đó được viết lên những tấm đồng mỏng, rồi mới 
được khắc lên bia đá. Mỗi bia đá ghi khắc Tam Tạng được đặt trong một căn nhà 
nhỏ bằng gạch. Mỗi nhà chỉ để một bia. Bia đá được khắc kinh cả hai mặt. Những 
tấm bia đá viết Tam Tạng đặt trong những căn nhà nhỏ này đều được hướng về ngồi 
tháp Kutadagou (Kuthotaw) ở Mandalay, dưới chân của đồi Mandalay. Nếu bạn đến 
viếng Miễn Điện và đến thăm Mandalay thì bạn sẽ thấy những tấm bia đá viết kinh 
Tam Tạng này. Tất cả đều còn nguyên vẹn. Thật may mắn là trong cuộc thế chiến 
thứ hai, bom đạn thả khắp nơi trên nước Miến, nhưng không có một trái bom nào rớt 
vào mãnh đất chứa Tam Tạng bằng đá này. Bởi thế, nên những tấm bia đá này đến 
nay vần còn nguyên vẹn, những ngôi nhà chứa bia đã bị hư hoại, nhưng hiện nay tất 
cả đều đang được sữa chữa. Những tấm bia ghi chép Tam Tạng này chiêu cao 
khoảng 1m5; chiêu rộng khoảng 1m; bê dày khoảng ltấc rưỡi. Các học giả Miễn 
Điện gọi những tấm bia này là một cuốn sách bằng đá lớn nhất thế giới. Có tất cả 
729 tấm bia, mỗi đấm bia đều được viết kinh điển cả hai mặt. Như vậy, có tất cả 
1458 trang bia đá. Trên những tấm bia này đã ghi tất cả Tam Tạng. Như vậy, Vua 
Mindon đã tạo ra một cuốn sách lớn nhất thế giới. Lúc tạo nên cuốn sách lớn này 
tất cả đều được làm bằng tay. 


Vua Mindon được con là vua Thivo kế Nghiệp, và sau đó thì đất nước Miễn Điện 
bị rơi vào tay người Anh. Vua Thivo bị đày đi An Độ, các con của vua bị đày sang 
Việt Nam. Và Miến Điện đã bị Anh lấy làm thuộc địa. 


6. Kết tập Tam Tạng lần thứ sáu 


Sau thế chiến thứ hai, Miến Điện lấy lại độc lập, chính quyên Miến Điện kết tập 
Tam Tạng lần thứ sáu vào năm 1954 tại thủ đồ Rangon Miến Điện. Và những kinh 
điển được kết tập trong lần thứ sáu đều được in thành sách bằng ngôn ngữ Päii - 
Miến. Như vậy, ở Miến Điện đã có cả Tam Tạng bằng đá và Tam Tạng bằng chữ viết 
lần đầu tiên viết lên giấy. 

Chính quyền Miến Điện muốn có được một bộ Tam Tạng kinh điển tiêu chuẩn 
cho Phật Giáo Nguyên Thủy. Bởi vậy, trong kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ sáu, chính 
quyên Miến điện đã mời các vị Trưởng Lão của các xứ có Phật Giáo Nguyên Thủy về 
Miến Điện để kết tập Tam Tạng lần thứ sáu, bằng cách so sánh, đối chiếu lại tất cả 
các bộ Tam Tạng trên thế giới, làm thành một bộ Tam Tạng tiêu chuẩn cho Phật Giáo 


93 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Nguyên Thủy. May mắn thay, khi đối chiếu lại các Bộ Tam Tạng Nguyên Thủy trên 
thế giới thì sự sai khác rất nhỏ. Mỗi trang chỉ sai khác một, hai chữ là nhiều; nhưng 
sự sai khác này chỉ sai khác về các từ nhưng nghĩa vẫn không thay đổi. Trong kỳ kết 
tập Tam Tạng lần thứ sáu này, Tam Tạng được kết tập luôn cả Chính Kinh cùng Chú 
Giải và Phụ Chú Giải. Tất cả đều được hiệu đính, đọc tụng in thành sách và phổ biến 
đến các Phật Giáo đồ trên thế giới. Tất cả gồm có 118 cuốn đã được in ra và phổ 
biến trong kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ sáu. 

Nằm 1956, hội nghị kết tập Tam Tạng lần thứ sáu tại Miễn đã kết thúc sau hai 
năm làm việc. Hội nghị đã kết tập được bộ Tam Tạng gồm cả Chính Kinh, Chú Giải 
và Phụ Chú Giải. Trong kỳ kết tập Tam Tạng này, Tam Tạng được in ra bằng ngôn 
ngữ Päli Miến. Vì được in ra bằng Päli Miến nên các xứ Phật Giáo khác không đọc 
được. 


7. Tam Tạng kết tập lần thứ sáu bằng Pä|li Miến được chuyển thành Päli 
Quốc Tế (PäII Roman) và đưa vào đĩa CD ROM cùng ïn thành sách. 


Mặc dầu mỗi quốc gia đều có Bộ Tam Tạng không sai khác bao nhiêu với Bộ 
Tam Tạng xuất bản lần thứ sáu. Nhưng từ lâu chư Tăng, chư Ni và Phật Tử, các học 
giả muốn chuyển bộ Tam Tạng kết tập lần thứ sáu, viết bằng Pali Miến thành Palli 
Quốc Tế tức bằng Pali Roman để phổ biến đến tất cả các quốc gia trên thế giới. 


Nhưng mãi đến năm 1995, một hội đồng mới được thành lập dưới sự hỗ trợ của 
Bộ Tôn Giáo Miến Điện nhằm mục đích chuyển đổi Pä|i Miến thành Pã|i Quốc Tế. 


Hội Đông Chỉ Đạo và Hiệu Đính 

Chủ Tịch 

Bhaddanta Silầnandabhivamsa (Aggamaha-pandita) 

Phó Chủ Tịch 

1. Bhaddanta Sobhana (Abhidhajamaha-rattha-guru) 

2. Bhaddanta Gandamabhivamsa (Aggamaha-pandita) 

3. BhaddantaTilokasara (Aggamahäsaddham-majotikadhaja) 


4. Bhaddanta Jagarabhivamsa (Dvipitaka-dhara Dvipitakakovida, Aggamaha- 
pandita) 


5. Bhaddanta Aggasãämi Mahaãsaddhamma-jotikadhaja (Tỳ Khưu Khánh hỷ) 
Hội Đồng Điêu Hành và Thực Hiện 
Chủ Tịch: 


page 93 


94 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Bhaddanta Aggasämi Mahãsaddhammajotika-dhaja (Sư Khánh Hỷ) 
Phó chủ tịch 

1. Venerable Kusalaguna (Tỳ Khưu Thiện Đức) 

2. Mr. Sơn Từ Sila 

Ban Quản Lý 


1. Venerable Kusalaguna (Tỳ Khưu Thiện Đức), 2. U Soe Thein, 3. U Aye 
Kyaing, 4. Ma Thu Zar Than. 


Ban Kỷ Thật 

1. Mr. Son Tu (USA), 2. U Tin Tun, 3. Daw Nilar, 4. U Nay Tun Thein, 5. U 
Min Tun Thein, 6. U Aye Kyaing. 

Ban Bảo Trợ 

1. Ministry of Religious Affairs of Myanmar 

2. International Theravada Buddhist Missionary University 

3. Tathãgata Meditation Center (Như lai Thiên Viện) USA 

4. Paññarama Meditation Center (Bát Nhã Thiên Viện) CANADA 

5, Mr. Tâm Minh Trần Minh Lợi (USA) 

6. Mr. Sơn Từ Sila (USA) 


Tỳ Khưu Khánh Hỷ đã cùng một nhóm Chư Tăng, Ni và Phật tử Việt-Miến làm 
việc suốt mười lăm năm trời. Cuối cùng đã hoàn thành việc chuyển toàn thể Bộ 
Tam Tạng kết tập lần thứ sáu gôm Chính Văn, Chú Giải và Phụ Chú Giải thành Pali 
Quốc Tế ghi bằng mẫu tự Roman chép vào đĩa CD ROM, và đã được Bộ Tôn Giáo, 
và hội Đồng Tăng Già Miến Điện chấp thuận và phổ biến cho toàn thể Phật Giáo Đồ 
trên thế giới vào tháng tư nằm 2009. Chư Tăng và các Học Giả Phật Giáo xem đây 
là Kỳ Kết Tập Tam Tạng lần thứ bảy, được chép vào CD ROM và đang được in 
thành sách bằng Päli Quốc Tế. 

Trên đây là tất cả các kỳ kết tập Tam Tạng và lưu giữ giáo pháp của Đức Phật 
qua các kỳ kết tập Tam Tạng mà hiện nay đưa vào đĩa CD ROM bằng Pali Quốc Tế. 

Cầu mong Tam Tạng Pháp Bảo được bên vững trên thế gian cho đến khi quả 
đất này bị tiêu diệt, để cho tất cả mọi người hiểu biết về Tam Tạng Phật Giáo một 
cách rõ ràng, đúng đắn, nhất là hiểu biết rõ ràng, đúng đắn những lời dạy thực hành 


95_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


của Đức Phật, đem ra thực hành hầu đạt được mục đích tối thượng là tận diệt tất cả 
mọi phiền não đau khổ. 


page 95 


%6 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Chương 14 
VÕ NGÃ 


Hôm nay chúng ta học một đề tài quan trọng trong Phật Giáo. Đó là thuyết Vô 
Ngã Anatta. Thuyết Vô Ngã chỉ tìm thấy trong Phật Giáo. Thuyết Vô Ngã khiến cho 
Phật Giáo khác hẳn các tôn giáo khác. Bởi vì hầu hết các tôn giáo khác đều có sự tin 
tưởng ngược hẳn với thuyết Vô Ngã (Anatta). Thuyết Vô Ngã là thuyết nòng cốt hay 
thuyết cốt yếu của Phật Giáo. Điều quan trọng trước tiên là chúng ta phải hiểu 
thuyết Vô Ngã bằng lý thuyết. Sau đó phài thực hành Thiền Minh Sát mới hiểu thấu 
đáo hơn. Đức Phật thuyết bài pháp Vô Ngã cho năm người học trò đầu tiên. Sau khi 
thuyết bài pháp đầu tiên "Chuyển Pháp Luân" cho các thầy Kiều Trần Như, năm ngày 
sau Đức Phật mới thuyết bài pháp Vô Ngã Tướng. Sau khi nghe và thực hành, năm 
thầy Kiều Trần Như đắc quả A La Hán. 

Trong bài Kinh Vô Ngã Tướng (AnattaLak-khana). Đức Phật tuyên bố Năm Uẩn 
là Vô Ngã. Thật ra, Đức Phật lấy từng uẩn một mà nói rằng: Vật Chất là Vô Ngã, Thọ 
là vô Ngã, Tưởng là Vô Ngã, Hành là Vô Ngã, Thức là Vô Ngã. Như vậy, Đức Phật 
dạy rằng: Tất cả Năm Uẩn là Vô Ngã. 

Anatta là Vô Ngã, có nghĩa không phải là Ngã (Atta). Chữ Anatta trong tiếng 
Pali có hai phần: Na và Atta. Na có nghĩa là không, Atta có hai nghĩa: 


Một nghĩa để chỉ cho chính ta, đó là dùng chữ Atta như một đại danh từ. 


Một nghĩa khác là tôi, ta, linh hồn, tự ngã, một thực thể vĩnh cửu. Ý niệm này 
được rất nhiều người trong quá khứ và ngày nay chủ trương. Theo những người 
này, Atta có nghĩa là cốt lõi của tất cả chúng sinh. 


Như vậy chữ Atta có ít nhất hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất chỉ là một Đại danh từ 
ngôi thứ nhắt, như: Tôi ăn, tôi uống... Nghĩa thứ hai là "thực thể vĩnh cửu” như: Linh 
hồn, tự ngã v.v... Đây là điêu được mọi người chấp nhận vào thời kỳ Đức Phật. 


Đức Phật đã từ chối Ngã (Atta) theo nghĩa thứ hai này như tôi đã nói trước đây. 
Ngày xưa cũng như ngày nay, người ta tin tưởng có một linh hồn vĩnh cữu hiện diện 
thường xuyên trong cơ thể con người. Khi cơ thể bị già đi, bị hủy hoại từ từ và chết 
thì Ngã (Atta) sẽ rời khỏi cơ thể này đến nhận một cơ thể khác. 


Cũng vậy, họ tin tưởng rằng: Có một cái Ngã (Atta) hoàn toàn vĩnh cửu. Ngã 
(Atta)là một `thực thể trọn vẹn” làm nhiệm vụ một kẻ tạo ra tác động, và cũng là 
một kẻ nhận chịu đau khổ hay hạnh phúc. Họ cho rằng: cái "thực thể trọn vẹn” hay 
cái thực thể hoàn toàn” này là chúa tể. Vị này có quyền năng điều khiển mọi hoạt 
động của cơ thể v.v... 


Khi Đức Phật ra đời, Ngài tuyên bố rằng: Năm Uẩn không phải là Ngã (Atta), 


97 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Năm Uẩn không thể được xem như là một thực thể trọn vẹn. Trong Kinh Vô ngã 
Tướng Đức Phật nói Vật Chất không phải là Ngã (Atta). Đức Phật phân tích toàn thế 
giới thành ra Năm Uấn, ngoài Năm Uấn ra không có gì cả. Như vậy, Khi Đức Phật nói 
Năm Uẩn là Vô Ngãtức là Đức Phật muốn nói rằng: chẳng có Ngã (Atta) nào trên thế 
gian này. Mặc dầu Đức Phật chẳng nói rằng: không có Ngã (Atta). Nhưng khi Ngài 
nói Năm Uẩn không phải là Ngã (Atta) thì có nghĩa là không có Ngã (Atta). 

Ngã (Atta) là gì? Vô Ngã (Anatta) là gì? Tôi vừa nói với bạn rằng: Đức Phật 
tuyên bố Ngũ Uẩn không phải là Ngã (Atta). 

Có ba câu nói nổi tiếng trong Phật Giáo: 

"Tất cả Pháp Hữu Vi” đêu Vô Thường. 

"Tất cả Pháp Hữu Vi” đều Khổ. 

"Tất cả Các Pháp” đều Vô Ngã. 

Như vậy hai câu đầu tiên Đức Phật nói rằng: Tất cả Pháp Hữu Vi hay tất cả các 
Pháp có điều kiện hay Vật Chất và Tâm đều Vô Thường và Khổ. Nhưng câu thứ ba 
Đức Phật không dùng "Tất cả Pháp Hữu Vi” mà Ngài dùng "Tất cả các Pháp” 
(Dhamma). Như vậy, theo câu thứ ba thì tất cả các pháp đều là Vô Ngã. "Tất cả các 
Pháp” có nghĩa là cả Ngũ Uẩn và Niết Bàn. Như vậy, chúng ta phải hiểu rằng: không 
những chỉ có Ngũ Uẩn mới Vô Ngã mà Niết Bàn cũng Vô Ngã. Đôi lúc chúng ta có 
thể nghĩ rằng: bởi vì Niết Bàn là đối tượng của thế gian, nên Niết Bàn phải có ngã, 
nhưng ở đây Đức Phật nói rằng: tất cả các pháp đều Vô Ngã. Mà các pháp ở đây 
bao gồm cả Niết Bàn. Như vậy, khi nói đến Vô Ngã (Anatta) ta phải hiểu rằng: Tất 
cả Năm Uẩn lẫn Niết Bàn đều Vô Ngã. Bởi vậy, chúng ta phải hiểu câu thứ ba: "Tất 
cả các pháp đều Vô Ngã” một cách đúng nghĩa tùy theo bản kinh. Khi nói một cách 
tổng quát thì chúng ta phải hiểu tất cả Các pháp (Dhamma) ở đây là Năm Uẩn và 
Niết Bàn. Nhưng khi nói đến Vipassana thì Các Pháp ở đây chỉ là Năm Uẩn mà thôi, 
bởi vì không thể lấy Niết Bàn làm đối tượng của Thiền Minh Sát. 


Trong Kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật không nói Niết Bàn là Vô ngã. Tại sao Đức 
Phật không nói Niết Bàn là Vô Ngã trong bản kinh này. Tôi nghĩ rằng: bởi vì Đức 
Phật muốn hướng dẫn năm học trò trực tiếp hướng đến sự thực tập Thiền Minh Sát. 
Đối với những người hành Thiền Minh Sát chỉ có Năm Uẩn mới là đối tượng để hành 
thiên. Đó là lý do tại sao Đức Phật không nói đến Niết Bàn là Vô Ngã trong Kinh Vô 
Ngã Tướng. 


Theo nguyên nghĩa Anatta (Vô Ngã) tức là không có Ngã. Nhưng Chú Giải đưa 
ra một nghĩa nữa, Vô Ngã (Anatta) có nghĩa là không có cốt lõi, hay không có một 
thẩm quyền nào trên nó. Như vậy, chúng ta có thể hiểu chữ Vô Ngã ít nhất hai 


nghĩa: Vô Ngã có nghĩa là không có cốt lõi và không có thẩm quyền trên nó. Do Đó, 
page 97 


98 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Đức Phật nói Vật Chất hay Sắc là Vô Ngã, có nghĩa là Vật Chất không có cốt lõi hay 
không có chủ quyền. Không có quyền lực nào có thể hành xử chủ quyền hay làm 
chủ Vật Chất được. 


Theo hai lời giảng giải trên thì Vô Ngã có nghĩa là "không có cốt lõi” và "không ai 
có thẩm quyền trên nó”, nhưng nghĩa thích hợp nhất khi nói về Vô Ngã là "không có 
cốt lõi”. Nhưng khi ta nói: Vật Chất là Vô Ngã (Anatta) bởi vì nó không có cốt lõi 
thì người ta có thể lý luận rằng: Đồng ý Vật Chất không có cốt lõi, nhưng phải có một 
cái có cốt lõi ở đâu đó; chỉ có Vật Chất không có cốt lối mà thôi. Theo lời dạy của 
Đức Phật thì luận cứ đưa ra đó không đúng. 


v, 


Chữ "cốt lõi” hay "bản chất” hoặc "cốt tủy” ở đây có nghĩa là gì? Theo Chú Giải 
thì đây là một quan niệm sai lầm: cho rằng: có một cái ngã, một cái tôi, một thực thể 
trường tồn, vĩnh viễn. Chữ không có cốt lõi ở đây muốn nói đến không có thực thể 
trọn vẹn, không có một linh hồn. Trước đây tôi cũng có nói với các bạn rằng: \gưởï 
ta thường có quan niệm sai lâm cho rằng: có một lính hồn hay một thực thể trọn 
vẹn nằm trong cơ thể của chúng sinh, và thực thể này là một thực thể hằng cửu. Khi 
cơ thể một người trở nên già và chết thì lính hồn hay thực thể này chuyển qua một 
thân thể mới. 

Cốt lõi ở đây cũng là "kẻ tạo tác", có nghĩa là một kẻ nào đó đã thể hiện hành 
động. Người ta có quan niệm sai lầm rằng: "ác đầu chúng ta nghĩ rằng: chúng ta 
đang làm một hành động theo ý muốn của chúng ta, nhung thật ra đó là cái "Ngấ” 
(Ata) đã làm ra hành động này chứ không phải chính chúng ta lam Như Vậy, 
"Ngã” (Atta) thể hiện hành động hay tác động, chúng ta chỉ là dụng cụ hay phương 
tiện của "Ngã”. đứng vậy, mỗi khi chúng ta kinh nghiệm điều gì hạnh phúc hay đau 
khổ thì cũng không phải chúng ta kính nghiệm mà cái 'Ngấ” (Atta) đã kinh nghiệm, 
và chúng ta cũng chỉ là dụng cụ hay phương tiện của cái Ngã thôi. Ngã (Afa) nảy la 
chủ nhân ông “ 

Một người làm chủ chính mình, đó mới là điều quan trọng. Không thể làm chủ 
chính mình có nghĩa là không có cốt lõi. Như vậy,Vật Chất (Rùpa) không có cốt lõi, 
bởi vì là Vật Chất (Rùpa) không có những đặc tính trên. Vật Chất không phải là kẻ 
thực hành, Vật Chất cũng không phải là kẻ kinh nghiệm. Vật Chất (Rùpa) cũng 
không phải là kẻ làm chủ chính mình. Khi chúng ta hiểu Ngã (Atta) theo cách này thì 
chúng ta có thể biết được Vật Chất (Rũpa) là Vô Ngã hay không có linh hồn, không 
có tự ngã, không phải là kẻ sống trong cơ thể này, không phải là người tác động, 
không phải là người kinh nghiệm, và không phải là kẻ làm chủ chính mình. Chú Giải 
đã giải thích rằng: Trước tiên chúng ta thấy Vật Chất là Vô Thường, vậy nó là Khổ. 
Hai điều đó chúng ta đã hiểu, nếu Vật Chất là Vô Thường thì nó phải Khổ, nó sẽ 


99_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


không có cốt lõi, không có bản chất, và tất nhiên là không có chủ quyên, bởi vì nó 
không thể ngăn cản cho mình khỏi bị Vô Thường, khỏi bị Khổ. 


Đây là luận cứ được dạy trong Chú Giải: 4 ø! ø/ Vô Thường, Khổ thì không thể 
ngăn cản chính mình không bị sự Vô Thường và sự Khổ chi phối. 


Còn về vấn đề kẻ tác động, kẻ kinh nghiệm thì sao? Có nghĩa là một vật gì 
đang Vô Thường thì không thể nào trở thành Thường được. Nếu cái khổ không tự 
mình ngăn cản trở thành không khổ được, thì làm sao nó có thể làm chủ được chính 
nó để làm kẻ tác động hay kẻ kinh nghiệm. Như vậy, cái gì là Vô Thường, cái gì là 
Khổ, thì chắc chắn cái đó là Vô Ngã hay có thể nói chúng là Vô Ngã trong ý nghĩa là 
không có cốt lõi, không có bản chất. 


Điều này đưa đến sự giải thích khác về chữ Vô Ngã (Anatta). Đó là không thể 
hành xử chủ quyền được. Đơn giản có nghĩa là không thể theo ý muốn của chúng ta 
được. Tất cả Năm Uẩn đều là Anatta; bởi vì Đức Phật đã nói rằng: Cái gì Dukkha thì 
cái đó là Anatta. Anatta không nhận chịu quyên hành xử của kẻ khác. Nếu chính nó 
không thể ngăn cản mình trở thành Vô Thường, Khổ thì nó là Anatta, Vô Ngã. 


Đức Phật đã đưa ra một tiêu chuẩn để ta dựa vào đó mà phán đoán; như vậy 
chúng ta có hai mô thức ở đây: 

Gái gì Vô Thường là Khổ 

Gái gì Khổ là Vô Ngấ. 

Vậy cái gì là tiêu chuẩn để dựa vào đó, ta có thể đoán định một vật là Vô 
Thường. Nói một cách nôm na thì đó là: nó "%/ên mất” sau khí 'khởi sinh“ Như vậy, 
biến mất sau khi khởi sinh đó là dấu hiệu của Vô Thường. Bất kỳ cái gì khởi sinh và 
biến mất là Vô Thường. Cái gì Vô Thường thì cái đó là *Dukkha” hay đau khổ. Cái gì 
"Dukkha” thì *Anatta”. Chúng ta đã biết Năm Uẩn tức Sắc, Thọ Tưởng, Hành, Thức 
khởi sinh rồi hoại diệt hay hoại diệt sau khi khởi sinh. Khi chính ta thấy chúng khởi 
sinh rồi hoại diệt, ta biết chúng Vô Thường. Khi chúng ta biết chúng Vô Thường, thì 
chúng ta cũng biết chúng `Dukkha”. Chúng Dukkha hay Khổ không có nghĩa là 
Khổ về phương diện vật lý nhưng có nghĩa là bị đàn áp, bị áp chế bởi sự 
sinh diệt. Như vậy, nghĩa của Dukkha ở đây là bị đàn áp, bị áp chế bởi sự sinh diệt. 
Điêu này có nghĩa là một vật gì bị định luật sinh diệt chi phối là Dukkha. Bất kỳ cái gì 
có sự sinh diệt đều gọi là Dukkha. Nếu bạn thấy cái gì có bản chất Vô Thường thì 
bạn biết rằng:, bạn không thể làm cho nó trở thành Thường Còn được. Nếu bạn 
thấy cái gì đó là Dukkha thì bạn không thể chuyển nó thành Sukha được. Như vậy, 
bạn không thể hành xử gì trên chúng được. Do đó, chúng không có Tự Ngã hay 


page 99 


100 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


chúng là Anatta (Vô ngã), trong ý nghĩa là chúng không tuân theo nghe theo ý muốn 
của bạn. Có nghĩa là chúng khởi sinh và hoại diệt theo ý của chúng, chứ không theo 
ý của bạn. Như vậy, Vật Chất và Tâm khởi sinh rôi hoại diệt, tùy theo điêu kiện. 
Dầu ta có muốn chúng khởi sinh hay không, chúng cũng tùy thuộc vào điêu kiện của 
chúng. Chúng khởi sinh rồi chúng hoại diệt. Như vậy, chúng ta không thể điều khiển 
hay kiểm soát sự sinh diệt của chúng được. Đó là lý do tại sao chúng ta không có 
thẩm quyền, không thể kiểm soát điều khiển được chúng. Đó là biểu hiện của Vô 
Ngã. Nếu chúng ta muốn biết chúng Vô Ngã hay không, chúng ta phải tìm xem 
những dấu hiệu đó, đó là chúng không chìu theo quyền điều khiển của một ai. Theo 
Chú Giải thì đặc tính hay dấu hiệu của Anatta là không chịu dưới quyền điều khiển 
của ai cả. 

Chúng ta cần phải hiểu rằng: không có cốt lõi là một đặc tính của Anatta. Vậy 
khi chúng ta muốn biết xem một vật nào đó có Anatta không thì chúng ta có thể nhìn 
vào một trong hai dấu hiệu: không có cốt lõi, không có bản chất hay không chìu theo 
ý muốn của chúng ta. 


Phần lớn không thể thấy được Anatta của sự vật. Bởi vì bản chất Anatta hay Vô 
Ngã bị che lấp bởi ý niệm "toàn khối”. Chúng ta xem một vật dưới cái nhìn toàn khối. 
Bởi vì chúng ta nhìn sự vật dưới cái nhìn toàn khối, nên chúng ta không thấy được 
bản chất Vô Ngã (Anatta) của sự vật. 


Sự vật bị che lấp bởi "toàn khối” có nghĩa là chúng bị che lấp bởi *ý niệm toàn 
khối”. Chúng ta tưởng rằng: chúng ta là một khối: Vật Chất này là toàn khối và Tâm 
này cũng toàn khối. Bao lâu chúng ta còn nghĩ rằng: chúng ta là toàn khối thì chúng 
ta chưa thể thấy được sự không có bản chất của chúng ta. 


Bởi vì chúng ta không chú ý đến sự tan vỡ của các yếu tố nên bị ý niệm toàn 
khối che lấp bản chất của các yếu tố. Bao lâu chúng ta còn thấy Vật Chất và Tâm là 
toàn khối bấy lâu chúng ta chưa thấy được bản chất Vô Ngã. Nhưng khi chúng ta 
đập vỡ Thân và Tâm này thành những yếu tố. Đó là những yếu tố đã kết hợp lại 
thân tâm này thì chúng ta sẽ thấy sự không có cốt lõi hay không có bản chất của sự 
vật. 


Nhiều người, ngay cả Vật Chất và Tâm là hai chuyện riêng biệt mà họ cũng 
không thấy được. Đôi lúc họ nghĩ Vật Chất và Tâm chỉ là một. Bao lâu chúng ta 
chưa thấy được sự tách rời hay sự riêng rế của "Vật Chất và Tâm” (cùng"những yếu 
tố khác tạo nên Vật Chất”, và "những yếu tố khác tạo nên tâm”) thì bấy lâu chúng ta 
chưa thể thấy rõ được chúng; chúng ta chưa thể phá vỡ ý niệm về sự toàn khối. Nếu 
chúng ta không thể phá vỡ ý niệm về sự toàn khối thì chúng ta sẽ không thấy được 


101 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


bản chất của Vô Ngã (Anatta). Khi chúng ta chú tâm quán sát vào những gì đang 
xảy ra đối với chúng ta, những gì xảy ra trong thân chúng ta, hoặc những sự vật 
trong hiện tại thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng những gì trước đây chúng ta nghĩ là toàn 
khối thật ra là sự kết hợp của những thành phần rất nhỏ. Mếu chúng ta không hành 
Thiên Minh Sát thì chúng ta sế nghĩ rằng: chỉ có một cái tâm làm tất cả các nhiệm vụ 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Nhưng khi chúng ta quán sát kƒ càng 
tâm mình thì sẽ thấy và hiểu rõ rằng: Ta thấy với một cái tâm khác; ta nghe với một 
cái tâm khác; ta ngữi với một tâm khác ta nếm với một cái tâm khác ta suy nghĩ với 
một tâm khác... Chúng là những tâm riêng biệt, chúng là những yếu tổ riêng biệt. 
Nhiều yếu tố kết hợp vào trong đó. Có bốn yếu tố chính là đất, nước, gió, lửa. Khi 
chúng ta thấy rõ ràng những yếu tố này tách rời hẵn nhau thì chúng ta sẽ phá vỡ ý 
niệm về toàn khối. Chúng ta có thể phá vỡ ý niệm toàn khối của sự vật vì chúng ta 
hiểu rõ rằng:, những cái mà chúng ta tưởng rằng: có cốt lõi, có bản chất thật ra 
chẳng có cốt lõi hay bản chất gì cả. Như vậy, ta thấy được chúng là Vô Ngã. Khi ta 
thấy những yếu tố tách rời hẳn nhau, cái này khác cái kia, và khi chúng ta thấy rõ 
chúng khởi sinh rồi biến mất tùy thuộc vào những điều kiện thì chúng ta sẽ hiểu rõ 
rằng: chẳng có một thẩm quyền nào có thể hành xử chúng. Chẳng hạn như trường 
hợp Tâm Thấy hay Thức Thấy: Khi có một vật thấy, và khi vật ấy đi vào lộ trình của 
mắt thì sẽ có Thức Thấy. Bạn không thể nào ngăn trở hay kiểm soát Thức Thấy khi 
có đủ điều kiện để thấy. Dầu cho bạn có mong muốn Thức Thấy đừng khởi sinh thì 
Thức Thấy cũng sinh khởi bởi vì có những điều kiện để Thức Thấy khởi sinh. Như 
vậy, chẳng có một thẩm quyền nào hành xử hay kiểm soát của Thức Thấy. Thức 
Thấy tùy thuộc vào những điều kiện. Bao lâu có đủ điêu kiện, thì bấy lâu Thức Thấy 
khởi sinh. Bạn không có thẩm quyền trên chúng. Không có thẩm quyền trên chúng 
là một biểu hiện của sự Vô Ngã. Khi thực hành, chúng ta có thấy thật sự, thấy rõ 
bản chất Vô Ngã của sự vật. Chỉ khi nào chúng ta hành Thiên Minh Sát (Vipassana), 
chỉ khi nào chúng ta chú tâm chánh niệm vào sự vật thì mới thấy rõ chúng không có 
bản chất, không có cốt lối và không bị sai khiến, không nhận chịu một sự hành xử 
hay chủ quyền nào. Không thực hành Thiền Minh Sát, chúng ta không thể nào thấy 
được bản chất Vô Ngã một cách rõ ràng. Chúng ta có thể đọc sách, chúng ta có thể 
nghe nói, và chúng ta nghĩ rằng: chúng ta đã hiểu bản chất của Vô Ngã nhưng thật 
ra sự hiểu biết này không phải là sự hiểu biết của chúng ta. Sự hiểu biết này chỉ là 
một sự hiểu biết vay mượn. Chỉ khi nào chúng ta hành Thiền Minh Sát, chỉ khi nào 
chúng ta chú tâm chánh niệm một cách chặt chế vào sự vật trong giây phút hiện tại, 
chúng ta mới thấy được bản chất Vô Ngã của sự vật cùng với bản chất Vô Thường và 
bản chất Đau Khổ. Như vậy, bản chất Vô Ngã chỉ có thể chứng nghiệm xuyên qua 
việc hành Thiền Minh Sát. Bởi vì, khi hành Thiền Minh Sát chúng ta thấy chẳng có 


page 101 


102_ Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


cái gì là bản chất, chẳng có cái gì chúng ta có thể hành xử quyền hành trên chúng thì 
chúng ta sẽ hiểu rõ rằng: Chỉ có sự đau khổ mà không có ai đau khổ. Bởi vì những 
cái mà chúng ta gọi là người, tôi, ta chỉ là sự kết hợp của Vật Chất và Tâm. Chẳng 
có gì vượt qua hay nằm trên Vật Chất và Tâm. Như vậy xuyên qua việc hành Thiền 
Minh Sát, chúng ta sẽ thấy rằng: chỉ có đau khổ mà thôi. Chỉ có sự sinh và sự diệt 
mà chẳng có cái gì sinh diệt. Khi chúng ta quán sát những tác động, chúng ta sẽ 
thấy tác động chỉ là tác động, chẳng có ai thể hiện tác động cả. 


Cũng vậy, khi nói rằng: Có sự chấm dứt của đau khổ hay Niết Bàn nhưng không 
có người nào kinh nghiệm Niết Bàn. Chỉ có Vật Chất và Tâm mà không có ai cả. 
Cũng vậy khi nói rằng: Có Bát Chánh Đạo, hay có Đạo, nhưng không có ai đi trên 
Đạo này. Ngoài tám yếu tố của Đạo chẳng có cái gì gọi là Đạo cả. Như vậy, Đạo chỉ 
là tám tâm sở, bởi vì trong sự phân tích tuyệt đối (chân để) chúng chỉ là Vật Chất và 
Tâm. Ngoài Vật Chất và Tâm chẳng có gì có thể gọi là người hay cá nhân nào cả. 
Bản chất Vô Ngã của Vật Chất và Tâm hay của Ngũ Uẩn không phải là đoạn cuối của 
việc thực hành Thiên Minh Sát mà thật ra chỉ là sự khởi đầu của thiên Thiên Minh 
Sát. Chúng ta phải cần nhiều cố gắng để đạt được những tâng mức cao hơn cho đến 
khi đạt được tâng mức thấy rõ được Tứ Diệu Đế. Sự chứng ngộ Tứ Diệu Đế không 
thể có được nếu không có sự hiểu biết bản chất Vô Ngã. Thật ra, không phải chỉ bản 
chất Vô Ngã mà còn bản chất Vô Thường, bản chất Khổ của Vật Chất và Tâm hay 
hay của Ngũ Uẩn. 


Như vậy, điều rất quan trọng khi chúng ta hành Thiên Minh Sát là chúng ta phải, 
qua kinh nghiệm của chính mình hay tự mình, thấy rõ bản chất Vô Thường, Khổ, Vô 
Ngã của Vật Chất và Tâm để chúng ta có thể đi trên Đạo, tiến đến những tầng mức 
cao hơn của Thiên Minh Sát cho đến khi chúng ta đạt được mục đích tối hậu. 


Tóm lại, Đức Phật dạy cho chúng ta biết không có Atta (Ngã) trong Ngũ Uẩn. 
Nhưng trên thế gian này chỉ có Ngũ Uẩn mà thôi, vậy không có Atta (Ngã) trên thế 
gian này. Đặc tính Vô Ngã (Anatta) là một trong ba đặc tính phổ thông của Vật Chất 
và Tâm hay của mọi hiện tượng có điêu kiện. Thấy được đặc tính của Vật Chất và 
Tâm (hiện tượng có điều kiện) cuối cùng sẽ đưa ta đến Giác Ngộ. 


103 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


PHỤ LỤC 
HÃY TÌM HIỂU TÔN GIÁO NÀY 


Hòa Thượng Siri Dhammananda giảng 
Sư Khánh Hỷ sọan dịch 
Mọi người đều nên có một Tôn giáo và Tôn giáo này biểu lộ tư tưởng của họ. Không 
có Tôn giáo, con người sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Các nhà khoa học và 
tâm lý học có thể giúp ta mở mang kiến thức sâu rộng, nhưng họ không đem lại cho 
ta mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. 


Chỉ có Tôn giáo mới có thể làm được điều đó. Mọi người phải chọn cho mình một 
Tôn giáo hợp lý và khoa học tùy theo ý muốn của mình. Không ai có quyên cưỡng 
bách người khác phải chấp nhận một Tôn giáo nào, đồng thời cũng không thể lợi 
dụng sự nghèo túng, sự thiếu học cũng như tình cảm để khiến kẻ khác chấp nhận 
một Tôn giáo nào đó. 


Mọi người đều có quyên tự do lựa chọn Tôn giáo của mình tùy theo sở thích và khả 
năng trí tuệ của mình. Tin theo Tôn giáo một cách mù quáng sẽ đánh mất giá trị 
tỉnh thân của Tôn giáo. Con người không phải thú vật. Họ có trí thông minh và 
lương tri để phân biệt phải, trái. Họ có thể thích ứng với hoàn cảnh chung 
quanh. Cho nên, họ phải chọn một Tôn giáo hợp lý và làm tăng trưởng sự hiểu biết 
của họ. 


Trung Đạo 


Tôn giáo mà chúng tôi sắp giới thiệu cùng các bạn trong bài này là một hệ thống 
giáo dục khoa học đã được một đẫng Đại Bi Đại Giác truyên bá trên thế giới hơn hai 
mươi lăm thế kỷ qua. Tôn giáo này được mệnh danh là con đường Trung Đạo hay 
Chính Đạo hoặc lối sống đứng đắn. Đây là một hệ thống đạo đức và triết lý, vừa là 
Tôn giáo của Tự Do và Lý Trí. Tôn giáo này dạy cho chúng ta những điều sau đây: 
'Không làm điều ác làm mọi điều lành và giữ tâm trong sạch bằng cách loại bỏ 
những điều xấu xa trong tâm hôn". 


Đức Hạnh của con người đóng vai trò rất quan trọng trong Tôn giáo này. Vị thây vĩ 
đại của Tôn giáo này đã nói: “7a không dạy ai đến để tín, nhuhg đến để thấy và 
thực hành". 


Điều này đã khích lệ mọi người nghiên cứu kỹ càng những lời dạy của Ngài và để 
cho họ tự do có nên chấp nhận những điều dạy dỗ đó không. Ngài không bảo ai đến 
và chấp nhận Tôn giáo này nếu họ chưa hiểu những lời dạy của Ngài. 


Những nghi thức vô bổ cùng những hình thức lễ bái bê ngoài không phải là giá trị và 
ý nghĩa thực sự của Tôn giáo nầy. 


Không có sự tin tưởng và thực hành một cách mù quáng mê tín, cũng không có 
page 103 


104 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


những lý thuyết kỳ lạ và bí hiểm trong Tôn giáo này. Mọi vật đều được trình bày và 
mở ra để người tín đồ tự do lựa chọn và phán đoán. Họ được tự do nghiên cứu và 
tìm hiểu những lời dạy dỗ của vị thầy đồng thời họ cũng được tự do hỏi để hiểu thấu 
đáo những điều gì họ nghỉ ngờ. 


Theo vị sáng lập Tôn giáo vĩ đại này thì chúng ta không nên tin một điều gì chỉ vì 
điều đó đã được một bậc đáng kính và đại thông thái nói ra hay đã được chấp nhận 
theo truyền thống từ xưa để lại. Nhưng chúng ta phải dùng lý trí và sự thông minh 
của chúng ta để xét đoán; và chỉ chấp nhận điều gì khi đem ra thực hành sẽ đem lại 
lợi ích và giá trị. 


Tôn giáo này dạy rằng: Bát chánh đạo (gồm sự hiểu biết đúng, suy nghĩ đúng, lời 
nói đúng, hành động đúng, đời sống đúng, cố gắng đúng, sự ghi nhớ đúng và sự tập 
trung tư tưởng đúng) là con đường trung dung độc nhất giúp ta thoát khỏi những 
căn bệnh trầm kha của cuộc sống. 


Trong vòng luân lưu bất định của đời sống, mỗi chúng sinh đều nhận chịu những căn 
bệnh trâm kha này. 


Con đường Trung đạo này không phải là con đường siêu hình hay nghi thức, không 
phải giáo điêu chủ nghĩa hay hoài nghi thuyết, không phải tự phóng túng hay khổ 
hạnh, không phải chủ nghĩa vĩnh cửu hay hư vô, không bi quan và cũng không lạc 
quan, đó là con đường giác ngộ, thoát khỏi sự đau khổ. Tôn giáo này không bao giờ 
dạy rằng, con người chịu đau khổ trong thế giới hiện tại là do tội lỗi của ông bà tổ 
tông để lại. Ngược lại mỗi người mang theo mình phước báu hay lỗi lầm của chính 
mình. Mọi người chịu trách nhiệm về những đau đớn và lạc thú của họ, vê những 
việc làm xấu hay tốt của họ. 


Người nào đi theo con đường Trung Đạo mà Tôn giáo này giới thiệu, chắc chắn sẽ 
tìm thấy an bình và hạnh phúc thật sự. Gặt hái những gì bạn đã gieo 


Tôn giáo này thỏa đáng nguyện vọng cao cả của con người, đồng thời giúp cho họ 
khắc phục được những nổi đau khổ và phiền muộn trong cuộc sống; hướng dân họ 
cách đối xử với nhau. Ngoài ra, còn mang lại cho họ ý nghĩa và mục đích của đời 
sống. Tôn giáo này không gieo truyện đến con người, không rót vào đầu óc họ 
những tư tưởng sợ hãi. Sự sợ hãi và khiếp nhược vắng bóng trong Tôn giáo này. 


"Nhân tốt sinh ra quả tốt, nhân xấu sinh ra quả xấu". 


Mọi hành động đều mang lại hậu quả của nó. Đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ. 
Tôn giáo này chấp nhận hoàn toàn qui luật tự nhiên ấy, đã là con người phải "Gặt hái 
những gì họ gieo". Những hành động xấu xa, những tội lôi của con người phát xuất 
từ sự ham muốn, lòng sân hận và sự ngu muội. Những điều yếu kém này chỉ có thể 
được khắc phục nhờ ở sự hiểu biết của chính chúng ta, nghĩa là chính chúng ta phải 
tự giác ngộ. An vui và đau khổ con người gặp phải trên cõi đời này không. phải do 
ảnh hưởng từ bên ngoài đem lại mà do những hành động và lời nói tốt hay xấu họ đã 


105 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


làm trong hiện tại hoặc trong những kiếp sống trước đây. Bởi lý do đó, Tôn giáo này 
đã nói: 


“Chúng ta là kết quả của những gì chúng ta đã làm và chúng ta sế là kết quả của 
chúng ta đang làm. 


Tôn giáo này dạy rằng: Nguyên nhân và hậu quả đóng vai trò quan trọng trong mọi 
kiếp sống của con người. Trong vòng luân lưu nhân quả này, khó có thể nhận biết 
đâu là nguyên nhân đầu tiên, vì nhân và quả hỗ tương chuyển biến; nguyên nhân trở 
thành hậu quả và hậu quả biến thành nguyên nhân. 


Vị thây vĩ đại 


Sáng lập ra Tôn giáo độc đáo này không phải là một nhân vật thân thoại mà là một 
bậc thầy vĩ đại, đã thực sự sống trên thế giới này, Ngài không bao giờ tự xưng mình 
là đấng siêu nhân, là đẫng tạo hóa hay Thượng đế v.v... Mà chỉ là con người đã thấy 
rõ chân lý, thấy rõ những bí ẩn của cuộc đời; hiểu thấu đáo những nguyên nhân thật 
sự của khổ đau và hạnh phúc. 


Ngày nay, vị Thây này không những được hàng trăm triệu tín đồ trên thế giới tán 
dương, tôn thờ mà còn được những nhà văn hóa và trí thức hết lòng tôn kính, 
ngưỡng nộ. 


Đấng cao thượng, đấng giải phóng, nhà dân chủ, nhà cải cách xã hội, người hướng 
dẫn và khuyến khích nhân loại đến nẻo thiện đã vắng bóng vào năm tám mươi tuổi. 
Ngài để lại cho nhân loại thông điệp của tình thương, để lại cho nhân loại những lời 
chỉ đạo hữu ích, hướng dân họ đến an vui, hạnh phúc. An vui hạnh phúc ngay trong 
cuộc sống hiện tại cũng như các đời sống sau và cuối cùng đạt đến an bình và hạnh 
phúc vĩnh cửu. 


Vị đại đạo sư đã an ủi kẻ đau thương, đã giúp đỡ kẻ nghèo khó bị ruông rẫy, nâng 
phẩm giá người bị khinh khi, đưa kẻ trộm cướp trở lại đường lương thiện. Ngài khích 
lệ kẻ yếu, đoàn kết những kẻ phân tán, giải trừ những điêu huyền bí, soi sáng người 
ngu muội, nâng cao người hạ tiện, tán dương người cao thượng. Người giàu hay kẻ 
nghèo, thánh nhân hoặc tội phạm đều thương yêu Ngài. Từ những vị vua tàn bạo 
cho đến những vị minh quân, từ những bậc vương tử, đến hàng quý tộc, hữu danh 
hay vô danh; từ những bậc phú hào giàu lòng từ thiện đến những nhà triệu phú keo 
kiệt; từ những học giả khiêm cung hay hống hách, tự phụ đến những người nghèo 
nàn, đói khổ, thất học; từ những bậc hiền nhân quân tử đến những tên sát nhân đầy 
tội; những cô gái mãi dâm bị miệt thị... Tất cả đều tìm thấy an vui, thấy lợi ích bởi 
những lời dạy đây trí tuệ và đầy tình thương của Ngài. 

Những đức tính cao thượng điển hình của Ngài là nguồn cảm thông và hứng cảm vô 
hạn của tất cả mọi người. Dung mạo trầm tỉnh và an bình của Ngài là dấu hiệu an ủi 
dịu dàng dưới mắt của những tín đồ nhiệt thành. 


page 105 


106 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Thông điệp hòa bình và từ ái của Ngài đã được mọi người hân hoan đón nhận và đã 
đem lại lợi ích lâu dài cho những ai có cơ hội nghe và thực hành theo. Y chí sắt đá, 
trí tuệ cao thâm, tình thương vô biên, phục vụ bất vụ lợi, xuất thế cao cả, hoàn toàn 
trong sạch, nhân cách cao thượng, những phương pháp điển hình tuyệt diệu để 
truyền bá giáo pháp cùng sự thành tựu cuối cùng của Ngài, tất cả những yếu tố ấy 
đã khiến cho một phần nằm nhân loại trên thế giới tôn Ngài là bậc Thầy vĩ đại. Vì 
nhân loại còn đau khổ. nên vị đạo sư đã hy sinh mọi lạc thú của cuộc đời để kiếm 
tìm chân lý và chỉ cho nhân loại con đường giải thoát mọi đau khổ. Ngài viếng thăm 
an ủi kẻ nghèo khó trong khi các vị vua chúa hay đạo sĩ phải đích thân đến hội kiến 
cùng Ngài. Trong bốn mươi năm trời sau ngày thành đạo, Ngài đã dành hết thì giờ 
và tâm trí thuyết pháp độ sinh, giúp nhân loại thoát khỏi vòng đau khổ. 


Vị thầy vĩ đại này chẳng bao giờ khiếp sợ điều gì và cũng chẳng gieo vào đầu ai nỗi 
lo sợ. Đó là một trong những nguyên tắc cần được bồi đắp và truyền bá trong cái 
thế giới ưa chuộng chiến tranh hiện tại, thế giới mà trong đó ngay cả mạng sống con 
người cũng bị hy sinh cho bạo lực, và vũ khí giết người đang gieo rắc sợ hãi, nghi 
ngờ và oán giận. 


Ngài là một nhà khoa học lỗi lạc trong sinh hoạt con người, và cũng vì vậy mà những 
lời Ngài thuyết dạy thường được chấp nhận như là một lý thuyết của một Tôn giáo 
độc nhất có tính cách khoa học và hợp lý. Ngài soi xét tường tận con người trên cả 
hai phương diện Danh và Sắc, và cho thấy một cách rõ ràng tiềm năng thật sự bên 
trong của mỗi chúng ta. Ngài đã phá tan sự u minh tăm tối bằng cách rọi vào đó 
ngọn đèn giác ngộ. 


Đối với các nhà đạo đức, Ngài đã đặt ra một bộ luật đạo đức có giá trị nhất và Ngài 
là biểu tượng của sự toàn hảo. 


Voâi có đầy đủ những đúc hạnh quý báu mà Ngài thường khuyên chúng ta thực 
hành, Ngài là bậc hoàn toản trong sạch". 


Trong số các đạo sĩ, Ngài là một trong những vị có tài thuyết phục mạnh nhất, nhưng 
chẳng bao giờ Ngài xử dụng phương tiện này để bắt buộc người khác theo Ngài. 
Bình thản trước những lời khen chê, Ngài chỉ cố gắng đem hết sức mình phục vụ 
nhân loại thoát khỏi vòng đau khổ. Bình an trong tâm hồn, hạnh phúc và giải thoát 


Vị đại đạo sư đã dạy cho con người con đường đi đến sự bình thản trong tâm hồn, 
hạnh phúc và sự giải thoát. Phương pháp đạt đến sự giải thoát vừa có tính chất 
phóng khoáng, khoa học hợp lý vừa dễ hiểu cho mọi hàng chúng sinh. 


Thông điệp hòa bình của Ngài càng trở nên quan trọng hơn vì hiện tại nhân loại đang 
bị đầu độc bởi thù hận, tham lam ganh ty và kiêu hãnh. 


Ngài được sinh ra trong thế giới này để đánh tan bóng tối của sự u minh và cứu con 
người ra khỏi những tội ác của họ. Còn có rất nhiêu người vẫn chưa tin hay thực 
hành theo một Tôn giáo nào cả. Tuy nhiên, nếu họ chịu khó nghiên cứu và tìm hiểu 


107 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


những gì mà bậc đại đạo sư đã dạy, họ sẽ thấy những nghi ngờ của họ được giải đáp 
và cuối cùng họ sẽ chấp nhận rằng đây là một Tôn giáo đã đóng góp rất nhiều cho 
hạnh phúc của nhân loại. 


Dù cho người ta tin hay không, những lời Ngài dạy có ảnh hưởng đối với họ. Trong 
lịch sử truyền bá của Tôn giáo này chưa hê có một giọt máu nào đổ dưới danh nghĩa 
này. 


Những lời Ngài dạy đã soi sáng bước đường của nhân loại, giúp con người vượt 
qua những điêu không vừa lòng toại ý để đến một nơi đầy tình thương an bình và 
hạnh phúc. 


Mặc dù đã trải qua hai mươi lăm thế kỷ, những lời dạy của Ngài vẫn còn đủ sức 
mạnh để đương đầu với mọi thử thách mà không cần phải có một sự sửa đổi hay sự 
giải thích mới mẻ nào về những lời dạy đó. Những lời dạy của Ngài không hề mẫu 
thuần với thành quả và sự khám phá của khoa học tân tiến. 


Đạo đức rất cần thiết để đạt đến sự giải thoát, nhưng một mình nó chưa đủ. Đạo 
đức phải được phối hợp với trí tuệ. Đạo đức và trí tuệ như đôi cánh của một con 
chim. Trí tuệ là đôi mắt của con người và đạo đức là đôi chân. Đạo đức có thể ví 
như một chiếc xe đưa con người đến cửa ngỏ của thiên đường nhưng chìa khóa để 
mở cửa đó là trí tuệ. 

Thiên đàng hạnh phúc 

Tín đồ của Tôn giáo này không bao giờ cho rằng chỉ chính họ mới được ban ân phước 


và chính họ mới đến được thiên đàng hạnh phúc. Tùy theo cách sống, mọi người tự 
tạo cho chính mình thiên đàng hay địa ngục. 


Theo lời dạy của Tôn giáo này thì mọi người đều có thể hưởng hạnh phúc và thiên 
đàng nếu họ sống một đời sống đạo đức, lương thiện dù cho họ có tin vào Tôn giáo 
nào đi nữa. Thiên đàng không dành riêng hay độc quyền cho một đạo giáo hay một 
cộng đồng Tôn giáo nào mà mở cửa cho tất cả mọi người. 


Khoan dung và hiểu biết 

Khoan dung, hiểu biết và tôn trọng ý kiến của kẻ khác là những hạnh lành đáng quí 
mà tín đồ của Tôn giáo này cố gắng thực hành theo. Lòng từ ái và tình thương yêu 
kẻ khác không phải chỉ giới hạn đối với con người mà còn bao trùm khắp mọi chúng 
sinh. 

Đạo sống 


Nhờ đặc tính rõ ràng và hợp lý Tôn giáo này đã giải đáp một cách thỏa đáng những 
hoài nghi, hướng dân và giúp nhân loại cải thiện phương thức sống tốt đẹp. 


page 107 


108 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Tôn giáo này không chia con người ra làm hai nhóm: một nhóm được cứu rỗi và 
nhóm kia bị bỏ rơi, mà là một sức mạnh khai hóa, biến những kẻ man rợ thành người 
thuần thục, và những kẻ đã thuần thục thành người tốt đẹp hơn. Tín đồ của Tôn 
giáo này không tin vào những lời câu nguyện khấn vái. Họ tin một cách chắc chắn 
vào sự cố gắng của chính bản thân mình, tin ở hiệu năng và sức mạnh của phương 
pháp thiền có thể dẫn dắt con người đến việc tự chinh phục chính mình; tự kiểm sóat 
lấy mình, trong sạch hóa bản thân, diệt khổ và giải thoát. Thiền là phương thuốc vừa 
bổ óc vừa trợ tim. 


Con người có thể thay đổi cuộc đời của mình 


Những ai theo Tôn giáo này đều tin rằng trí óc con người có sức mạnh vạn năng. Nó 
tạo ra con người, nhưng cũng chính nó hủy diệt con người. Số mạng con người tùy 
thuộc vào nó. Vì vậy, con người có khả năng làm được tất cả mọi chuyện nếu biết sử 
dụng trí óc của mình. Trong thực tế, Tôn giáo này đã là ngọn hải đăng quí giá 
hướng dẫn nhân loại đến hòa bình, hạnh phúc và an vui vĩnh cửu. Thế giới này phải 
đối đầu với những ngộ nhận giữa các giống dân, trên bình diện quốc tế cũng như địa 
phương, ngộ nhận trên phương diện kinh tế cũng như ý thức hệ. Để giải quyết 
những vấn đề phức tạp này con người phải sống với nhau trong tinh thần vị tha 
và khoan dung. Điều này có thể thực hiện được một cách tốt đẹp dưới sự hướng dẫn 
của Tồn giáo này vì Tôn giáo này chủ trương một sự hợp tác trên căn bản đạo đức vì 
ích lợi của quần sinh. 


Hạnh phúc và an nguy của nhân loại chỉ có được khi con người ý thức được rằng sự 
phát huy và bành trướng những giá trị đạo đức quan trọng hơn những tiến bộ vật 
chất. Con người phải thực hiện công bằng chân lý, phải rải rác tình thương, lòng bác 
ái và sự tương thân tương trợ. Có như vậy, thế giới này mới trở thành một nơi đáng 
sống. 


Tồn giáo thật sự 


Không có gì tốt đẹp và cao thượng hơn sự vun bôi một tình thương bao la rộng rãi. 
Không có lạc thú nào ngọt ngào hơn sự bình thản của tâm hồn, không có chân lý nào 
rõ ràng hơn sự hiểu thấu những hiện tượng tự nhiên, không có Tôn giáo nào cao siêu 
hơn sự phát huy những giá trị đạo đức tinh thần và không có một triết lý nào sâu sắc 
hơn cái triết lý mang lại kết quả tức thì và dê nhận cho tất cả mọi người. 


Tôn giáo tự do 


Tôn giáo này không ngăn cản hay cấm đoán tín đồ đọc hay tìm hiểu các Tôn giáo 
khác, vì việc làm này biểu lộ sự _cuông tín. Một người cuồng tín không bao giờ tự 
cho phép mình được hướng dân bởi sự hợp lý và tệ hơn nữa, bởi các phương pháp 
phân tích và quán sát một cách khoa học. Vì vậy, tín đồ của Tôn giáo này là những 
người hoàn toàn tự do, tinh thân phóng khóang, không phải thờ phụng một vị thân 
linh nào cả (để tiến hóa trong bước đường tu tập). Nếu bạn chịu khó đọc kỹ những 
lời thuyết giảng vê Tôn giáo này, bạn sẽ đánh tan được những ngộ nhận mà bạn đã 


109 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


có từ trước về nó. Không ai có thể xét đoán một cách đúng đắn, một Tôn giáo nếu 
chỉ nhìn cách thức lễ bái cầu nguyện do các tín đồ chưa hiểu đạo của Tôn giáo đó 
làm. Trái lại, phải cố gắng tìm hiểu các giáo điều căn bản, mới có một nhận xét rõ 
ràng về một Tôn giáo. 


Con người và Thượng Đế 


Thay vì đặt con người và số mạng của y dưới sự kiểm soát độc đoán của một đấng 
thần linh xa lạ, bắt y phải tuân hành tuyệt đối những quyền năng của vị đó, Tôn giáo 
này nâng cao giá trị của con người, tôn trọng và tin tưởng vào trí tuệ của họ. 


Tôn giáo này dạy chúng ta phải giúp đỡ kẻ khác một cách bất vụ lợi, không cần nghĩ 
đến sự đền ơn. Tín đồ của Tôn giáo này không làm những điều tội lỗi chẳng phải vì 
sợ Thượng Đế trừng phạt mà vì họ ý thức được nguyên nhân sâu xa đã làm cho mọi 
chúng sinh đau khổ. Động lực thúc đẩy làm điều lành không phải để làm vui lòng 
Thượng Đế hay được đền ơn mà do lòng yêu thương đối với kẻ khác. 


Tôn giáo này dạy con đường đi đến sự toàn thiện và trí tuệ mà không nhờ vào một 
đẫng tối cao nào. Kiến thức thâm sâu của bạn cũng không phải do ơn trên mà có 
được. Trật tự đạo đức thế giới cũng như những hành động và kết quả mà bạn gặt 
hái được đều diên biến và thuận hành theo một qui luật tự nhiên. Sự hiện hữu liên 
tục của con người từ kiếp này qua kiếp khác không dựa vào một linh hôn bất tử. 
Hạnh phúc vĩnh cửu vượt lên trên ý niệm thiên đàng do con người đặt ra, không cần 
nhờ đến đấng cứu thế mới được cứu chuộc. Ngay trong cuộc sống hiện tại của 
chúng ta trên thế giới này chúng ta có thể được giải thoát do năng lực của chính 
mình. 


Không có sự hưởng thụ những thú vui nhục thể, đời sống của con người có kéo dài 
được không? 


Không cầu khấn thượng đế con người có thể trở thành chính trực không? 


"Được chứ!" vị sáng lập ra Tôn giáo này đã nói như vậy. Những điều trên đều có thể 
đạt được do ở sự phục vụ, sự trong sạch, giới hạnh và trí tuệ. Những đức tính tốt 
đẹp và cao thượng này đem lại cho đời sống của con người sự thanh tịnh, bình an 
hạnh phúc và giải thoát. 


Luật tự nhiên của vũ trụ 


Luật tự nhiên của vũ trụ được giải thích trong Tôn giáo này có thể giải quyết những 
vấn đề về sự đau khổ, bí mật của số mạng, thuyết tiền định của một vài Tôn giáo, 
vấn đề thần đồng và nhất là sự bất bình đẳng của nhân loại. Hiểu biết những định 
luật thiên nhiên này mang lại cho chúng ta sự an vui, niêm hy vọng, lòng tự tin và sự 
khích lệ tinh thân; giúp chúng ta trở nên tinh tấn, từ ái, nhiệt tâm, độ lượng, khoan 
dung, cảm thông và vị tha. Chúng ta có được những đức tính này nhờ chúng ta ý 
thức được rằng không có gì hoàn toàn xấu, chỉ có sự tương đối mà thôi. 

page 109 


110 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 
Tôn giáo tiến bộ mới mẻ 


Đây không phải lý thuyết mà là một lối sống thực tế. Đây là một Tôn giáo cổ xưa 
nhất, đồng thời cũng là một Tôn giáo tân tiến mà mọi người đều tôn trọng. Tôn giáo 
này giúp cho con người không phải bị nô lệ vào thượng đế hay một quyên lực ngoại 
lai nào mà phải phát triển những tiềm lực bên trong của chúng ta bằng cách xử dụng 
nỗ lực và trí thông minh của mình để vượt qua những trở ngại mà chúng ta gặp phải 
trong đời sống. 


Đây là Tôn giáo có đầy đủ những đặc tính mà một Tôn giáo hợp lý đòi hỏi. Đó là 
Tôn giáo thích ứng với thế giới tương lai, là một Tôn giáo khoa học, hợp lý và tiến 
bộ, là niềm tự hào cho những ai là tín đồ của Tôn giáo này trong thế giới tân tiến. 
Thật vậy, về phương diện tinh thần Tôn giáo này còn khoa học hơn cả khoa học và 
tiến bộ hơn cả mọi tiến bộ. 


Không có sự kỳ thị 


Đây là Tôn giáo đầu tiên trong lịch sử đã chống lại hệ thống giai cấp và dạy cho nhân 
loại biết sự bình đẳng đồng thời mang lại cho mọi giai cấp cơ hội bình đẳng để phát 
triển. Chính Tôn giáo này đã đem lại tự do thực sự cho phụ nữ để cho họ có cơ hội 
học hỏi và nghiên cứu Tôn giáo, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại họ có sự 
bình đẳng xã hội. 


Vị đại đạo sư đã nói rằng cửa ngỏ của thành công và thịnh vượng được mở ra cho tất 
cả mọi người không phân biệt điêu kiện sống của họ, dầu họ thuộc giai cấp cao hay 
thấp, thánh nhân hay tội phạm họ cũng có thể cải thiện và làm cho cuộc sống tốt 
đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Ngài không bắt buộc những tín đồ của Ngài nô lệ vào Ngài 
hay những lời dạy dỗ của Ngài nhưng tạo cơ hội cho họ được hoàn toàn tự do tư 
tưởng. 


Sự tạm bợ đời sống 


Tôn giáo này đã phân tích cho con người thấy rõ vật chất và tinh thần là hai yếu tố 
luôn luôn biến đổi, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc nọ, từ giây phút này 
sang giầy phút kia sự vật đã biến dạng rồi. Toàn thể hiện tượng tâm sinh lý này 
vần luôn luôn giữ mãi tính chất biến đổi của chúng. Nó xuất hiện rồi biến mất và chu 
trình đó vẫn tiếp diễn mãi không ngừng, vì vậy không có gì trường tôn vĩnh cữu trong 
thế giới này hay trong thế giới khác. Tôn giáo này cũng tin rằng trong vũ trụ này còn 
có những thế giới khác và trong những thế giới ấy cũng có những sinh vật đang 
sống. 


Giáo điều và giới luật 
Tôn giáo này không có những giáo điêu mà mọi người phải tuân theo một cách mù 


quáng, thay vào đó là những giới luật được chấp giữ một cách tự nguyện. Giữ giới là 
không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 


111 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Nhờ tuân hành những giới này con người có thể trở nên trong sạch để giúp đỡ kẻ 
khác sống trong sự an lành. 


Cho phổ biến bài này, chúng tôi không nhằm mục đích thay đổi lòng tin của người 
khác mà giúp cho họ tìm thấy được một cách đúng đắn sự bình an hạnh phúc, đồng 
thời giúp cho họ có được sự sáng suốt khi thực hành Tôn giáo mà họ đã nhận thức 
đứng đắn, chứ không tin theo một cách mù quáng. 


Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy thực hành Tôn giáo của họ một cách đứng 
đẳn nếu thực sự họ đã tìm thấy trong Tôn giáo họ chân lý, bình an hạnh phúc và giải 
thoát. 


Tôn giáo này có thể đem lại một lối giải đáp thỏa đáng cho nhiều vấn đề thuộc lãnh 
vực tinh thần, đồng thời có thể cung ứng cho bạn một chiêu hướng mới mẻ trong 
việc tìm hiểu nghiên cứu Tôn giáo và triết học. Tôn giáo này cũng có thể giúp 
bạn hiểu biết về đời sống văn hóa Á Châu. Bạn có thể tìm thấy trong đó sự hướng 
dẫn tinh thần mà thế giới tân tiến đang đòi hỏi hay cần đến, đồng thời giúp cho bạn 
xa lánh được những điều ác. 


Tôn giáo này đã đem lại cho thế giới một tinh thân mới, niêm hy vọng mới, hướng đi 
mới. Những tính chất chân thật và trọng yếu này từ trước đến nay đã được mọi 
người nhận thấy một cách rõ ràng. 


Dù mục đích của bạn là thế nào chăng nữa, chúng tôi cũng xin mời bạn hãy tìm hiểu 
nhiêu hơn và rõ ràng hơn, Tôn giáo và lý tưởng của vị sáng lập ra Tôn giáo này. 


Tôn giáo cao thượng được bàn đến trong, bài này là PHẬT GIÁO và vị sáng lập đạo 
này không ai khác hơn là ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI. 


page 111 


112 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


VẤN ĐẠO NGÀI MAHASI 


Sayadaw U. Dhammika trích 
Sư Khánh Hỷ soạn dịch 


1. Bạch Ngài, có cân phải có đầy đủ đức tin đầy đủ vào việc hành Thiên 
Minh Sát mới có thể hành thiên không? 


Không cần phải có đức tin trọn vẹn trước khi hành thiên. Bởi vậy tôi không bao 
giờ bắt buộc hay khiển trách một ai về việc không có đức tin về việc hành thiền khi 
họ khởi đầu. Sở dĩ họ chưa có đức tin vào việc hành thiên, bởi vì họ chưa có kinh 
nghiệm hay có rất ít kinh nghiệm về việc thực hành. Vào năm 1931, tôi chỉ mới có 
tám hạ, còn có rất nhiều tò mò và lẫn lộn. Lúc bấy giờ Ngài Mingon Zetawin dạy tôi: 
hãy ghi nhận chánh niệm khi đi, ghi nhận chánh niệm khi đứng, ghi nhận chánh niệm 
khi ngồi, ghi nhận chánh niệm khi nằm. Hoặc Ngài dạy: khi đi ghi nhận đi, khi đứng 
ghi nhận đứng, khi ngồi ghi nhận ngồi, khi nằm ghi nhận nằm, khi co ghi nhận co, 
khi duỗi ghi nhận duỗi. Nghe Ngài dạy như thế, tôi cảm thấy bối rối và hỗn loạn, bởi 
vì tôi nghĩ rằng Ngài chẳng dạy tôi quán sát chân đế, hay vô thường, khổ và vô ngã 
của thân tâm. Tôi rất thắc mắc là tại sao một thiền sư như Ngài mà chỉ dạy toàn tục 
đế, nhưng tôi lại nghĩ rằng: Ngài Hoà Thượng rất tinh thông Tam Tạng kinh điển và 
là một thiền sư rất nổi tiếng, Ngài dạy thiền sinh bằng chính kinh nghiệm của mình, 
như vậy việc phán đoán của ta có sớm quá chăng? Làm sao ta có thể biết được 
phương pháp nầy tốt hay xấu khi chính mình chưa thực hành”. Nghĩ như thế tôi yên 
tâm hành thiền dưới sự hướng dẫn của Ngài. 


2. Bạch Ngài, xin Ngài giảng cho con biết nghĩa của chữ Satipatthana. 


Satipatthana có nghĩa là chánh niệm hay luôn luôn ghi nhớ. Thiên sinh phải 
thường xuyên luôn luôn ghi nhớ rằng: Ta phải luôn luôn tỉnh tấn ghi nhận chánh 
niệm mỗi một hiện tượng vật chất và tâm đang xảy ra. 


3. Bạch Ngài, con tin rằng khi hành thiên, Ngài tiến bộ rất nhanh 
chóng và Ngài đạt được hết tuệ giác nây đến tuệ giác khác. Có phải vậy 
không? 


Không, trong ba bốn tuần đầu việc hành thiền chẳng đem lại kết quả, bởi vì tinh 
tấn của tôi chưa đủ. Tuy nhiên, một vài thiền sinh ở đây rất cố gắng phát triển định 
tâm và chánh niệm nên chỉ sau một tuần lễ họ đã bắt đầu thấy được vô thường, khổ 
và vô ngã. Riêng tôi, cả tháng trời chưa tiến bộ; hành thiên bốn năm ngày đã thấm 
thía vào đầu. Hơn tháng trời, việc tiến bộ của tôi chỉ là con số không. Nguyên nhân 
của việc không tiến bộ này là vì tôi không tin vào việc hành thiên và không chịu cố 


113 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


gắng hết mình. Do đức tin không mạnh, do thiếu nỗ lực tinh tấn, nên tôi không tiến 
bộ. Thế rôi tôi đâm ra nghi ngờ. Chính sự nghi ngờ nầy đã khiến tôi không tiến bộ, 
các tuệ giác và đạo quả không khởi sinh. Tôi không tiến bộ vì đã phí thì giờ nghi ngờ 
và phân tích. Thế nên, điêu quan trọng của người hành thiên là loại trừ hoài 
nghỉ. Lúc đó tôi nghĩ rằng: "Phương pháp thực hành chỉ chú ý đến tục đế, chỉ quán 
sát đối tượng như đi, đứng ngồi, nằm, co, duỗi... - điều mà Ngài Hoà Thượng Thiền 
Sư dạy tôi - chỉ là căn bản bước đầu”. Vì có nghỉ ngờ như thế, nên tôi không phát 
triển được tuệ giác. Nhưng nhờ tôi nghĩ rằng: sau nầy chắc chắn Thiền Sư sẽ dạy 
cho tôi làm thế nào để phân biệt giữa thân và tâm, nên tôi tiếp tục tỉnh tấn thực 
hành. Không bao lâu sau, nhờ tin tưởng và thực hành đúng theo những lời hướng 
dẫn của thiền sư, tôi nhận ra rằng, thực ra chẳng phải chỉ là những bài tập căn bản 
bước đầu mà là sự ghi nhận các trạng thái, các hiện tượng vật chất và tâm trong khi 
đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi... Đây đúng là sự hướng dẫn có phương pháp, giúp 
thiên sinh tiến bộ từ thấp lên cao. Tất cả những điêu mà tôi cần phải làm là quán sát 
và ghi nhận một cách tinh tấn theo lời chỉ dẫn của thiền sư. 


4. Bạch Ngài, phải chăng chỉ cân quán sát sự đi, theo tục đế thôi, là có 
thể kinh nghiệm được các hiện tượng của sự vật theo chân đế? 


Bạn cần biết có ba loại tôi: 


a. Khi dùng chữ tôi với nghĩa: Tôi là một con người hay một tự ngã, đó là dùng 
chữ tôi với tà kiến. 


b. Khi dùng chữ tôi với nghĩa: Tôi là một cái gì quan trọng, đó là dùng chữ tôi 
với ngã mạn. 


c. Dùng chữ tôi theo ngôn ngữ thông thường để mà nói chuyện. 


Khi bạn ghi nhận "đi là đi” thì chữ tôi đó nằm trong trường hợp thông thường. 
Ngay chính Đức Phật và chư vị A La Hán, các Ngài cũng dùng chữ tôi trong khi nói 
chuyện với mọi người và chữ tôi của các Ngài dùng chẳng có tà kiến hay ngã mạn gì 
cả. Tôi đã hướng dẫn thiền sinh bằng ngôn ngữ thông thường hằng ngày khi ghi 
nhận từng giai đoạn của mỗi bước đi. Mặc dầu dùng ngôn ngữ chế định, nhưng 
thiền sinh phải chú tâm quán sát để kinh nghiệm các hiện tượng vật chất và tâm theo 
chân đế, và khi tâm định đủ mạnh thì thiền sinh sẽ vượt qua ý niệm tục đế để thấy 
chân đế. Chẳng hạn, trong khi đi thiền sinh sẽ thấy được ý định thực hiện một bước 
đi, sự cứng, sự căng, sự chuyển động bao gồm trong các bước đi, và cũng thấy được 
sự luôn luôn biến đổi của chúng. Thiền sinh sẽ không còn thấy một khối hình dáng 
mà thấy được các hiện tượng khởi sinh rồi hoại diệt theo đường lối của nó. Dần dần 
thiền sinh sẽ thấy được rằng không những đối tượng quán sát, mà ngay cả tâm quán 
page 113 


114_ Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


sát đối tượng đó cũng khởi sinh và hoại diệt tức thời. Nếu bạn không tin, cứ thử 
hành thiền đi thì sẽ biết. Tôi bảo đảm với các bạn rằng, nếu các bạn nghe theo lời 
chỉ dẫn của tôi thì chắc chắn chính các bạn sẽ kinh nghiệm điều nầy. 


5. Bạch Ngài, khi bắt đâu hành thiền, chúng con phải ghi nhận những 
gì, chúng con phải ghi nhận cả thân lẫn tâm hay sao? 


Yathã pakatam vipassana bhiniveso 


Trong phụ chú giải Thanh Tịnh Đạo có viết: Mh sát !â quán sát các đối 
tượng nổi bật nhất. Như vậy, đối với người mới bắt đầu hành thiền thì phải ghi 
nhận đối tượng nào nổi bật và rõ ràng nhất. Vì đối tượng nổi bật là đối tượng dễ ghi 
nhận. Đừng khởi đầu việc hành thiền bằng cách quán sát các đối tượng thật vi tế 
hay khó khăn và có ý nghĩ sai lầm rằng phải quán sát các đối tượng vi tế khó khăn 
mới đạt được thành quả mau chóng. Chẳng hạn, một học sinh mới bắt đầu vào học 
thì phải được học những bài học dễ trước. Học sinh mới đi học không thể cho bài 
khó được. Cũng vậy, khởi đầu hành thiền bạn phải quán sát những đề mục dễ nhất 
trước. Đức Phật dạy một phương pháp thật dễ: "khi đi hãy ghi nhận đi”, "khi ngồi 
phải ghi nhận ngôi”. Thế thôi. 


6. Phải chăng, Ngài là người đặt ra phương pháp quán sát chuyển 
động phông xeẹp của bụng. 


Không, tôi không phải là người đặt ra phương pháp quán sát phông xẹp. Đó là 
phương pháp của Đức Phật bởi vì Ngài đã dạy chúng ta quán sát yếu tố gió "vayo 
dhatu” trong ngũ uẩn. Sự phồng và xẹp được tạo nên bởi yếu tố gió. Thoạt đầu, có 
một số người đặt vấn đề về phương pháp quán sát chuyển động phồng xẹp của bụng 
nên do dự không hành thiên theo phương pháp này. Nhưng nếu được bạn bè 
khuyến khích và cố gắng hành thiền thì chính họ đạt được kết quả nên họ tán thán 
phương pháp mà trước đây họ chỉ trích thậm tệ. Tôi bảo đảm rằng người nào cố 
gắng thực hành thì sẽ tán thán phương pháp nầy qua chính kinh nghiệm của mình, 
giống như chỉ khi nào nếm vị đường thì mới biết đường là như thế nào. 


7. Bạch Ngài, có thể ghi nhận đề mục sau khi đề mục đã xuất hiện 
không? 


Dĩ nhiên là không, mặc dầu khi mua một vật gì, bạn có thể mua chịu và trả tiền 
sau. Nhưng đối với việc hành Thiên Minh Sát thì không. Bởi thế, thiên sinh phải ghi 
nhận đề mục ngay khi nó xuất hiện để khỏi dính mắc vào đề mục. 


8. Hành thiên một cách tích cực có hại cho sức khỏe không? 


Đức Phật dạy: "Hãy tinh tấn hành thiên, dầu cho tánh mạng hay tay chân có 


115 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


mất đi nữa cũng không màng” (Kaye ca jivite ca anapek-khatam upatthapeti). Đây là 
câu kinh khuyến khích thiền sinh nỗ lực hành thiền dầu cho phải hy sinh cả tánh 
mạng hay tay chân. Nhiều người nghĩ rằng: "Hành thiền thật khó khăn, thật khủng 
khiếp”. Thật ra, chẳng có ai chết do nỗ lực hành thiền, và cũng chẳng có người nào 
vì hành thiên mà hao mòn sức khỏe. Có một số người nhờ hành thiền tích cực mà đã 
chữa khỏi một số bệnh kinh niên. 


9. Bạch Ngài, trong khí hành Thiên Minh Sát có cân phải niệm thầm, 
chẳng hạn như niệm chữ phồng xeẹp ...không? 


Tên gọi, dầu đó là một từ chuyên môn hay trong ngôn ngữ thông thường, cũng 
đều là sự chế định hay tục đễ. Tên gọi chẳng có chi quan trọng cả. Trong khi hành 
thiên, điêu quan trọng nhút là ý thức chánh niệm những hiện tượng bao gồm trong 
đối tượng ghi nhận, như chuyển động phồng và xẹp của bụng chẳng hạn. Trong 
thực hành, chỉ cần ý thức chánh niệm sự vật, không cân niệm thâm cũng đạt được 
mục tiêu. Tuy nhiên, khi không niệm thâm, thiên sinh rất khó ghi nhận đối tượng 
một cách trọn vẹn, chính xác và rõ ràng, đồng thời thiên sinh cũng sẽ gặp khó khăn 
trong việc nói lại kinh nghiệm của mình cho thiền sư hay người hướng dẫn mình. Đó 
là lý do tại sao thiên sinh được dạy phải niệm thâm khi ghi nhận đề mục. Tuy vậy, 
đôi lúc thiền sinh gặp phải khó khăn là không biết phải dùng những chữ gì để niệm 
các hiện tượng đang xảy ra. Đó là lý do tại sao thiên sinh dùng ngôn ngữ thông 
thường (phồng xẹp) khi thực hành. 


10. Bạch Ngài, như vậy phải chăng Ngài luôn luôn khuyến khích việc 
niệm thâm? 

Không, không phải luôn luôn như vậy. Có nhiều lúc đối tượng xuất hiện và diễn 
tiến quá nhanh chóng khiến bạn không đủ thì giờ để niêm thầm bằng tên từng đối 
tượng một. Lúc bấy giờ, bạn phải bỏ qua sự niệm thâm, chỉ đơn thuần ghi nhận mọi 
diễn biến qua các thời điểm. Nhiều khi bạn có thể ý thức chánh niệm bốn, năm hay 
cả mười đề mục cùng lúc và ngay túc khắc, nhưng bạn không thể niệm thầm bằng 
tên từng đối tượng một. Điều nầy thật khó khăn, vì bạn không đủ thì giờ để ghi nhận 
bằng tên nhiều đề mục như vậy. Gặp trường hợp như thế bạn cũng đừng bối rới, lo 
lắng. Bạn chỉ thuần ghi nhận các diễn biến xảy ra mà không niệm thầm. Nếu bạn cố 
gắng niệm thầm nhận tất cả các đề mục thì chẳng bao lâu bạn sẽ mệt mỏi. Điểm 
chính trong việc hành thiên là ghi nhận các hiện tuợng xảy ra đúng lúc. Như vậy, khi 
có nhiều đề mục xảy ra cùng một lúc, thay vì ghi nhận và niệm thầm chuyển động 
phồng xep như thường lệ, thì bạn có thể đơn thuần ghi nhận các đối tượng đang xảy 
ra mà không niệm thầm. 


(Trích từ Căn Bản Thiên Minh Sát, trang 55) 


page 115 


116 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


11. Bạch Ngài, khi không niệm thâm các đề mục như phông xẹp, ngôi, 
đứng, đi... thì có thiệt hại hay bất tiện không? 


Dĩ nhiên có, có nhiêu sự thiệt hại khi không niệm thâm các đề mục hành thiên. 
Thiền sinh sẽ không ghi nhận được một cách chính xác các diễn biến đồng thời của 
tâm và đề mục hành thiên, Thiên sinh sẽ chánh niệm một cách hời hợt bê mặt, 
không đi sâu vào đối tượng. Do đó Tinh tấn có thể bị suy giảm. 


Z^// 


12. Bạch Ngài, nêu ghí nhận "ngôi, ngôi” trong khí ngôi sẽ đạt được 
mục đích tốt đẹp, thi tại sao thiên sinh được dạy là phải ghí nhận phông 
xep khí ngôi? 


NA 


Dĩ nhiên ghi nhận "ngồi, ngôi” thì đạt được mục đích, nhưng nếu thiên sinh chỉ 
ghi nhận có một đề mục trong một thời gian dài, thì thiên sinh sẽ gặp phải sự bất 
quân bình do có ít tinh tấn và quá nhiều định tâm, điều nầy dẫn đến dã dượi buồn 
ngủ và chánh niệm cạn cợt yếu kém. Chỉ ghi nhận "ngồi, ngồi” cũng khó thấy được 
diễn biến trong khi ngồi vì thiền sinh dễ rơi vào chỗ ghi nhận tư thế ngồi một cách 
tổng quát nên không thấy được các đặc tính bên trong sự vật. Đó là lý do tại sao 
thiền sinh phải quán sát chuyển động phồng xeẹp và lấy chuyển động phồng xẹp làm 
đề mục chính trong khi ngôi. 


13. Làm thế nào thiên sinh có thể cân bằng được Định và Tĩnh Tân 
bằng cách ghi nhận chuyển động phồng xep? 


Khi hành thiền cần phải cân bằng Định và Tinh Tấn. Định Tâm sẽ quá nhiều khi 
chỉ có một đề mục ghi nhận. Và Tinh Tấn sẽ quá nhiều khi có nhiêu đề mục ghi 
nhận. Khi ghi nhận chuyển động phồng xeẹp, thì ta chỉ ghi nhận hai đề mục, đó là 
phông và xẹp, nhờ thế tinh tấn và định được quân bình. 


14. Bạch Ngài, tại sao phải ngôi một giờ và đi một giờ? 


Đi nhiều thì Tinh Tấn nhiều, nhưng Định Tâm ít. Đi quá nhiêu cũng có khi hại 
cho sức khoẻ, bởi vậy thiền sinh sau khi ngôi một giờ lại phải đi một giờ. Một giờ 
ngồi, một giờ đi xen kẻ như vậy giúp cho Định Tâm và Tinh Tấn quân bình. 


15. Bạch Ngài, khí thiên sinh ghí nhận phông và xep, phải chăng họ chỉ 
nhằm mục đích thấy được cái bụng phồng và xep mà chẳng cần thấy thêm 
gi cả? 

Thoạt đầu mới hành thiên, thiền sinh chỉ đơn thuần chú tâm vào bụng, điều đó 
không có trở ngại gì cả. Lúc mới đầu hành thiên đừng kỳ vọng phải thấy đạo quả, 
ngay cả tuệ giác đầu tiên là "Tuệ Phân Biệt Vật Chất và Tâm” cũng đừng mong 


117 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


ngóng. Đối với người mới hành thiền, việc cân phải làm là chú tâm chánh niệm vào 
đề mục để ngăn ngừa các chướng ngại, nhất là tâm lang bạc đây đó. Chỉ khi nào các 
chướng ngại: tham, sân, bất an, giao động, dã dượi buồn ngủ, nghi ngờ đã tạm thời bị 
chế ngự trong một thời gian, tâm tạm thời an định không bị quấy nhiễu thì thiền sinh 
mới bắt đầu thấy được thực tướng của sự vật bao gồm trong sự phồng xẹp như: căng 
cứng, rung động mà không bị dính mắc vào hình dáng hay tư thế của bụng. 


16. Bạch Ngài, khí hành thiên phải ngôi như thế nào? 

Có nhiều cách ngồi: 

a. Ngồi kiết già: hai chân xếp chéo, bàn chân nầy để trên bắp vế của bàn chân 
kia, hai gan bàn chân ngữa lên trời. 


b. Ngôi bán già, chân nầy đặt lên chân kia. 


c. Ngồi theo kiểu Miến Điện, hay ngồi thoải mái, hai chân không đặt lên nhau 
mà để rời, chân nầy đặt trước chân kia. 


Đối với phụ nữ có thể ngồi theo cách nào thấy thích hợp với mình; trừ khi ngồi 
nối công cộng phải theo khuôn mẫu của số ðông. 


Ngồi sao cũng được. Điều quan trọng là chọn cách ngồi thế nào để có thể ngồi 
lâu hơn, giúp định tâm có cơ hội phát triển tốt đẹp, đạt được các tuệ giác minh sát. 


17. Bạch Ngài, tại sao thiên sinh không được nói chuyện trong thời 
gian hành thiên? 


Không phải là hoàn toàn không nói chuyện. Thiền sinh có thể nói chuyện khi 
cần thiết. Không nên nói những điều vô bổ không cần thiết. Phải có ý thức sáng 
suốt trong khi nói, nói những gì cần nói, nói những gì đem đến lợi ích. Ngay trong 
đời sống hằng ngày hay trong khi đang cố gắng phát triển tinh thần, sự điều hòa 
trong việc nói năng cũng đem lại lợi ích tốt đẹp. 


18. Bạch Ngài, khi một thiên sinh được nghe bải pháp vê "Sự Tiến Bộ 
trong Thiên Minh Sát” phải chăng điều đó chứng tỏ rằng Ngài đã xác nhận 
rằng thiên sinh đó là Tu Đà Huởời? 


Không, chúng tôi chẳng bao giờ xác nhận tình trạng tiến bộ tinh thần của một 
thiền sinh. Khi chúng tôi biết chắc rằng một thiền sinh đã đạt được yêu cầu trong 
việc hành thiên thì chúng tôi sẽ cho thiên sinh ấy nghe một bài pháp của một trong 
các vị thầy của chúng tôi; bài pháp nói về những tiến triển trong Thiền Minh Sát, 
những tuệ giác đưa đến giác ngộ đạo quả. Mục đích của chúng tôi là giúp cho thiên 


page 117 


118 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


sinh có thể tự đánh giá mức độ tinh thần của mình bằng cách xem xét lại các kinh 
nghiệm mà mình đã đạt được. Thêm vào đó, đây cũng là dịp giúp thiên sinh hoan hỷ 
với những gì mình đã đạt được khiến họ hành thiền tích cực hơn để tiến xa hơn nữa. 
Cho thiền sinh nghe những bài pháp về sự tiến triển trong các tuệ giác không phải là 
để xác nhận họ đã đến mức nào mà để họ tự đánh giá các kinh nghiệm mà mình đã 
đạt được đó thôi. 


19. Bạch Ngài, trong khí dạy Thiên Minh Sát, Ngài có gấp những trở 
ngại nào không? 


Tôi bắt đầu dạy Thiền Minh Sát năm 1939 tại quê tôi, làng Saik Khon. Một số 
nhà Sư và cư sĩ chống đối, nhưng tôi không phản ứng và vẫn tiếp tục hướng dẫn 
thiên. Dần dần nhiêu người đến hành thiên với tôi và có tiến bộ thật sự qua kinh 
nghiệm của chính họ. Điều này cho thấy những điều tôi hướng dẫn là đúng và 
nhiêu người đến học hơn. Nhưng khi tôi đến dạy thiền tại Yangoon, một tờ báo viết 
một loạt bài chống đối tôi. Tôi giữ thái độ im lặng và tiếp tục hướng dẫn thiền. Rồi 
một cuốn sách ra đời, dùng những lời lẽ gắt gao để chỉ trích tôi. Tôi vẫn tiếp tục 
dạy dỗ, và quan niệm rằng: Tôi hướng dẫn thực hành Thiền Minh Sát theo những 
lời dạy của Đức Phật, ai muốn đến học thì học, ai không muốn đến với tôi thì đến 
với những vị thây khác. Thế rồi, mọi chuyện cũng qua đi. Nhiêu người đến hành 
thiên và đạt kết quả tốt đẹp. Tôi mở Thiên Viện này năm 1950 với 25 thiên sinh. 
Bây giờ vào mùa hè có trên một ngàn thiền sinh đến hành thiên. Vào mùa đồng có 
ít người đến tham dự, nhưng số thiền sinh cũng hơn hai trăm. 


20. Chúng ta đạt được những phước báu gì khi hành Thiên Minh Sát? 


Giả sử trong một giây ta ghi nhận chánh niệm một lần, như vậy một phút ta ghi 
nhận được 60 lần, một giờ ta ghi nhận được 3600 lần. Mỗi ngày 24 tiếng, trừ 4 giờ 
để ngủ, thiền sinh hành thiền 20 tiếng, vị chi 72.000 lần ghi nhận chánh niệm. Một 
khối phước báu khổng lồ. 


21. Bạch Ngài, trorng khí ăn chúng tôi ghi nhận bao rrhiêu lần? 


Khi ăn một mình, bạn có thể ghi nhận một cách chính xác và tinh tế. Bạn có thể 
ghi nhận từ 50 đến 60 lần trong khi ăn một muỗng cơm. Như vậy, bạn cần phải bỏ 
ra khoảng một tiếng đồng hồ để dùng một bửa ăn. Tuy nhiên, khi bạn ăn chung với 
nhiều người, bạn không thể ăn chậm và ghi nhận như thế. Bạn ghi nhận được càng 
nhiều càng tốt, chứ không thể kỳ vọng như khi ăn một mình. 


22. Trong khi thiên hành, thiên sinh phải chú tâm ghi nhận những gi? 
Ghi nhận trái phải hay ghi nhận giở, bước đạp. 


119 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Thiền sinh phải chú tâm vào những diển biến bên trong chân và trong cơ thể. 
Theo từ chuyên môn thì thiền sinh phải chú ý vào vãyo dhãtu - yếu tố gió - biểu hiện 
qua sự căng cứng, sức ép, chuyển động, rung chuyển. Tejo dhãtu (yếu tố lửa) biểu 
hiện qua nhiệt độ, nóng, lạnh, mát v.v...Pathävi dhãtu (yếu tố đất) biểu hiện qua sự 
cứng mềm, trơn, nhám. Đặc biệt yếu tố väyo dhãtu, là yếu tố ưu thế và biểu hiện 
trong mọi lúc, vì vậy đây là yếu tố dễ ghi nhận. 


23. Bạch Ngài, khí đứng thiên sinh phải chú tâm niệm những gi? 


Khi đứng thì thiên sinh hãy ghi nhận liên tục 'Z⁄ø, đứng? nếu sự ghi nhận 
đứng, đúng trở thành một điệp khúc và trở thành chỉ có một đề mục thôi, khi đó nên 
thêm vào điểm tiếp xúc và ghi nhận: đứng, đụng, đứng đụng; hoặc nếu thấy chuyển 
động phồng xẹp mạnh hơn thì chú ý vào chuyển động phồng xep. 


24. Khi ngồi hay năm thì phải ghí nhận chánh niệm như thế nào? 


Khi ngôi chỉ ghi nhận øøði/, nơi liên tục. Nếu cảm thấy chán nản khi chỉ ghi 
nhận một đề mục thì phải thêm vào những điểm đụng có cảm giác nổi bật và ghi 
nhận: øơồi, đựng. Hoặc là có thể ghi nhận sự phồng xẹp của bụng và không chú tâm 
gì đến cảm giác của yếu tố gió như là căng cứng, di chuyển. Tương tự như vậy thiền 
sinh chánh niệm vào sự nằm. 


25. Bạch Ngài, thiên sinh phải làm gi khí thấy có những khoảng trông 
giữa phông và xep, giữa xep và phông? 


Thiền sinh phải thêm vào khoảng hở của chuyển động phồng xẹp tư thế ngồi. 
Chẳng hạn như ghi nhận: ø/ðng, xeo. ngồi, phồng, xep, ngồi. Ngay cả khi có nhiều 
khoảng trống, thiền sinh cũng chỉ thêm vào những chỗ đụng nổi bật nhất: ø/ðng, 
xep, ngồi, đụng. Khi nằm xuống cũng phải ghi nhận tương tự: øồng, xe2, nắm, 
đụng, hay phồng nắm xep nắm. 


26. Bạch Ngài, khi ghi nhận yêu tố lạnh hay nóng là ghi nhận yếu tố 
nhiệt độ hay khổ thọ? 


Thiền sinh chỉ đơn thuần ghi nhận sự nóng. Đó là kinh nghiệm vê yếu tố nhiệt 
độ. Nếu thiên sinh cảm thấy cái nóng hay lạnh nầy khó chịu. Đó là đã kinh nghiệm 
được khổ thọ. 

27. Muốn thành tựu hoàn toản các tuệ giác, cần phải thực hành trorng 
thời gian bao lâu? 

Điêu nây tùy thuộc vào nhiều yếu tố; có người chỉ trong một tuân. Phần lớn 
phải cân trong một tháng rưởi hay hai tháng. Cũng có người cần đến ba hay bốn 
tháng mới hoàn thành. Tuy nhiên, người nào tỉnh tấn thực hành, tuân theo lời chỉ 


page 119 


120 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


dẫn của thiền sư trong vòng một tháng thì sẽ đạt đến kết quả. Bởi vậy, thiền sinh 
được yêu cầu đến trường thiền ít nhất một tháng. 


28. Bạch Ngài, phải hành thiên bao lâu mới đạt được tuệ sanh diệt 


Phần lớn thiền sinh, nếu tinh tấn hành thiền, đều có thể đạt đến tuệ giác thấy 
được sự sinh diệt (Udayabbaya ñãna). Điêu này tùy thuộc vào nhiêu yếu tố. Tuy 
nhiên, một số thiền sinh có thể đạt được trong vòng ba bốn ngày. Nhưng cũng có 
người phải mất đến mười hay mười lãm ngày mới đạt được bởi vì thiếu tinh tấn và 
quyết tâm. Cũng có một số thiên sinh thực hành hơn một tháng cũng chưa đạt 
được tuệ giác nầy bởi vì còn nhiều khiếm khuyết trong việc thực hành. Một thiên 
sinh thông thường nếu chịu khó cố gắng thì chỉ trong vòng vài tuấn là đạt được. Tuy 
nhiên, nếu thiên sinh thật nỗ lực tinh tấn thì trong vòng một tuần lễ sẽ thấy được sự 
sinh diệt 

29. Thiên sinh cần phải làm gì để thấy các hiện tượng một cách rõ 
ràng? 

Vào đêm tối, chẳng hạn, ta không thấy được mọi vật chung quanh một cách rõ 
ràng, nhưng nếu có một cái đèn bấm thì ta có thể phân biệt được vật nầy hay vật 
kia. Cũng vậy, định tâm có thể so sánh với ánh sáng. Nhờ định tâm chúng ta có thể 
thấy các hiện tượng một cách rõ ràng. Nhờ định tâm ta có thể thấy được sự căng 
cứng, chuyển động... sinh và diệt. 


30. Bạch Ngài, làm thế nào kinh nghiệm được Yếu tố nước? (Apo 
dhatu: Yếu tố dính hút, ướt, chảy lỏng) 


Thật ra, khó cảm nhận được yếu tố nước. Chúng ta chỉ nhận được yếu tố nước 
xuyên qua ba yếu tố đất, lửa và gió. Bởi vậy, khi chúng ta cảm thấy nước mắt chảy 
ra hoặc khi nuốt nước miếng, chúng ta kinh nghiệm được yếu tố chảy lỏng hay sự 
ướt. Sự cảm nhận nây xuyên qua ba yếu tố kia, khi nước mắt trào ra, ta cảm nhận 
được nước mắt từ mắt chảy dài xuống má. Nhận ra sự chuyển động của giọt nước 
mắt là gió. Giọt nước mắt nóng, ta cảm nhận được yếu tố lửa. Giọt nước mắt lăn 
xuống ta cảm thấy nhột nhột, đó là yếu tố đất. Qua ba yếu tố đó ta gián tiếp cảm 
nhận được sự ướt, sự chảy lỏng. Thật ra, ta không thể quán sát yếu tố nước được, 
ngay cả mười hai thành phần uế trược của thân gọi là nước, (mật, đàm ,mủ, máu, 
mồ hôi, mở, nước mắt, huyết tương, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước 
tiểu) cũng phải được cảm nhận xuyên qua ba yếu tố kia chứ không thể cảm nhận 
trực tiếp được. 


121 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


31. Bạch Ngài, phải chấng chúng ta đừng chấp nhận điêu gì nếu chính 
ta chưa tự rminh kinh nghiệm? 


Có nhiều vật chúng ta không thể thấy bằng mắt thường được mà phải nhờ kính 
hiển vi hay kính viễn vọng. Mặc dầu chúng ta chẳng thấy một phần nào đó, nhưng 
chúng ta có thể tin được lời nói của những người đã thấy chúng. Chúng ta tin tưởng 
hay chấp nhận những khám phá của các phi hành gia, mặc dầu chúng ta chưa đi ra 
ngoài không gian. Những quy luật tự nhiên mà giáo pháp đã nói đến thật là tế nhị. 
Chúng ta chưa kinh nghiệm được điều đó bởi vì chúng ta thiếu khả nẵng tinh thần và 
nỗ lực tinh tấn, hoặc bị các chướng ngại như, phiền não, nghiệp, quả, các tội trọng, 
chê bai thánh nhân (kilesa, kamma, vipaka, vitikamma, ariyupada). Tuy nhiên, phần 
lớn trường hợp các tuệ giác chưa thành đạt bởi vì thiên sinh thiếu tinh tấn và định tâm. 
Như vậy, nếu bạn không hành thiên một cách nghiêm túc như những người khác đã 
làm thì đừng kỳ vọng đạt được những gì mà người khác đã đạt được. 


32. Bạch Ngài, tại sao Ngài dạy những thiên sinh mới lúc đầu phải ghí 
nhận chuyển động phồng xep? 


Bởi vì những đề mục vi tế rất khó ghi nhận và đòi hỏi nhiều thời gian để đạt 
được sự định tâm, trong khi đó những đề mục hiển hiện rõ ràng như chuyển động 
phồng xẹp của bụng có thể đạt được sự định tâm mau hơn. Đó là lý do tại sao tôi 
hướng dẩn các thiền sinh khởi đầu việc hành thiền của mình bằng cách quán sát các 
đặc tính căng cứng, chuyển động của sự phồng xep. 


33. Bạch Ngài, phải chăng chỉ có hai đề mục phồng xẹp để ghi nhận. 


Vâng, thoạt đầu thiên sinh chỉ ghi nhận hai đề mục phồng và xeẹp; đó là hai đề 
mục chính. Tuy nhiên, thiên sinh còn phải ghi nhận những tư tưởng khởi sinh trong 
tâm. Sau khi ghi nhận, lại trở vê đề mục chính. Tương tự như vậy đối với sự đau, 
thiên sinh ghi nhận đề mục đau. Khi sự đau biến mất, thiên sinh trở vê với đề mục 
chính. Nếu ghi nhận sau một khoảng thời gian nào đó mà sự đau vẫn còn hiện diện, 
thiền sinh hãy trở vê đề mục chính. Trong các tác động co duỗi tay chân, thay đổi 
tư, thế thiên sinh cũng chánh niệm ghi nhận như trên. Thiền sinh phải ghi nhận mỗi 
một tác động hay thái độ bao gồm trong các đề mục rồi trở vê đề mục chính. Khi 
thiền sinh thấy hay nghe mà các đề mục nầy nổi bật, thiền sinh phải ghi nhận thấy, 
thấy”, "nghe, nghe”. Sau khi ghi nhận ba bốn lần thiên sinh phải tinh tấn trở về đề 
mục chính. 

34. Bạch Ngài, phải chấng có một số người chỉ nhờ nghe giáo pháp rnà 


đắc quả? 
page 121 


122 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Không phải nhờ nghe giáo pháp mà đắc quả. Muốn đạt đạo quả, điều thiết yếu 
là phải ý thức sáng suốt và chánh niệm thân, thọ, tâm, và các hiện tượng tổng quát. 

35. Phải chăng vấn đê tuổi tác ảnh hưởng đến việc hành thiên? 

Vâng, có một vài khác biệt giữa người già và người trẻ. Để đạt được một vài 
tuệ giác, nếu thiền sinh ở vào khoảng tuổi từ mười lăm đến bốn mươi thì phải thực 
hành khoảng một tháng. Đối với những người lớn tưổi hơn, từ sáu mươi đến bảy 
mươi thì phải cần hai đến ba tháng. Tại sao vậy? Bởi vì những người còn trẻ, có sức 
mạnh về thể lực, tâm nhạy bén, tích cực, và ít lo âu phiền muộn. Dĩ nhiên, càng già 
thì càng đau yếu. Người lớn tuổi thì trí nhớ và sự hiểu biết cũng yếu kém và lại có 
nhiêu phiên muộn hay đã chất chứa nhiêu kinh nghiệm không tốt đẹp trong quá khứ. 
Đối với các nhà sư, nếu sau khi xuất gia mà hành thiên ngay thì sẽ gặt hái nhiều kết 
quả tốt đẹp, bởi vì một vị sư mới tu, tuổi còn nhỏ, có đức tin mạnh mẽ vào việc thực 
hành, giới luật lại trong sạch. Do đó, theo ý của tôi, dầu cho việc học hành kinh điển 
là quan trọng, nhưng ngay sau khi xuất gia, phải hành thiên ít nhất ba tháng. Đáng 
thương thay, một số nhà sư đã chết trước khi thực hành. 


36. Bạch Ngài, phải chăng chỉ đơn thuân quán sát những đê mục như 
trái bước phải bước — như sự luyện tập trong quân đội tmà mọi người ai 
cũng biết — lại có thể đạt được các tuệ giác sao? 


Cho rằng chánh niệm, định tâm và tuệ giác không thể phát triển do chú tâm vào 
trái phải, và cho rằng chú tâm vào trái phải chẳng khác nào sự huấn luyện trong 
quân đội nhằm mục đích tạo sức khoẻ và thể dục; đó là sự chỉ trích sai lầm. Chú tâm 
vào hai chân trái phải trong hành Thiền Minh Sát khác hẳn với sự huấn luyện trong 
quân đội. Sự chú tâm ghi nhận trái phải trong khi hành Thiền Minh Sát là để phát 
triển niệm, định, tuệ. Nếu bạn chối bỏ, chỉ trích sự thực nầy có nghĩa là bạn đã chối 
bỏ lời dạy của Đức Phật. 


37. Bạch Ngài, danh từ ghi nhận hay chánh niệm ghi nhận nghĩa là gi? 


Danh từ ghi nhận hay chánh niệm ghi nhận có nghĩa là chú tâm vào đề mục 
hành thiền, mục đích là để ý thức rõ ràng các hiện tượng thực sự đang xảy ra trong 
từng sát na hay từ sát na nây sang sát na khác. 

38. Bạch Ngài, tại sao trornng lúc hành thiên phải làm các tác động một 
cách chậm rãi? 


Chỉ khi nào làm các tác động một cách chậm rãi thì định tâm và chánh niệm mới 
theo kịp đối tượng quán sát. Bởi thế, tôi thường khuyên các bạn mới bắt đầu hành 
thiên phải làm mọi tác động một cách chậm rãi và chánh niệm. Thật vậy, vào lúc 


123 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


mới bắt đầu việc hành Thiền, nếu bạn làm mọi tác động một cách nhanh chóng thì 
chánh niệm sẽ không thể bắt kịp. 


39, Tại sao những người đạt được các tâng thiên chỉ không thấy thân 
tâm là vô thưởng? 


Vì không quán sát các hiện tượng vật chất và tâm hiển lộ thật sự trong mỗi một 
sát na khi đi, đứng, ngồi, nằm, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng; nên họ không thấy 
được thân và tâm vô thường. 


40. Bạch Ngài, phải chăng Định và Niệm của chúng ta khác biệt lúc 
bình thường và lúc đau? 


Khi Niệm và Định của bạn chưa mạnh mẽ thì sự đau của bạn càng gia tăng. Khi 
bạn đang ghi nhận đau, cứng, nóng thì dầu cảm giác đau, cứng, nóng có trầm trọng 
đến đâu đi nữa bạn cũng hãy tiếp tục ghi nhận bên bỉ. Khi Niệm và Định đủ mạnh, 
đôi lúc trong khi đang ghi nhận sự đau bạn sẽ thấy rõ cơn đau biến mất tức khắc, và 
cảm giác đau này chẳng bao giờ trở lại nữa. 


41, Bạch Ngài, phải chăng Đạo và Quả không thể chứng nghiệm trong 
thời đại nầy dầu ta có cố gắng đến đâu đi nữa? 


Những người nào có tư tưởng như thế thì chắc chắn sẽ thất bại trong việc hành 
thiên, nói chi đến việc đạt đến đạo quả. Đây là một loại tư tưởng tạo chướng ngại 
trên đường thực hành để đạt đến đạo quả. 


42. Bạch Ngài, đần ông với đàn bà người nào hành thiên tiến bộ mau 
hơi? 


Thường thì đàn bà chịu khó tinh tấn, có nhiêu đức tin và tuân theo những lời chỉ 
dẫn của thầy hơn. Kết quả là họ phát triển định tâm sớm, và nhờ thế, họ đạt đến 
tuệ giác nhanh hơn. Thật vậy, tôi thường thấy đàn bà hành thiên tiến bộ nhanh hơn 
đàn ông. Tuy nhiên, tôi cũng thấy một số phụ nữ đã phí thì giờ vào việc suy nghĩ 
lung tung nên không tiến bộ. Có nhiêu lý do khiến họ không tiến bộ hay tiến bộ rất 
ít, đó là làm biếng, tuổi già, sức khoẻ kém... Dĩ nhiên, cũng có những nam thiền sinh 
và các nhà sư tiến bộ rất nhanh khi họ nghiêm túc thực hành theo lời chỉ dẫn của 
thiên sư. 


43. Bạch Ngài, ngay trong kiếp sống nầy chúng ta có thể đạt được đạo 
quả không? 

Sao không? Nếu bạn có một công thức để làm thuốc thì bạn có thể làm được 
thuốc và uống thuốc ấy để trị bệnh. Cũng vậy, những lời dạy của Đức Phật cũng 


page 123 


124 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


giống như công thức đang có trong hiện tại đây và bạn cũng đã có sẵn thái độ tinh 
thần tốt để hành thiền. Điều quan trọng là bạn phải thực hành, và khi bạn tinh tấn 
thực hành thì chắc chắn bạn sẽ đạt được đạo quả. Hãy nhớ kỹ điều đó. Hơn nữa 
không có chỗ nào trong kinh Päli nói rằng trong thời đại nầy không thể đạt được đạo 
quả. Kinh điển xác định rõ rằng: ngày nay người ta có thể đạt được đạo quả Alahán 
với tam minh: túc mạng minh, sinh tử minh và lậu tận minh. Ngay trong chú giải của 
Luật Tạng còn nói rằng nếu không đạt đạo quả A La Hán thì ít nhất cũng đạt được 
quả thánh thứ ba. Lúc gần Niết Bàn, Đức Phật còn nói với Subhada, người học trò 
cuối của Ngài rằng: "8azo /âu còn có người thực hành một cách đúng đản thi thế gian 
không thiếu vắng A La Hán“ Hiện nay, chúng ta còn tìm thấy những thiền sinh tích 
cực thực hành theo lời hướng dẫn đúng đắn. Bởi thế tôi chắc chắn rằng ngay cả bây 
giờ, thế gian nây không thiếu vắng thánh nhân, không thiếu vắng A La Hán. 


44. Bạch Ngài, những người đã đạt được đạo quả kinh nghiệm như thế 
nào? 


Một người đạt được đạo quả thì tâm họ lúc bấy giờ tức khắc thay đổi một cách 
kỳ diệu. Họ cảm thấy như vừa mới tái sanh. Đức tin của họ hoàn hảo. Đó là kết 
quả của hỷ lạc và hạnh phúc tuyệt diệu. Đôi lúc trạng thái tâm nầy hiển lộ mạnh mẽ 
đến độ thiền sinh không thể xuyên thấu vào đối tượng như trước đây, dầu cho họ hết 
sức chú tâm vào đề mục. Tuy nhiên, vào một vài giờ sau, hay vào một vài ngày sau 
đó, trạng thái tâm nầy dịu bớt, thiền sinh có thể hành thiền một cách tốt đẹp trở lại. 
Một số người, cảm thấy đạt được một sự thư giản tốt đẹp. Một số không muốn thực 
tập nữa, có thể vì thấy đến đây là đủ, đã thoả mãn những gì đã đạt được và không 
muốn đạt thành quả cao hơn. 

45. Bạch Ngài, phải chăng những người hiểu biết giáo lý nhiều là một 
chướng ngại cho việc hành thiên? 

Không, không thể nói như thế được. Không thể nào có chuyện kiến thức về 
giáo pháp lại là trở ngại trong thực hành. Như bạn biết, Ngài Pothila, một nhà sư có 
kiến thức uyên thâm về Phật Pháp, đã đắc quả A La Hán mau chóng nhờ thực hành 
dưới sự hướng dẫn của một sa di nhỏ tuổi. Điều nầy chứng tỏ rằng kiến thức của 
một người không trở ngại cho việc thực hành giáo pháp. Chướng ngại thực sự trong 
việc hành thiền là ngã mạn, (cho rằng mình học cao hiểu rộng nên không tin hay ít 
tin tưởng vào sự thực hành) hoài nghi, không nghiêm túc tuân theo lời hướng dẫn 
của thiền sư, thiếu nỗ lực tinh tấn chứ không phải là kiến thức. 


46. Bạch Ngài, có sự khác biệt giữa tmmột người hành thiên và người 
không hành thiên khi họ phải đương đầu với cơn bệnh nặng chăng? 


125 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Dĩ nhiên là có sự khác nhau, người không hành thiên chỉ nhớ đến việc xin giới, 
nghe tụng kinh Paritta, cúng dường y bát và thực phẩm cho chư Tăng. Thật đáng 
thương làm sao! Họ chỉ biết làm phước và giữ giới thôi. Đối với người hành thiên, họ 
cố gắng thực hành để đạt những tuệ giác cao hơn, cho đến khi giác ngộ đạo quả, 
bằng cách chánh niệm ghi nhận khắn khít vào đề mục, vào chính cảm giác đau đớn 
khó chịu từng sát na một. 


47. Bạch Ngài, phải chăng có những loại đau khổ không thoải mái do 
Việc hành thiên đem lại, nếu có thì làm thế nào để đương đầu với chúng? 


Vâng, khi đạt được định tâm mạnh mẽ, thiên sinh sẽ kinh nghiệm một vài cảm 
giác khó chịu như ngứa, nóng, đau nhức, nặng nê, tê cứng, nghẹn... Những cảm 
giác nầy sẽ chấm dứt ngay khi bạn ngưng hành thiên. Nhưng khi hành thiền trở lại 
thì những cảm giác nầy lại xuất hiện. Chắc chắn đây không phải là bệnh hoạn mà chỉ 
là những cảm thọ liên quan đến sự thực hành. Đừng lo lắng, cứ tiếp tục ghi nhận. 
Cuối cùng những cảm giác khó chịu nầy sẽ biến mất. 


48. Bạch Ngài, khí sự phông xep biến mất, thiên sinh phải ghí nhận 
những gi? 


Khi sự phồng xẹp biến mất, bạn phải chú tâm ghi nhận ngồi, đụng hay nằm, 
đụng. Bạn có thể thay đổi nhiều điểm đụng. Chẳng hạn, như bạn ghi nhận ngồi, 
đụng và chú tâm vào điểm đụng ở chân phải; sau đó niệm ngồi đụng và chú tâm vào 
điểm đụng ở chân trái. Như vậy, bạn có thể chuyển sự chú tâm từ điểm đụng nầy 
sang điểm đụng khác. Hoặc bạn có thể chuyển sự chú tâm vào bốn, năm hoặc sáu 
điểm đụng xen kẻ. 


49. Bạch Ngài, khí không có đầy đủ Ba La Mật thi chúng ta có thể hành 
thiên để đạt đạo quả không? 


Nếu bạn không hành thiên thì làm sao vun bồi được Ba La Mật. Ngay cả khi Ba 
La Mật đã tích tụ đầy đủ, bạn cũng không thể giác ngộ nếu không hành thiền. Mặt 
khác, nếu bạn hành thiền thì Ba La Mật sẽ được vun bôi và điều nầy sẽ giúp bạn kinh 
nghiệm được Niết Bàn sớm hơn. Nếu Ba La Mật của bạn được phát triển trọn vẹn thì 
bạn sẽ được giác ngộ ngay trong kiếp sống nây, hoặc ít ra cũng sẽ tạo được mầm 
mống cho việc giác ngộ trong tương lai. 

50. Bạch Ngài, xin Ngài hãy kể ra một vài người mà Ngài tin rằng họ 
đã kinh nghiệm Niết Bản. 

Vâng tôi sẽ kể, trong số những người đầu tiên hành thiền dưới sự hướng dẫn 
của tôi có U. Pho Chon, anh em chú bác của tôi, là người có trí tuệ nhạy bén. Khi 


page 125 


126 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


ông ta đạt được tuệ diệt thì ông bắt đầu thấy cây cối và con người tan rã, ông ta 
nghĩ rằng cặp mắt ông ta có cái gì không ổn đây, bởi vì ông ta đã được học từ một vị 
thầy rằng: Những sự vật như cây cối, khúc gỗ, đá, thân thể con người, tùy thuộc vào 
nhiều nguyên nhân và điêu kiện như nghiệp và tâm và các điêu kiện khác mà biến 
đổi một cách nhanh chóng. Sinh ra chúng chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn rồi 
biến mất. Nhưng ở đây lạ quá, ông không thấy sự vật sinh diệt mà chỉ thấy sự vật 
tan biến. Ông đến gặp tôi và hỏi tại sao có hiện tượng như vậy. Tôi khích lệ ông ta 
và nói rằng chẳng có gì sai lầm đối với sự nhìn của ông ta cả. Đó là (uệ thứ nấm, ở 
tuệ nầy ông ta có thể thấy sự vật diệt mất một cách nhanh chóng, tức thì. Vài ngày 
sau đó, ông ta diển tả một cách rõ ràng cho tôi biết kinh nghiệm Niết Bàn, kinh 
nghiệm về sự chấm dứt của vật chất và tâm của ông. 

51, Bạch Ngài, những người Ngài nghĩ đã đạt Niết Bản, mô tả Niết Bản 
như thế nào? 

Những người tôi tin rằng họ đã đạt Niết Bàn, đã mô tả lúc họ chứng nghiệm Niết 
Bàn như sau: 


Tôi thấy đối tượng ghi nhận, và tâm ghi nhận ngưng bặt một cách đột ngột. 


52. Bạch Ngài, có bao nhiêu thiên sinh dưới sự hướng dẫn của Ngài mà 
Ngài tin răng họ đã giác ngộ đạo quả? 


Tôi tin rằng có hàng ngàn thiền sinh, chỉ thực hành trong vòng một tuần lễ đã 
thấy được tuệ đầu tiên là "Tuệ Phân Biệt Thân-Tâm”. Đó là nhờ họ tích cực hành 
thiên và nghiêm túc tuân theo lời chỉ dẫn của thiền sư nên có định tâm mạnh mẽ. 
Cũng có hàng ngàn thiền sinh thấy được liên hệ nhân quả, thấy rõ vô thường, khổ và 
võ ngã của vật chất và tâm. Và cũng có hàng ngàn thiên sinh do tinh tấn quán sát 
thân tâm một cách khắn khít từng giây phút một, định tâm phát triển, tuệ giác chín 
muôi và đã đạt đạo quả. 


53. Phải chấng thấy được vô thường là khi ta thấy một vật gi đang bị 
hủy hoại như cái bình bị bể chẳng hạn, hoặc sế thấy khổ khi bị một cái gai 
đâm vào da thịt? 


Đôi khi bạn thấy được sự vô thường khi nhìn thấy bình bể, thấy được khổ khi bị 
gai nhọn đâm vào da thịt. Nhưng ý niệm vô thường và khổ đó chỉ là trí tuệ hiểu biết 
về vô thường và khổ theo tục đế, không giúp cho bạn thấy rõ được vô ngã qua chân 
để. Mặt khác, một thiên sinh chỉ thấy được vô thường khi họ thấy các hiện tượng 
trong hiện tại sinh và diệt liên hồi và thấy được khổ khi họ thấy thân tâm trong hiện 
tại bị đàn áp bởi sự hủy hoại, chỉ khi đó thiên sinh mới thực sự thấy vô ngã đúng 


127 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


theo chân đế. 


%4. Bạch Ngài, xin Ngài diển tả cho biết sự chứng ngộ vô ngã qua 
chân để là như thế nào? 


Có nhiều người nghĩ rằng thấy rõ được vô ngã khi bạn mất ý niệm về hình dáng 
do thấy được những yếu tố vi tế của vật chất. Thực ra, đó không phải là thấy vô ngã 
qua sự thực hành, đó là bởi vì bạn đã có kinh nghiệm rõ ràng về cái tâm hay biết và 
cho rằng cái tâm hay biết đó là tôi hay linh hồn. Giống như trường hợp ở cối trời vô 
sắc. Những người ở cõi trời đó không có cơ thể vật chất nhưng họ vẫn có ý nghĩ sai 
lầm rằng tâm của họ là tôi ta, linh hồn, tự ngã. Như vậy, chỉ đơn thuần thấy mất ý 
niệm về hình thể vật chất không phải là thấy vô ngã đâu. Chỉ khi nào thiền sinh 
quán sát vật chất và tâm, trong giây phút hiện tại và thấy rõ chúng khởi sinh và hoại 
diệt ngay tức khắc theo đường lối của chúng, mà chẳng có một uy quyền hay thực 
thể nào thúc đẩy hay điều khiển; lúc đó thiền sinh mới thấy rõ vô ngã qua chân đế 


55, Làm thế nào để thấy được vật chất và tâm là vô thường? 


Nếu bạn quán sát chánh niệm thân tâm một cách khắn khít từng giây phút một 
thì bạn sẽ thật sự thấy rõ bản chất của các hiện tượng và thấy rõ chúng khởi sinh và 
hoại diệt ngay tức khắc. 

%6. Chúng tôi phải ghi nhận hay niệm những điểm đụng hay điểm tiếp 
xúc nào? 

Điểm đụng hay điểm tiếp xúc nào cũng ghi nhận hay niệm được: chẳng hạn 
điểm đụng nơi mông, nơi chân, nơi đầu gối... Tất cả nơi nào chú tâm đến đều ghi 
nhận: đựng, đụng hay tiếp xúc tiếp xúc. 


57. Phải chăng muốn thấy đặc tính của sự vật khí đi phải chú ý vào sự 
cứng, sự chuyển động? 


Đức Phật dạy thây Tỳ Khưu phải: / ức chánh niệm vảo sự ởi khí đi. Khi chúng 
ta đi thì yếu tố gió được hiển lộ. Kinh nghiệm được yếu tố gió là khi chúng ta thấy rõ 
sức ép, sự nâng đỡ, sự chuyển động, sự đẩy. Khi kinh nghiệm được sức ép, sự nâng 
đỡ là thấy được đặc tính của yếu tố gió. Khi kinh nghiệm được sự chuyển động là 
thấy được chức năng của yếu tố gió. Tuy nhiên, Đức Phật không bảo ta phải ghi 
nhận: sức ép, nâng đỡ, chuyển động hay đẩy... Đức Phật chỉ dạy rằng khi đi phải ý 
thức đến sự đi. Chỉ thế thôi. Sở dĩ Ngài dạy như thế bởi vì Ngài muốn cho ta dễ 
hiểu. Ghi nhận bằng ngôn ngữ tục đế là phương pháp dễ dàng, và hầu như ai cũng 
làm được. 


58. Bạch Ngài, phải chăng thấy được vô thường thì tức khắc thấy được 


page 127 


128 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


khổ và vô ngấ? 
Đúng vậy, cái gì vô thường thì cái đó khổ và vô ngã. 


59. Bạch Ngài, tại sao các thiên sư không thể xác nhận sự giác ngộ của 
một thiên sinh? 


Đúng vậy, thiền sư không thể xác nhận một thiền sinh nào đã đắc quả. Chỉ có 
Đức Phật mới xác nhận sự chứng đắc Đạo Quả của thiền sinh, người nào đã đắc quả 
gì: Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm v.v... Ngay cả Đại Đức Sariputta cũng chẳng bao giờ xác 
nhận ai đắc quả gì. Chúng tôi chẳng bao giờ xác nhận sự chứng đắc của một thiền 
sinh nào. Đó là đường lối thích ứng theo truyên thống Phật Giáo. 


60. Bạch Ngài, nếu chỉ hành thiên trong vòng một tháng mà thiên sinh 
đã có thể diễn tả kinh nghiệm chứng đắc đạo quả của mình sao? Như vậy 
có quá sớm chăng? 


Không quá sớm đâu, Đức Phật đã dạy rằng: phương pháp hành thiền của Ngài 
là phương pháp tuyệt hảo có thể giúp thiền sinh tinh tấn hành thiền đạt quả thánh 
thứ ba trong vòng một tháng. Nếu có người nào nói rằng không thể giác ngộ chỉ 
trong vòng một tháng dầu cho có hành thiền tích cực đến đâu đi nữa thì người đó đã 
chê trách những lời dạy của Đức Phật và đã cản trở việc hành thiên của mọi người. 


129_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


HƯỚNG DẪN HÀNH THIÊN 
Giảng 
Hòa Thượng Mahasi và Hòa Thượng Silãnanda 
Hòa Thượng Kim Triệu /“⁄4u đính 
Sư Khánh Hỷ soạn địch 


Tài liệu này được soạn dịch theo cuốn Prac-tical Vipassan3 Meditational 
Exercises của Hòa Thượng Mahasi (Hội chủ Đại Hội Kết Tập Tam Tạng Päli lần thứ 
sáu tại Yangon Miến Điện 1954-1956) và cuốn Four Foundation of Mindfulness của 
Hòa Thượng Silãnanda. 


A. THIÊN THA THỨ VÀ THIÊN TỪ ÁI 
Hòa thượng Silãnanda 


Muốn hành thiền, trước tiên bạn phải tìm một nơi thích hợp để giúp cho việc 
hành thiền của bạn được tốt đẹp. Nơi thích hợp là nơi yên tịnh. Bạn có thể tìm được 
nơi yên tịnh trong thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn hành thiên trong nhà, bạn phải 
tìm một nơi thích hợp cho việc định tâm của bạn, và mỗi khi hành thiền bạn nên đến 
đó. Bạn có thể tôn trí nơi hành thiên bằng một pho tượng hay ảnh Phật, đèn, hoa và 
thắp một nén nhang để hổ trợ cho việc hành thiền. Tuy nhiên, những thứ trên 
không phải là điều thiết yếu. Điều quan trọng là bạn phải có một nơi yên tịnh để 
hành thiên. 


Bắt đầu hành thiền, bạn phải chọn một thế ngồi thoải mái thích hợp với bạn. 
Bạn có thể ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng. Nếu ngồi kiết già, hai chân tréo vào nhau. 
Nếu quá khó đối với bạn thì bạn có thể ngồi bán già, đặt chân này lên chân kia. Nếu 
ngồi bán già cũng còn khó khăn đối với bạn thì bạn có thể ngồi theo "lối Miễn Điện" 
hay còn gọi là "lối dễ dàng", chân này đặt trước chân kia, hai chân rời ra mà không 
chồng lên nhau. Nếu vẫn còn thấy khó khăn, bạn có thể ngồi trên ghế hoặc trên 
bằng dài. Bạn cũng có thể dùng gối đệm nếu muốn. Mặc dầu ngồi kiết già là tư thế 
lý tưởng, nhưng bạn phải quyết định chọn cho mình một tư thế thích hợp để có thể 
duy trì việc hành thiên một cách tốt đẹp nhất. Dâu ngôi ở tư thế nào đi nữa, điêu 
quan trọng là phải giữ thân thể và lưng cho ngay thẳng. 


Chúng ta sẽ nói đến ba loại thiền: Thiền Tha Thứ, Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ) và 
Thiên Minh Sát. 


page 129 


130 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Thiền Tha Thứ 


Chúng ta hành Thiền Tha Thứ để loại bỏ mọi cảm giác hối hận và sân hận. 
Thiên Tha Thứ có ba phân: xin người khác tha thứ cho mình, tự mình tha thứ cho 
người khác, và chính mình tha thứ cho mình. 


Trước khi muốn viết gì lên bảng đen, bạn phải chùi sạch bảng. Cũng vậy, trước 
khi tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình, bạn phải được người khác tha 
thứ. Đôi khi bạn làm một điều gì sai lầm đối với người nào, bạn cảm thấy ân hận. 
Đặc biệt lúc hành thiên, bạn muốn giữ tâm trong sạch thanh tịnh nhưng những tư 
tưởng ăn năn hối tiếc này cứ lãng vãng trong tâm trí khiến cho việc hành thiên của 
bạn bị rối loạn. Do đó, điều trước tiên bạn phải xin người khác tha thứ cho bạn. 


Sau đó, chính bạn phải tha thứ cho người khác về những lỗi lầm của họ. Có 
thể, có người nào đó làm điều gì sai lầm đối với bạn và làm bạn giận dữ, bực tức thì 
bạn cũng phải loại bỏ những tư tưởng sân hận ấy đi để cho tâm trí được thảnh thơi. 
Bạn phải tha thứ cho mọi người, nếu không tha thứ thì bạn không thể hành thiền 
được; bởi vậy, Thiền Từ Ái và Thiền Tha Thứ đi liền với nhau, nếu bạn không thể tha 
thứ cho một người nào đó thì bạn không thể rải tâm từ tới họ được. Như vậy, điều 
thứ hai là bạn phải tha thứ cho mọi người. 


Một điêu rất quan trọng nữa là bạn phải tha thứ cho chính mình. Đôi khi bạn 
cảm thấy tha thứ cho mình là một điều khó khăn. Nếu bạn không thể tha thứ cho 
chính mình thì những tư tưởng sân hận, bực tức vê chính mình sẽ quấy rối việc hành 
thiên của bạn. Bởi thế, điều thứ ba là trước khi hành thiên từ ái là bạn phải hành 
thiên tha thứ cho chính mình. 

Như vậy, Thiền Tha Thứ là điều kiện tiên quyết để hành Thiền Từ Ái. 

Thiền Từ Ái (Niệm Tâm Từ) 

Tâm từ (metta) là một trong bốn đề mục của Tứ Vô Lượng Tâm hay phạm trú 
(Brahma- vihara: nơi trú ngụ của các bậc phạm thiên). Thiên từ ái được giải thích và 
hướng dẫn kỹ càng trong sách Thanh Tịnh Đạo (Visudhimagga). Người nào muốn 
hành thiền từ ái một cách nghiêm túc cần phải theo đúng những lời chỉ dẫn trong 
sách này. Phần thực hành ghi lại ở đây là để bổ túc cho các thiền sinh hành Thiền 
Minh Sát. Trong khi hành Thiền Minh Sát, thiền sinh cần dành thì giờ mỗi ngày 
(khoảng 30 phút) để thực hành bốn pháp hỗ trợ. Niệm tâm từ là một trong bốn 
pháp hỗ trợ đó. Ba pháp kia là: Niệm ân Đức Phật, Niệm cơ thể ô trược, và niệm sự 
chết. 


131 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Lòng từ ái có thể ví như một lọai dầu nhớt chế vào máy giúp máy chạy trơn tru. 
Không ai muốn lái một chiếc xe đã hết dầu nhớt vì sợ xe hư, thế mà ít ai nhớ châm 
thêm đầu nhớt từ ái trong sự liên hệ với mọi người; thảo nào có rất nhiều sự bế tắt, 
nhiều trục trặc trong sự liên hệ với nhau. Nếu người ta chịu châm một ít dầu nhớt từ 
ái vào sự liên hệ giữa người với người thì biết bao sự tắt nghẹn, bế tắt được giảm 
thiểu; biết bao nỗi giận hờn, ghen ghét thù hận, ác ý, ganh ty sẽ vắng mặt trên thế 
gian. 


Thực hành Thiền Từ Ái sẽ đem lại cho ta mười một lợi ích sau đây, như Đức 
Phật đã dạy: 


Ngủ an lành. 

Không gặp ác mộng. 

Thức dậy an lành. 

Được mọi người thương mến 

Được phi nhân thương mến 

Được Chư Thiên bảo vệ. 

Lửa, thuốc độc, và vũ khí không làm hại được. 
Dễ tập trung tâm ý. 


TT co, 6U 2U SỐ VÔ lộ 


Mặt mày trong sáng dễ mến. 

10. Không bối rối trong lúc chết. 

11. Nếu tâm từ được phát triển cao hơn thì được tái sinh về cõi Phạm Thiên. 
Muốn hưởng được lợi ích trên, chúng ta phải thực hành Thiền Từ Ái. 


Từ ái là một loại tình thương, lòng thành thật mong muốn tất cả chúng sinh 
được an vui hạnh phúc. Lòng từ ái chẳng dính dấp gì đến sự luyến ái, dính mắc vào 
riêng một cá nhân nào. Đó là một tình thương thật trong sạch, một sự ước mong 
thành thật cho chính mình và cho người khác. Khi lòng từ ái chân thành tràn ngập 
tâm bạn, bạn cảm thấy an bình và tĩnh lặng, nguồn an lạc thanh tịnh này sẽ tuôn 
tràn đến những người mà bạn hướng tâm đến. Khi bạn hướng lòng từ ái này đến tất 
cả chúng sinh, tất cả chúng sinh sẽ được thấm nhuần lòng từ ái của bạn. Tư tưởng 
từ ái này cũng sẽ tạo một bầu không khí thân thiện, an lành giữa mọi người, khiến 
cho sự liên hệ giữa mọi người được hài hòa, thoải mái. 


Khi thực hành Thiền Từ Ái, bạn khởi đầu rải tâm từ cho chính mình, bạn mong 


ước cho chính mình được an vui hạnh phúc. Khi đọc thầm câu: "nguyện cho tôi tràn 
page 131 


132 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đây đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại” 
không có nghĩa là bạn ích kỷ, bởi vì muốn rải tâm từ ái đến người khác thì trước tiên 
bạn phải có tư tưởng từ ái với chính mình. 


Khi rải tâm từ ái cho chính mình bạn cũng lấy mình làm ví dụ điển hình. Điều 
này có nghĩa là bạn nói: "nguyện cho tôi tràn đầy tỉnh thương, khoan dung, tha thứ, 
có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, 
hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại" thì đồng thời bạn cũng liên tưởng rằng: 
"ta muốn có tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, muốn có đây đủ sức khỏe, 
bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại” thì người khác cũng có mong cầu như ta vậy, lấy bụng ta 
suy ra bụng người ta cũng câu mong cho "người khác có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp 
chướng ngại” như ta vậy. 


Sau khi rải tâm từ cho chính mính, bạn rải tâm từ đến cho tất cả chúng sinh. Sở 
dỉ bạn phải rải tâm từ cho mình trước bởi vì nếu chính ta không đuợc an lạc tĩnh lặng 
thì làm sao có thể rải sự an lạc tĩng lặng đến cho người khác. Bởi vậy, trước khi rải 
tâm từ đến mọi người, mọi chúng sinh, bạn phải khởi động và vun bôi lòng từ ái này 
trong chính mình. Bạn có thể rải tâm từ bằng nhiều cách. Bạn có thể rải tâm từ đến 
tất cả chúng sinh căn cứ theo chỗ ở. Chúng sinh ở đây bao gồm cả súc vật, côn 
trùng v.v... Trước hết, bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sinh trong nhà bạn. Tiếp 
theo đó bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sinh trong khu vực bạn đang cư ngụ, trong 
thành phố, trong quận, trong tiểu bang, trong nước, trên thế giới, trong vũ trụ, và 
cuối cùng là rải tâm từ đến tất cả chúng sinh một cách tổng quát. Khi nói các câu 
trên, bạn hãy cố gắng hình dung ra những chúng sinh mà bạn hướng đến đang mạnh 
khoẻ, an lạc và hạnh phúc. Tư tưởng từ ái của bạn sẽ đến với họ và khiến họ thật sự 
mạnh khoẻ, an lạc và hạnh phúc. Việc hành Thiền Từ Ái kéo dài trong mười lăm 
phút. Bạn cũng có thể rải tâm từ ái đến từng hạng người: Thầy tổ, cha mẹ, thân 
bằng quyến thuộc, bạn bè, người không quen biết, người không có thiện cảm với 
mình và tất cả chúng sinh. 


133 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Thực Hành Thiền Tha Thứ và Thiền Từ Ái 


Khi hành Thiền Tha Thứ, xin bạn chắp hai tay và đọc: 

Vì lầm lạc và không mính mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm 
làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xín tất cả mở 
rộng lòng từ bí và trí tuệ tha thứ cho tôi. 

Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai 
lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. 

Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện tử nay vê sau làm lành, lánh dữ 
giữ tâm trong sạch. 


Bạn nên đọc các câu trên từ năm đến mười lần trước khi hành Thiền Từ Ái hay 
Niệm Tâm Từ. 

Ngay sau Thiền Tha Thứ, bạn có thể hành Thiền Từ Ái như sau: 

a) Rải tâm từ qua từng hạng người: 


Khi hành Thiền Từ Ái theo cách này, bạn có thể niệm thầm trong tâm vào 
khoảng mười lần những cầu sau đây: 


Nguyện cho tôi tràn đầy tỉnh thương, khoan dung, tha thứ; có đầy đủ sức khỏe, 
Đình an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngây an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho thầy tổ tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ; có đầy đủ 
sức khỏe, bnh an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày 
an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho cha mẹ tôi tràn đầy tỉnh thương, khoan dung, tha thứcó đầy đủ 
súc khỏe, bình an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngây 
an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho những người trong gia định tôi tràn đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, binh ar, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm 
không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho thân bằng quyến thuộc tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, 
tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bình an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm không 
phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


page 133 


134 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Nguyện cho bạn Bê tôi tràn đầy tỉnh thương, khoan dung, tha thứ; có đầy đủ 
sức khỏe, bính an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày 
an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người cùng sở làm với tôi tràn đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bnh an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm 
không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tât cả thiên sinh tràn đầy tnh thương, khoan dung, tha thứ; có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm không phiên não, 
hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người không quen biết tôi tràn đầy tnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bnh ar, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm 
không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người không có thiện cảm với tôi tràn đắy tỉnh thương, 
khoan dung, tha thứ; có đầy đủ sức khỏe, binh an, hạnh phúc thân không tật bệnh, 
tâm không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trần đầy trnh thương, khoan dung, tha thứ; có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm không phiên não, 
hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an 
vui, đừng có khổ. đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng; hãy cho được sống lâu, 
đưng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được an vui; 
tất cả chúng sinh đang đau khổ xín cho dứt khổ. đang kính sợ, xín cho hết kính sợ, 
đang thường tiếc xín cho hết thương tiếc. 

b) Rải tâm từ đến chúng sinh theo nơi chốn: 

Khi hành Thiền Từ Ái theo cách này, bạn có thể niệm thầm trong tâm vào 
khoảng mười lần những cầu sau đây: 

Nguyện cho tôi tràn đầy tỉnh thương, khoan dung, tha thứ; có đầy đủ sức khỏe, 
Đình an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngây an vui, 
không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong nhả nảy tràn đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, binh an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm 
không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


135 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Nguyện cho tất cả chúng sính trong khu vực này tràn đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, bnh an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm 
không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sính trong thành phố này trần đầy tỉnh thường, 
khoan dung, tha thứ; có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thân không tật bệnh, 
tâm không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trong tiểu bang này trần đầy tỉnh thương, 
khoan dung, tha thứ; có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thân không tật bệnh, 
tâm không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trong nước này tràn đầy tình thương, khoan 
dung, tha thứ; có đầy đủ súc khỏe, binh an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm 
không phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sính trên thế giới thân tràn đầy tỉnh thương, khoan 
dung, tha thứ, có đầy đủ súc khỏe, bỉnh an, hạnh phúc không tật bệnh, tâm không 
phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ tràn đầy tỉnh thương, khoan dung, 
tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm không 
phiên não, hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh trần đầy tnh thương, khoan dung, tha thứ; có 
đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc thân không tật bệnh, tâm không phiên não, 
hàng ngây an vui, không gặp chướng ngại. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an 
vui, đừng có khổ. đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng; hãy cho được sống lâu, 
đưng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tụu đầy đủ, hãy giữ mình cho được an vui; 
tất cả chúng sinh đang đau khổ xín cho dứt khổ. đang kính sợ, xín cho hết kính sợ, 
đang thương tiếc xín cho hết thương tiếc. 


Sau khi hành thiên tha thứ và thiên từ ái các bạn hành Thiên Minh Sát. 


page 135 


136 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


B. THIÊN MINH SÁT 
THỰC DỤNG 
Hòa thượng Mahasií 


Thực tập Thiền Minh Sát là nỗ lực quán sát chánh niệm của thiền sinh để thấy 
rõ ràng chính xác bản chất của các hiện tượng tâm vật lý đang xảy ra trong chính 
thân thể mình. 


Hiện tượng vật lý là những vật hay đối tượng mà thiền sinh thấy rõ ràng chung 
quanh họ. Toàn cơ thể của thiền sinh mà thiền sinh có thể nhận ra một cách rõ ràng 
là tập hợp của một nhóm vật chất (rupa) và những hiện tượng tâm lý hay tâm, là 
những hoạt động của ý thức hay nhận biết (nãma). 


Chúng ta sẽ thấy rõ các hiện tượng tâm vật lý hay vật chất và tâm này mỗi khi 
có sự nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ diễn ra. Chúng ta phải nhận 
biết những hiện tượng này bằng cách quán sát và ghi nhận: #2, thấy, thấy; nghe, 
nghe, nghe; ngủi, ngửi, ngửi; nếm, nếm, nếm; đụng, đụng, dụng hoặc suy nghĩ 
suy nghĩ, suy ng. 


Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ, thiền sinh đều phải ghi nhận. 
Nhưng khi mới bắt đầu thực tập, thiền sinh không thể ghi nhận được từng chuyện 
xảy ra. Bởi thế, các thiền sinh mới chỉ nên tập ghi nhận những gì dễ nhận ra mà 
thôi. 


Mỗi khi thở, bụng phồng lên và xẹp xuống. Các chuyển động này thường dễ 
nhận ra. Sự chuyển động này là đặc tính của gió väyo dhãtu (yếu tố chuyển động 
hay yếu tố gió). Thiền sinh nên bắt đầu ghi nhận những chuyển động này bằng cách 
chú tâm quán sát bụng. Bạn sẽ thấy bụng phông lên khi bạn hít vào và xẹp xuống 
khi bạn thở ra. Khi bụng phông lên, bạn ghi nhận ø/ông, phông, phông, và khi bụng 
xẹp xuống thì ghi nhận xe, xẹø, xep. Nếu không thấy được chuyển động phồng xẹp 
thì hãy đặt tay lên bụng để ghi nhận. 


Không nên thúc ép hơi thở, đừng cố ý thở chậm hay nhanh lên, cũng đừng thở 
quá mạnh. Bạn sẽ mệt nếu bạn thúc ép hơi thở. Thở đều đặn bình thường và ghi 
nhận phồng xeẹp khi chúng xuất hiện, hãy niệm thâm phồng, xẹp, không niệm ra lời. 


Trong việc hành thiên minh sát, việc định danh cho một hiện tượng không thành 
vấn đề. Điều quan trọng là biết hay thấy. Khi ghi nhận sự phồng của bụng, hãy ghi 
nhận chuyển động phồng từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt. Phải ghi nhận kỹ 
càng như đang thấy bằng mắt. Tâm ghi nhận phải đi song song với chuyển động 
phồng của bụng. Sự chuyển động và tâm ghi nhận phải gắn bó và hướng về cùng 


137 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


mục tiêu. Tâm phải dán sát vào đối tượng như hòn sỏi ném trúng vào đích vậy. Ở 
giai đoạn xẹp của bụng, thiên sinh cũng phải ghi nhận rõ ràng kỹ lưỡng như vậy. 


Trong khi ghi nhận chuyển động của bụng, tâm bạn có thể bị phóng đi nơi khác, 
tức là tâm không còn dán sát vào bụng. Khi bị phóng tâm phải niệm thầm: phóng 
tâm, phóng tâm, phóng tâm. Ghi nhận như vậy một, hai lần thì sự phóng tâm sẽ 
chấm dứt; lúc ấy thiên sinh hãy trở về ghi nhận sự phông xẹp ở bụng. Nếu tâm đi 
lang thang đến một nơi nào đó hãy ghi nhận (7, fớj tới rồi trở lại sự phồng xẹp. 
Nếu bạn tưởng tượng gặp ai hãy ghi nhận gấy, gấy, gấp rồi trở về sự phồng xẹp. 
Nếu bạn tưởng tượng gặp và nói chuyện với người nào đó, phải ghi nhận #, nói, 
nới. Tóm lại, khi suy nghĩ hay liên tưởng đến điều gì bạn đều phải ghi nhận. 


Nếu bạn tưởng tượng, hãy ghi nhận tưởng (ượng, tưởng tượng, tưởng tượng. 
Nếu bạn suy nghĩ, hãy ghi nhận suy nø/ñí, suy ngñí, suy nghí. Nếu bạn tính toán hay 
dự định hãy ghi nhận /⁄2 toán, tính toán, tính toán hay dự định, dự định, dự định; 
nếu bạn thấy, hãy ghi nhận 7, f"ấJ, thấy. 


Nếu bạn liên tưởng đến điều gì, hãy ghi nhận liên tưởng, liên tưởng, liên tưởng. 
Nếu bạn cảm thấy vui, hãy ghi nhận vưý, vưi, vưí.. Nếu bạn cảm thấy chán, hãy ghi 
nhận cán, chán, chán; nếu bạn cảm thấy mừng, hãy ghi nhận mửïng, mừng, 
mừng; nếu bạn cảm thấy buôn bực, hãy ghi nhận ðöuốn Đực buồn bực, buồn Pục. 
Ghi nhận tất cả mọi hoạt động của ý thức hay sự nhận biết gọi là niệm tâm 
(cittanupas-san). 


Bởi vì không ghi nhận được những hoạt động của ý thức nên ta có khuynh 
hướng cho đó là người hay là một cá nhân. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng 
chính tôi đang tưởng tượng, suy nghĩ, tính toán, biết hay thấy, v.v... Chúng ta nghĩ 
rằng có một con người đã sống và suy nghĩ từ lúc ấu thơ đến bây giờ. Thật ra không 
hê có một con người như thế hiện hữu. Thay vào đó chỉ có những hành động của ý 
thức diễn biến liên tục và kế tiếp nhau mà thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ghi 
nhận mỗi một hoạt động của ý thức khi nó vừa khởi lên. Khi ghi nhận liên tục như 
vậy thì các hoạt động của ý thức sẽ chấm dứt. Chúng ta lại trở vê với sự ghi nhận 
phông xẹp của bụng. 


Khi ngôi hành thiên một thời gian lâu, các cảm giác như cứng đơ và nóng sẽ 
khởi ra trên cơ thể chúng ta. Tất cả những cảm giác đó đều phải được ghi nhận một 
cách cẩn thận. Các cảm giác đau và mệt cũng phải được ghi nhận như vậy. Tất cả 
những cảm giác này được gọi là khổ thọ (dukkhavedanä) và sự ghi nhận chúng 
được gọi là niệm thọ (vedanãänupas-sana). Khi quên ghi nhận hay không ghi nhận 
được các cảm giác này sẽ khiến bạn nghĩ rằng: "Tôi cứng đơ, tôi cảm thấy nóng, tôi 


page 137 


138 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


đau, vừa rồi tôi cảm thấy thoải mái, bây giờ tôi cảm thấy không thoải mái với những 
cảm giác bất an này." Đồng hóa những cảm giác này với tôi hay ta là một điều sai 
lâm. 


Thật ra chẳng hề có một cái tôi trong đó. Chỉ có những cảm giác bất an kế tiếp 
nhau diễn ra mà thôi chẳng khác nào sức đẩy kế tục và liên tiếp của điện lực đã làm 
cho đèn sáng lên. Những cảm giác bất an trong cơ thể chúng ta cũng diễn ra liên 
tiếp kế tục cái này theo cái kia vậy. Thiền sinh phải cẩn thận và tích cực ghi nhận 
những cảm giác này dù cho chúng là cảm giác cứng, nóng hay đau, dễ chịu hay khó 
chịu. 


Đối với những thiền sinh mới hành thiền, những cảm giác này có thể có khuynh 
hướng gia tăng và khiến thiền sinh có ý muốn thay đổi tư thế. Ý muốn này phải 
được ghi nhận, sau đó trở vê với sự ghi nhận các cảm giác cứng, nóng, v.v... 


Một câu cách ngôn Miến Điện nói rằng: "Kiên nhẫn dẫn đến Niết Bàn." Câu này 
là một câu rất thích đáng để khích lệ sự tinh tấn của thiền sinh. Thiền sinh phải kiên 
nhẫn trong lúc hành thiền. Nếu thiền sinh thường xuyên cử động hay thay đổi tư thế 
vì không thể chịu đựng với các cảm giác cứng, nóng hay đau nhức khi chúng khởi 
sinh thì sự tập trung tâm ý hay định tâm không thể phát triển. Nếu tâm định không 
phát triển thì trí tuệ cũng không có, và do đó, không thể đạt được đạo quả và Niết 
Bàn. Đó là lý do tại sao kiên nhẫn là điều thiết yếu trong việc hành thiền, nhất là đối 
với các cảm giác bất an như trơ cứng, nóng lạnh hay đau nhức và những cảm giác 
khó chịu đựng khác. Thiền sinh không nên vội vã thay đổi tư thế mỗi khi có những 
cảm giác đó xuất hiện. Thiền sinh phải tiếp tục hành thiền một cách kiên nhẫn và 
ghi nhận những cảm giác đang xảy ra như cứng, cứng cúng hay nóng, nóng, 
nóng, v.v... Những cảm giác đó sẽ biến mất nếu thiên sinh tiếp tục ghi nhận một 
cách kiên nhẫn. Khi có định tâm cao thì ngay cả những cảm giác mãnh liệt cũng biến 
mất. Sau đó thiền sinh trở về với sự ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng. 


Dĩ nhiên, thiền sinh phải thay đổi tư thế nếu những cảm giác trên không thể 
biến mất mặc dầu đã ghi nhận một thời gian lâu dài hay những cảm giác này quá 
mạnh mẽ không thể chịu đựng được. Nhưng trước khi chuyển động để thay đổi tư 
thế, thiền sinh phải niệm ý định muốn đổi, muốn đổi, muốn đổi. Sau đó ghi nhận các 
tác động của sự thay đổi như: đứng /ên, đứng lên, đứng lên; di chuyển, di chuyển, 
đi chuyển hay thay đổi, thay đổi, thay đổi' v.v... 

Chẳng hạn trong khi đang ngồi ta muốn đổi chân thì phải niệm mướn, muối, 
muốn. Trong khi đổi chân thì ta phải kéo chân ra rồi đặt chân xuống, lúc ấy ta phải 
ghi nhận kéo, kéo, kéo; đặt, đặt, đặt. Sau khi đã thay đổi chân xong thì trở về với 


139 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


sự ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng. 


Hãy ghi nhận liên tục không nên để gián đoạn giữa hai tác động ghi nhận, 
không nên để gián đoạn giữa sự định tâm trước và sự định tâm kế tiếp, giữa trí tuệ 
nhận biết trước và trí tuệ nhận biết kế tiếp. Có thế thì trí tuệ nhận biết của thiên sinh 
mới tiếp tục chín muồi. Đạo và quả chỉ có thể đạt được khi sự thực hành thiền được 
liên tục và có trớn đều đặn. Việc hành thiền chẳng khác nào dùng hai thanh củi cọ 
xát vào nhau để lấy lửa. Muốn có lửa phải liên tục và tinh tấn cọ xát không ngừng 
cho đến khi lửa bật ra. 


Tương tự như vậy, việc ghi nhận trong lúc hành thiên minh sát phải được thực 
hiện một cách liên tục không gián đoạn, không có một sự ngừng nghỉ nào giữa hai 
tác động ghi nhận khi có bất kỳ một hiện tượng nào đang xảy ra. Chẳng hạn, trong 
khi ngồi thiên, một cảm giác ngứa phát sinh và thiên sinh muốn gãi bởi vì không chịu 
đựng được. Trong trường hợp này thiên sinh phải ghi nhận cảm giác ngứa và ý nghĩ 
muốn hết ngứa hay ý nghĩ nuốïn gấi chớ đừng vã đưa tay ra gãi ngay khi có ý nghĩ 
muốn hết ngúa. Nếu tiếp tục kiên trì ghi nhận như thế thì sự ngứa sẽ biến mất. Khi 
sự ngứa biến mất, thiên sinh phải trở vê ghi nhận phông xẹp ở bụng. 


Nếu đã có sự ghi nhận ngúa, ngúa, ngứa mà cảm giác ngứa không biến mất thì 
thiên sinh sẽ lại có ý muốn gãi. Nhưng trước khi gãi phải ghi nhận ý muốn gãi. Tất 
cả mọi tác động bao gồm trong tiến trình gãi phải được ghi nhận như: tay đụng vào 
chỗ ngứa, đẩy lui đẩy tới để gãi, cuối cùng trở về với sự phồng xẹp của bụng. 


Mỗi khi thay đổi tư thế, bạn phải ghi nhận ý định hay ý muốn thay đổi trước rồi 
tiếp tục ghi nhận các tác động thay đổi một cách kỹ lưỡng. Chẳng hạn như khi đứng 
dậy từ tư thế ngồi hay đưa tay lên hoặc chuyển động và duỗi tay ra. Tất cả mọi chỉ 
tiết bên trong sự chuyển động thay đổi tư thế đều phải được ghi nhận cẩn thận. 
Trong lúc đứng dậy từ tư thế ngôi thì thân bạn nghiêng về phía trước, ghi nhận điều 
này. Khi đứng dậy, cơ thể bắt đầu nhẹ và từ từ đứng lên, phải ghi nhận tất cả 
những điều này, ng//êng, nghiêng, nghiêng; đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy; nhẹ, 
nhẹ nhẹ v.v... Thiền sinh phải có thái độ như là một người yếu đuối thiếu năng lực. 
Người có sức khỏe bình thường, mỗi lần đứng dậy họ đứng rất nhanh. Đối với những 
người yếu đuối, thiếu năng lực, họ đứng dậy một cách chậm chạp nhẹ nhàng. Cũng 
như người bị đau lưng, họ phải đứng dậy một cách chậm rãi, nhẹ nhàng để khỏi đau. 
Thiền sinh cũng phải có thái độ như vậy, phải thay đổi tư thế một cách từ từ nhẹ 
nhàng. Có như thế, chánh định và trí tuệ mới phát triển tốt đẹp. Bởi vậy, hãy làm 
mọi tác động một cách nhẹ nhàng như người không có năng lực, đồng thời ghi nhận 
hay nệm đứng đậy, đứng dậy, đứng dậy. Cũng vậy, mặc dầu có mắt, thiền sinh 
phải làm như mù, có tai phải làm như điếc. (Trong khi hành thiên, thiên sinh chỉ chú 
page 139 


140 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


tâm ghi nhận mà thôi). 


Điều quan tâm duy nhất của thiên sinh chỉ là ghi nhận. Thiên sinh không nên 
phân biệt đó là hình sắc hay âm thanh gì. Bởi vậy, dầu cho âm thanh hay hình sắc 
có kỳ lạ đến đâu đi nữa, thiên sinh cũng làm như mình không nghe hay không thấy 
gì; chỉ ghi nhận một cách cẩn thận nợ⁄e, nơne, nghe, thấy, thấy, thấy mà không 
phân tích hay tìm hiểu. Khi hành động phải làm một cách chậm rãi như mình là một 
người yếu đuối thiếu năng lực. 


Khi co duỗi tay chân, khi cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên đều phải làm chầm chậm 
trong chánh niệm. Khi đang ngồi, muốn đứng dậy, phải đứng dậy từ từ và ghi nhận 
hay nệm đứng đậy, đứng dậy, đứng dậy. Khi đã đứng dậy xong, ghi nhận đứg, 
đúng đứng. Khi nhìn đây đó hãy ghi nhận hờ, nn, nhan hay thất, thấy, tháp. 


Khi đi hãy ghi nhận các bước đi. Phải ý thức mọi chuyển động nằm trong mỗi 
động tác đi. Khi đi nhanh thì chú tâm vào chân trái, phải. 


Khi đi chậm hãy ghi nhận hai giai đoạn dở, đạp. Chú ý ghi nhận cảm giác của 
chân khi dở lên và khi đạp chân xuống. Nếu đi chậm hơn hãy ghi nhận ba giai đoạn: 
đở, bước đạp. Phải ghi nhận các cảm giác của từng giai đoạn. Đối với các thiên 
sinh mới chỉ cần ghi nhận ái, phải hay đở, đạp là đủ. Trong khi đang đi, nếu bạn 
muốn ngồi xuống, hãy niệm muốn ngồi, muốn ngồi, muốn ngôi Khi đang ngồi 
xuống hãy chú tâm ghi nhận cảm giác nặng đang trì xuống cơ thể. 

Khi đã ngồi xuống hãy ghi nhận các tác động đang diễn ra như sự xếp chân, sự 
để tay lên đùi, hay sự xếp hai tay vào nhau, v.v... Khi đã ngồi yên hãy chú tâm vào 
chuyển động phồng xẹp của bụng. Trong khi theo dõi ghi nhận chuyển động của 
bụng, nếu tay hay chân có cảm giác cứng đơ, hoặc một phần nào trên cơ thể cảm 
thấy nóng mà sự cứng đơ hay nóng này quá rõ rệt, lấn át hẳn sự phồng xẹp thì hãy 
ghi nhận cứng đơ, cứng đơ, cứng đơ; nóng, nóng, nóng, rồi trở về với sự phồng 
xẹp của bụng. Trong khi đang ngồi thiền mà ý muốn nằm xuống khởi lên, hãy ghi 
nhận ý muốn này. Sau đó ghi nhận các chuyển động liên quan đến sự nằm xuống 
như: chống tay, nghiêng mình, duỗi chân, đặt đầu xuống, v.v...Ghi nhận các động 
tác của cơ thể khi nằm xuống rất quan trọng. Bạn có thể giác ngộ trong khi đang 
chánh niệm ghi nhận các tác động này. Khi định và tuệ phát triển mạnh mẽ thì đạo 
quả có thể đến bất kỳ lúc nào. Giác ngộ có thể đến khi bạn đang duỗi tay ra hay 
đang co tay vào. Đó là trường hợp giác ngộ đạo quả A La Hán của Ngài Ananda. 
Trước ngày kết tập tam tạng lần đầu tiên, Ngài Ananda đã nỗ lực tinh tấn thiền suốt 
đêm nhằm mục đích đạt đạo quả A La Hán. Ngài tinh tấn chú tâm theo dõi bước đi 
trái, phải, dở, bước đạp, ý muốn đi và những chuyển động bao gồm trong sự đi. 


141 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Mặc dầu nỗ lực không thối chuyển, nhưng mãi cho đến gần sáng Ngài vẫn chưa 
thành đạt đạo quả A La Hán. Nhận thấy rằng mình đã kinh hành quá nhiều khiến 
cho định (Samadhi) và tinh tấn (Viriya) không cân bằng. Ngài thấy cần phải nằm 
thiên một lúc nên quyết định vào phòng. Ngài ngôi trên giường và nghiêng mình 
nằm xuống với tâm chánh niệm ghi nhận ø#m, nấm, nắm. Lúc đầu chưa chạm gối, 
Ngài đắc quả A La Hán. 


Lúc chưa nằm xuống, Ngài Ananda chỉ mới đắc quả Tu Đà Hoàn, còn gọi là nhập 
lưu. Nhưng khi nghiêng mình nằm xuống, Ngài liên tiếp trong chớp mắt đắc các quả 
kế tiếp là Tư Đà Hàm (Nhất lai), A Na Hàm (Bất lai), và A La Hán. 


Qua sự giác ngộ đạo quả của Ngài Ananda, chúng ta thấy rằng đạo quả có thể 
đến bất kỳ lúc nào, không cần đòi hỏi thời gian lâu dài. Đó là lý do tại sao thiên sinh 
phải luôn luồn tích cực ghi nhận. Thiên sinh không được dừng nghỉ ghi nhận dầu chỉ 
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không nên nghĩ rằng gián đoạn ghi nhận trong 
khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng quan trọng gì. Mọi chuyển động bao gồm trong tác 
động nằm xuống đều phải được ghi nhận tỉ mỉ liên tục không gián đoạn. Sau khi đã 
nằm yên vào tư thế, hãy trở về với chuyển động phồng xẹp của bụng. Dầu đêm đã 
về khuya và đến giờ đi ngủ, nhưng thiên sinh cũng đừng bỏ qua việc ghi nhận. 


Một thiền sinh thực hành nghiêm chỉnh và nỗ lực thực sự thì sẽ tích cực giữ tâm 
chánh niệm mọi lúc dường như không biết gì đến việc ngủ nghỉ. Khi buồn ngủ thiên 
sinh tiếp tục ghi nhận cho đến khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Nếu việc hành thiên 
tiến triển tốt đẹp và vượt trội, thiền sinh sẽ cảm thấy tỉnh táo. Nếu hôn trầm dã dượi 
thắng lướt thì thiền sinh sẽ cảm thấy buồn ngủ. Khi buồn ngủ, thiền sinh phải ghi 
nhận ?ườồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ.' Khi mí mắt sụp xuống hãy ghi nhận sựø 
xuống, sụp xuống, sụp xuống. Khi mí mắt trở nên nặng, hãy ghi nhận “ng, nặng, 
nặng. Nếu mắt trở nên cay xốn, hãy ghi nhận cay xố, cay xố", cay xốn. Nếu ghi 
nhận mọi tác động một cách chánh niệm thì sự buồn ngủ biến mất và thiên sinh sẽ 
tươi tỉnh trở lại. 


Khi đã tươi tỉnh và mắt sáng trở lại, thiền sinh phải ghi nhận £ưØ tử, tươi tỉnh, 
tươi tỉnhhay sáng, sáng, sáng rồi trở về sự phông xẹp của bụng. Thiền sinh lại kiên 
trì tiếp tục hành thiền. Cuối cùng, khi buồn ngủ thẳng thế thì thiên sinh sẽ rơi vào 
giấc ngủ. Khi hành thiền ở tư thế nằm bạn rất dễ bị buồn ngủ. Bởi vậy đối với 
những thiền sinh mới không nên hành thiền ở tư thế nằm quá nhiều mà phải ngồi và 
kinh hành nhiêu hơn. Nhưng lúc đến giờ đi ngủ, thiền sinh nên hành thiên ở tư thế 
nằm, ghi nhận những chuyển động phồng xẹp của bụng cho đến khi nào rơi vào giấc 
ngủ một cách tự nhiên. Thời gian ngủ là khoảng thời gian nghỉ ngơi cho thiền sinh. 
Nhưng đối với thiên sinh tích cực tinh tấn thì nên giới hạn giờ ngủ khoảng bốn tiếng 
page 141 


142 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


mỗi đêm. Đó là ngủ vào khoảng canh hai, tức từ mười giờ tối đến hai giờ sáng, như 
Đức Phật đã cho phép. Ngủ bốn tiếng là vừa đủ. Đối với những thiên sinh mới, nếu 
thấy ngủ bốn tiếng không đủ cho sức khỏe thì có thể ngủ năm đến sáu tiếng. Sáu 
tiếng là quá đủ cho sức khỏe. 


Khi thức dậy thiên sinh phải lập tức trở vê với sự ghi nhận. Một thiên sinh thật 
sự muốn nỗ lực hành thiền để đạt đạo quả thì chỉ ngừng hành thiền trong khi ngủ 
mà thôi. Trong thời gian thức, họ liên tục chánh niệm không ngừng nghỉ. Bởi vậy, 
khi vừa thức giấc, thiên sinh phải ghi nhận ngay sự thức dậy của tâm /úc đậy, thức 
dậy, thúc dậy. Nếu thiền sinh không thể ghi nhận được trạng thái của tâm lúc vừa 
thức dậy, thì hãy bắt đầu ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. 


Nếu thiên sinh có ý định ngồi dậy và bước xuống đất thì hãy ghi nhận mướn 
ngôi dậy, muốn ngôi dậy, muốn ngói dậy, tiếp theo hãy ghi nhận tất cả các tác động 
liền quan đến sự ngồi dậy như chống tay, co chân, nhổm dậy, ngồi, v.v... Khi đã 
ngôi dậy, nếu muốn ngồi một lát thì hãy chú tâm ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. 
Muốn đứng dậy để đi rửa mặt thì phải ghi nhận ý muốn, sau đó ghi nhận các tác 
động đứng dậy. Khi rửa mặt hay tắm phải ghi nhận các tác động này. Vì các tác 
động rửa mặt và tắm là những tác động hơi nhanh nên không thể ghi nhận được hết. 
Bởi vậy, hãy cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. Lúc chải đầu, mặt áo quần, mở 
cửa, đóng cửa, v.v... đều phải ghi nhận kỹ càng. 


Lúc đến giờ ăn thiên sinh vào bàn ăn phải ghi nhận 2ƒ, ñấJ, thấy hay nhỉ, 
nhữn, nhữ. Khi đưa tay ra đụng thức ăn, lấy thức ăn, rút tay về, đưa vào miệng v.v... 
Tất cả những tác động ấy đều phải được ghi nhận. Nếu bạn dùng đũa hay muỗng 
để lấy thức ăn thì cũng phải ghi nhận mọi tác động liên quan đến sự gắp hay múc 
thức ăn này như gïy, gấp, gắp; múc múc múc. Khi nhai thức ăn phải ghi nhận 
nhai, nhai, nhai. Khi nhận biết được vị của thức ăn, ghi nhận //ếƒ Ø/ếƒ Đi. Khi 
nuốt thức ăn vào cổ v.v... tất cả đều phải được ghi nhận. Đó là cách mà thiền sinh 
ghi nhận trong khi đưa từng muỗng thức ăn vào miệng. Khi thiền sinh muốn dùng 
canh thì tất cả các tác động bao gồm như: đưa tay ra, cầm muỗng, múc canh v.v... 
đều phải được ghi nhận. Việc ghi nhận trong khi ăn hơi khó khăn bởi vì có rất nhiêu 
điều phải quán sát và ghi nhận. Thiên sinh mới thường hay bỏ sót một số tác động 
cần phải ghi nhận. Nhưng càng về sau, khi có tâm định mạnh mẽ, thiền sinh sẽ ghi 
nhận được tất cả các tác động của sự ăn này. 


Đến đây thiền sinh đã học được nhiều cách ghi nhận. Nhưng tóm tắt lại chỉ có 
vài điêu cần nhớ sau đây: &// đi nhanh hãy ghi nhận trái, phải; khi đi chậm hãy ghi 
nhận dở, đạp; nếu chậm hơi, ghi nhận đở, buốc đạp; khi đã ngồi xuống hãy chú 
tâm vào sự phồng xẹp của bụng; khi nằm cũng phải chú tâm vào bụng, nếu không 


143 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


có điều gì đặc biệt để ghi nhận. Trong khi quán sát ghi nhận, nếu bị phóng tâm hãy 
ghi nhận phóng tâm rồi trở về với sự phông xẹp của bụng. Thiền sinh cũng phải ghi 
nhận tất cả mọi cảm giác khởi lên như tê, cứng, đau, nhức, nóng, lạnh, v.v.. rồi trở 
về với chuyển động của bụng. Trong các tác động khác như co duỗi tay, chân, cúi 
đầu, ngẩng đầu v.v... đều phải được ghi nhận rồi trở về đề mục chính. 


Nếu thiền sinh tiếp tục tinh tấn ghi nhận như thế thì về sau thiền sinh sẽ có thể 
ghi nhận được rất nhiều những diễn biến đang xảy ra. Lúc mới tập hành thiền, tâm 
thiền sinh thường dễ phóng đi đây đó. Thiền sinh thường quên và bỏ sót ghi nhận, 
nhưng không nên lấy thế làm chán nản vì mọi thiên sinh mới đều gặp các khó khăn 
tương tự như vậy. Hành thiền lâu hơn, thiền sinh sẽ ghi nhận được một cách dễ 
dàng mỗi khi có sự phóng tâm xảy ra, cuối cùng, thì tâm không còn bị phóng nữa. 
Lúc bấy giờ, tâm sẽ dính chặt vào với đề mục ghi nhận. 


Tâm chánh niệm phải đi song song với đối tượng ghi nhận. Nói cách khác, tâm 
ghi nhận luôn luôn theo sát với đề mục, chẳng hạn như phồng xẹp và tâm ghi nhận 
sự phồng xeẹp phải đi song song với nhau. Đối tượng vật chất để ghi nhận và tâm ghi 
nhận đối tượng đó là một cặp, chẳng có một con người hay cá nhân nằm trong hai 
hiện tượng này. Chỉ có đối tượng vật chất ghi nhận và tâm ghi nhận đối tượng đó 
xảy ra mà thôi. Thiền sinh sẽ kịp thời và chính mình kinh nghiệm được các diễn biến 
này. Trong khi chú tâm ghi nhận sự phồng xẹp của bụng, thiên sinh sẽ phân biệt 
được rằng sự phồng lên của bụng là hiện tượng vật chất và tâm ghi nhận là hiện 
tượng của tâm. Tương tự như vậy, sự xẹp của bụng là hiện tượng vật chất và tâm 
ghi nhận sự xẹp là hiện tượng của tâm. 


Đến đây thiền sinh đã hiểu một cách rõ ràng sự diễn tiến đồng thời của cặp hiện 
tượng tâm vật lý này. Do đó, qua mỗi tác động ghi nhận, thiền sinh sẽ tự mình hiểu 
một cách rõ ràng rằng chỉ có hiện tượng vật chất, đó là đối tượng để ghi nhận và 
hiện tượng tâm, đó là tác động ghi nhận. Khi có sự phân biệt này thì thiên sinh đã 
đạt được tuệ phân biệt danh sắc (nämarupa-paricchedanäna), đó là tuệ giác đầu 
tiên. Đạt được tuệ giác này một cách đúng đắn là điều hết sức quan trọng bởi vì sau 
khi đạt được tuệ giác này nếu tiếp tục tinh tấn hành thiên, thiên sinh sẽ đạt được tuệ 
giác kế tiếp, đó là tuệ phân biệt nhân quả (paccaya-pariggahanäna). 


Khi thiền sinh tiếp tục ghi nhận đều đặn, thiền sinh sẽ tự mình thấy rõ rằng 
những gì xảy ra đều biến mất một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó. Người ta thường 
cho rằng cả hai hiện tượng vật chất và tâm linh đều kéo dài suốt đời, từ lúc ấu thơ 
cho đến khi trưởng thành. Thật ra, điêu đó không đúng. Không có hiện tượng nào 
có thể trường tồn vĩnh viễn, mọi hiện tượng đều sinh ra rồi diệt ngay một cách nhanh 
chóng sau đó, chúng không thể kéo dài lâu hơn thời gian của một cái chớp mắt. 
Thiền sinh sẽ tự nhận biết đuợc điều đó khi thiên sinh liên tục ghi nhận. Nhờ thế 
page 143 


144 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


thiền sinh sẽ thấy rõ rằng tất cả mọi hiện tượng ấy đều là vô thường. Khi có được sự 
nhận biết này thì thiên sinh đã có tuệ giác thấy được vô thường (aniccaänupassana- 
ñãna).Tiếp theo đó thiền sinh sẽ được tuệ giác thấy rõ khổ não (dukkhãänupassanä- 
ñãna). Khi có được tuệ này, thiền sinh sẽ ý thức rõ ràng rằng tất cả mọi sự vô thường 
đều đau khổ. Lúc bấy giờ thiên sinh cũng tự mình kinh nghiệm được hay trải qua các sự 
đau nhức trong cơ thể. Cơ thể này chẳng qua chỉ là tập hợp của sự khổ đau. Tiếp theo, 
thiền sinh sẽ nhận thức được một cách rõ ràng rằng mọi hiện tượng tâm vật lý đều diễn 
ra theo chiều hướng riêng của nó, hiện tượng tâm vật lý xảy ra không do ai kiểm soát. 
Không ai có thể điều khiển các hiện tượng này theo ý muốn của mình. Khi nhận thức 
được điều này, thiên sinh có được tuệ giác thấy rõ vô ngã (anattänupassan8-ñana). 


Khi tiếp tục hành thiền không thối chuyển, thiền sinh sẽ ý thức được một cách 
chắc chắn rằng mọi hiện tượng đều vô thường, khổ não và vô ngã thì thiền sinh sẽ 
đạt được Niết Bàn. Tất cả Chư Phật, các vị A La Hán và các bực Thánh đã đạt được 
Niết Bàn đều đi theo con đường này. Tất cả thiền sinh nên nhận ra rằng hiện nay 
chính mình cũng đang đi trên con đường đó để đạt được sở nguyện là đạo quả và 
Niết Bàn. Các thiên sinh phải lấy làm vui mừng vì mình đã đi đúng hướng và sẽ đạt 
được chánh định và trí tuệ mà chư Phật, chư A La Hán, chư Thánh đã giác ngộ trước 
đây. 

Nếu thiền sinh tích cực hành thiền thì chẳng bao lâu thiền sinh cũng sẽ chính 
mình kinh nghiệm được đạo quả và Niết Bàn mà chư Phật, chư A La Hán, chư Thánh 
đã kinh nghiệm. Thật vậy, thiền sinh có thể đạt được kết quả này trong thời gian 
mười lãm ngày, hai mươi ngày hay một tháng. Nếu kiên trì thực tập, đối với những 
thiền sinh có ba-la-mật đặc biệt có thể đạt được đạo quả trong vòng bảy ngày. 
Thiền sinh phải luôn luôn tin tưởng rằng mình có thể đạt được đạo quả trong thời 
gian hạn định trên. Ít nhất là đạt được quả Nhập Lưu, dứt được thân kiến, hoài nghi 
và giới cấm thủ và không còn bị tái sinh vào bốn ác đạo nữa. Thiên sinh phải tỉnh 
tấn tiếp tục hành thiền với sự tin tưởng này. 

Cầu mong tất cả các bạn hành thiên một cách tốt đẹp và sớm đạt được đạo quả 
Niết Bàn mà Chư Phật, Chư A La Hán và Chư Thánh đã đạt được. Bổ Túc về 
Kinh Hành 

Khi thực hành Thiên Minh Sát, điều quan trọng là phải luôn luôn chú tâm ghi 
nhận chánh niệm; bởi vậy, khi thay đổi tư thế ngồi sang tư thế đứng bạn phải luôn 
luôn giữ tâm chánh niệm. 

Trước khi đứng dậy, bạn phải chú tâm chánh niệm ghi nhận ý định đứng dậy 
hay niệm thầm: /mưới, muối, muốn; sau đó, chú tâm vào toàn thể cơ thể, và từ từ 
đứng dậy; ghi nhận toàn thể tiến trình của sự đứng dậy hay niệm thầm: đứnơ đậy, 
đứng dậy, đứng dậy. 


Khi đã đứng dậy rồi, hãy chú tâm vào sự đứng. Trong khi chú tâm vào sự đứng 
bạn có thể niệm thầm: đứng, đứng, đúng. 


Khi đi kinh hành, tốt nhất nên chọn lối đi đã có sẵn, rồi đi tới đi lui trên đó. Hãy 


145 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


đi một cách chậm rãi; chú tâm vào chân hay chuyển động của chân; chú tâm ghi 
nhận ít nhât bốn giai đoạn của mỗi bước đi. 


Để thực hiện một bước đi, trước tiên bạn phải nhón gót. Hãy chú tâm vào chân 
và ghi nhận một cách chánh niệm sự nhón hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: 7đ, 
nhón, nhớn. 


Khi chân đưa ra phía trước, hãy ghi nhận chuyển động đưa tới, trong khi ghi 
nhận chuyển động bạn có thể niệm thầm: øước, bước, bước. 


Khi chân hạ xuống sàn hay xuống mặt đất hãy ghi nhận sự hạ chân xuống này 
và có thể niệm thầm: đa”, đạp, đạp. 


Khi bạn chuyển sức nặng sang chân khác để thực hiện một bước mới hãy ghi 
nhận chánh niệm trên toàn thân thể và có thể niệm thầm: œu/ểẩ, chuyển, chuyểi. 
(Bạn cũng có thể chú tâm vào sự ấn xuống của bàn chân sau khi đạp xuống và có 
thể niệm thầm: ấ, ấ, ấn). 

Sau đó, tiếp tục thực hiện bước kế tiếp và lần lược ghi nhận: đở, 2ước, đạp, 
chuyển (hay ẩn). 

Hãy đi chậm rãi. Mở mắt và nhìn vào khoảng hai thước trước mặt. Đừng nhằm 
mắt vì nhắm mắt bạn sẽ bị ngã. Mắt mở vừa phải, nhìn vào lối đi.Khi đi đến cuối 
đường kinh hành bạn đứng lại, hãy ghi nhận sự đứng lại này và có thể niệm: đứng 
lại đứng lại, đứng lại. 

Khi muốn quay lui, hãy ghi nhân ý muốn quay và có thể niệm thầm: mưới, 
muốn, muốn. Sau đó quay từ từ. Trong khi quay, hãy chú tâm chánh niệm vào 
chuyển động quay và có thể niệm thầm: guay, guay, quay. 

Khi bắt đầu đi trở lại, cũng hãy ghi nhận chánh niệm từng giai đoạn một của 
bước đi: dở, bước, đạp, chuyển (ấn) cho đến cuối đoạn đường kinh hành. Khi đứng 
lại, hãy chánh niệm vào sự đứng lại. Khi muốn quay, chánh niệm vào ý muốn. Khi 
quay, chánh niệm vào chuyển động quay, rồi tiếp tục đi. Khi đi, hai tay có thể nắm 
lại phía trước hay phía sau. Cứ như thế, tiếp tục đi cho đến hết giờ kinh hành. 

Kinh hành cũng là dịp để thể dục cơ thể. Nếu chỉ ngồi thiền trong vòng ba mươi 
phút hay một giờ đồng hồ thì không cần phải đi kinh hành. Nhưng khi bạn tham gia 
một khóa thiền suốt ngày thì cơ thể cần phải vận động, vì vậy phải đi kinh hành và 
ngôi thiên xen kẻ nhau, sau giờ kinh hành lại đến giờ ngôi thiên. 


Khi trở vào thiên đường, bạn phải đi chậm rãi, ghi nhận ý thức từng giai đoạn 
một của bước đi. Trước khi ngồi xuống, hãy ghi nhận ý muốn ngôi xuống. Sau đó 
ngồi xuống một cách chậm rãi, chú tâm vào toàn thể cơ thể. Khi thân chạm vào sàn 
nhà hãy ghi nhận: đự⁄gø, đụng, đụng. Khi xếp chân và tay hãy ghi nhận: xế?, xế”, 
xếp. Sau đó, chú tâm vào chuyển động của bụng. 


page 145 


146 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Hồi Hướng 
Sau khi hành thiên cũng như làm được điều thiện nào bạn hãy hồi hướng phước 
báu đến tất cả chúng sinh, đó là một việc làm tốt đẹp.Chúng tôi xin hôi hướng tất cả 
những phước báu mà chúng tôi đã tạo đến tất cả chúng sinh, đến tất cả chư thiên 
khắp mọi nơi. Xin tất cả đều được an vui hạnh phúc để hộ trì Phật pháp bền vững 
lâu dài. 


147 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


HƯỚNG DẪN TRÌNH PHÁP 
Hòa Thượng Pandita 


Dầu cho có được hướng dẫn kỹ càng cách hành thiền, thiền sinh vẫn chưa hành 
thiên đúng, cũng như chưa biết cách trình bày kinh nghiệm của mình cho thiên sư. 
Một số thiền sinh hành thiền rất khá nhưng lại không biết cách diễn đạt việc hành 
thiên của mình và những kinh nghiệm mà mình gặt hái được. Mục đích của bài này 
là để giúp thiền sinh trình bày đúng những gì mình đã quán sát được trong lúc hành 
thiên: Quán sát cái gì và đã kinh nghiệm ra sao? 


Hành thiền minh sát chẳng khác nào trồng cây. Trước tiên chúng ta cần phải có 
hạt giống, đó là Chánh Niệm, để quán sát các hiện tượng đang xảy ra một cách đầy 
đủ và rõ ràng. Muốn cho hạt giống nẩy mầm, trở thành cây con, rồi trưởng thành 
đơm hoa kết trái trí tuệ chúng ta cần phải có những điều kiện khác được gọi là năm 
yếu tố bảo vệ (Panca-nuggahita): 


1. Phải làm hàng rào để ngăn chặn những loài thú lớn nhỏ có thể làm hại cây, 
đó là Giới. Giới là yếu tố bảo vệ căn bản (Sila nuggahita). Giới ngắn ngừa, giúp ta 
không có những hành vi và ngôn ngữ bất chánh làm giao động tâm, ngăn trở Định và 
Huệ phát sinh. 


2. Phải tưới nước để hạt giống dễ nẩy mầm. Nghĩa là phải nghe pháp, đọc kinh 
sách, tìm hiểu giáo lý (Suta-nuggahita). Sau đó áp dụng những hiểu biết của mình 
vào thực hành. Không tưới nước quá nhiêu làm thối mầm cây. Nghĩa là chỉ cần vừa 
đủ giáo lý để hiểu rõ phương pháp hành thiền. Đừng để mình lúng túng, hoang 
mang lạc lối trong rừng ngôn từ ước định của kinh điển. Nhưng cũng đừng để hạt 
giống thiếu nước không thể nẩy mầm. Nghĩa là không hành thiền một cách mê muội, 
chẳng biết gì đến phương pháp. 


3. Phải vun phân tỉa lá, tỉa cành. Nghĩa là phải trình pháp với thiền sư để thiền 
sư biết được kinh nghiệm của mình hầu nhận được những điều chỉ dẫn cần thiết 
(Sakaccha-nuggahita). Trong khi trình pháp, thiên sư sẽ tùy theo kinh nghiệm của 
từng người mà có những điều chỉ dẫn thích hợp, tuần tự hướng dẫn thiền sinh đi 
những bước vững chắc trên đường hành đạo. 


4. Phải bắt sâu, làm cỏ. Nghĩa là có sự tập trung tâm ý vào đề mục để có định 
lực (Samatha-nuggahita) hầu gạt bỏ những tâm niệm bất thiện. Trong lúc hành 
thiền, ta phải cố gắng tập trung tâm ý vào đề mục và tỉnh thức để nhận diện những 
gì đang xảy ra ở sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm). Khi tâm có định lực sắc bén 
với sự hỗ trợ của tinh tấn thì tham sân si sẽ không có cơ hội dấy động. 


page 147 


148 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


5. Nếu có được bốn yếu tố bảo vệ đầu tiên thì yếu tố thứ năm sẽ ra hoa kết trái 
trí tuệ (Vipassana-nuggahita). Thế nhưng thiền sinh thường dễ bị dính mắc vào 
những tuệ giác đầu tiên hay những kinh nghiệm đặc biệt hoặc kỳ diệu do tâm định 
đưa đến. Sự dính mắc này là một trở ngại khiến thiền sinh không thể tiến xa hơn và 
sâu hơn đến những tuệ giác kế tiếp. Thiên sinh nên tinh tấn hành thiên một cách 
liên tục không dừng lại để nhàn du hưởng thụ những lạc thú do kết quả của việc 
hành thiên đem lại. Tham luyến vào những lạc thú tạm bợ đó là một trở ngại lớn lao 
trong đường tu tập. Những lạc thú nhẹ nhàng này có tên là Nikanti Tanha, là một 
loại ái dục vi tế, linh hoạt và nhẹ nhàng như một mạng lưới nhện mong manh nhưng 
nó có tác dụng chẳng khác nào một đòn kê cản trở bánh xe trí tuệ. Nếu thiền sinh 
gặp phải những cản trở này, trong những buổi trình pháp, thiền sư sẽ tìm ra ngay để 
hướng dẫn thiền sinh trở vê đường chính. Đây là lý do cho thấy tầm quan trọng của 
việc trình pháp. 


Khi hành thiên minh sát chúng ta phải quán sát các hiện tượng vật chất và tâm. 
Kinh điển đã giải thích rõ ràng là hiện tượng tâm-vật lý luôn luôn khởi lên qua sáu 
cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Chẳng hạn, khi có một sự nhìn thì mắt nhìn và 
vật được nhìn là hiện tượng vật chất, và nhẫn thức khiến ta nhận ra vật được nhìn là 
hiện tượng của tâm. Tương tự như vậy, sự nhận biết âm thanh, mùi, vị, đụng chạm 
hay suy nghĩ cũng như những hoạt động khác của cơ thể như duỗi tay, co tay, bước 
đi v.v... cũng chỉ là các hiện tượng vật chất và tâm. Hòa thượng Mahasi dạy chúng 
ta phải quán sát ghi nhận tất cả mọi chuyện trên khi chúng xảy ra, đừng bỏ sót mảy 
may nào dù nhỏ nhặt đến đâu. 


Mặc dầu được hướng dẫn kỹ càng, nhưng khi thực hành thiền sinh cũng gặp 
nhiều khó khăn. Để giúp thiền sinh vượt qua các khó khăn, Hòa thượng Mahasi đã 
dạy những điều căn bản cho thiền sinh mới là chỉ quán sát một cách tỉnh thức chuyển 
động phông xẹp của bụng. Thiên sinh phải biết cách quán sát các đề mục chính, 
cũng như phải ghi nhận như thế nào trong trường hợp có đề mục phụ phát sinh (đề 
mục chính là chuyển động phồng xẹp của bụng; đề mục phụ là suy nghĩ, liên tưởng, 
cảm giác, hình sắc, âm thanh, mùi, vị v.v... cũng có khi là phản ứng của chính thiên 
sinh trước các đối tượng phụ đó). 


Để giúp đỡ cho thiền sinh vượt qua những chướng ngại, các thiên sư đã đặt ra 
sáu câu châm ngôn ngắn gọn sau đây: 

1. Khi các hiện tượng được ghi nhận kịp thời ngay khi chúng xuất hiện thì đặc 
tính riêng của thân và tâm sẽ hiển lộ. 


2. Khi đặc tính riêng của thân và tâm được hiển lộ thì đặc tính nhân duyên sẽ 


149 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


hiển lộ. 

3. K/í đặc tính nhân duyên hiển lộ thì sẽ thấy được tam tướng: vô thường, khổ 
VÔ ngã. 

4.. Khi thấy được Tam tướng thì tuệ mính sát sẽ xuất hiện. 


5, Khí bị phóng tâm (suy nghĩ, ý luận, liên tưởng, w..). cần phải trĩh bảy cho 
thiên sư: 


6. Khí có cảm giác hay cảm xúc gi cần phải quan sát, ghi nhận và trình bảy cho 
thiên sư: 


Thiền sinh phải cho thiền sư biết mình đã quán sát chuyển động phồng xẹp như 
thế nào từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt. Khi bụng phồng, bụng bắt đầu căng 
lên nhanh rồi tiếp tục căng cho đến lúc chấm dứt là lúc xẹp. Hãy quán sát từ lúc bắt 
đầu phông, đoạn giữa của phông và đoạn cuối của phồng (Sabhakaya patisam-vedi). 
Nghĩa là tâm quán sát phải đi song song với tiến trình của sự chuyển động từ lúc khởi 
đầu, kéo dài cho đến khi chấm dứt. Thiên sinh mới rất khó ghi nhận ba giai đoạn 
trên nhưng phải cố gắng. Nếu thiếu cố gắng thì không có kết quả gì cả. 


Một khi thiên sinh đã biết ghi nhận đề mục một cách chánh niệm, biết cách chú 
tâm song song với diễn biến của đề mục, biết theo dõi các giai đoạn liên tiếp của 
phông xẹp, biết ghi nhận những gì mình thấy, những gì mình kinh nghiệm thì sẽ biết 
cách trình pháp một cách chính xác. 


Có hai diễn biến song song trong khi thiền sinh hành thiền: Trước tiên là sự chú 
tâm quán sát hay ghi nhận đối tượng. Thứ hai là diễn biến của tâm quán sát đối 
tượng ấy. Ít nhất thiền sinh phải nhận ra được điều này thì mới có thể gọi là thấy 
hay kinh nghiệm. 


Đối với đề mục chính thiên sinh phải nói được kết quả của tâm lúc đối tượng 
diễn biến, hay nói được sự diễn biến song song của tâm chánh niệm và đề mục. 
Nghĩa là thiền sinh thấy rõ được diễn tiến của đề mục và diễn tiến của tâm ghi nhận 
đề mục. Nếu cả hai xảy ra cùng lúc thì phải ghi nhận như thế nào? Ghi nhận chính 
cái bụng? Ghi nhận tư thế của bụng? Hay ghi nhận diễn tiến của bụng trong khi 
phông? Có ba yếu tố hiện hữu trong sự phồng: 

1. Hình dạng của bụng. 

2. Tư thế hay vị thế của bụng. 


3. Đặc tính của sự phồng. 


page 149 


150 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Hình dạng: là hình dạng của cái bụng mà tâm thiền sinh chú vào. Toàn thể thân 
hình của thiền sinh là hình dạng của thân thể. Hình dạng của cái bụng cũng như 
vậy. 


Tư thế của bụng: điêu này tùy thuộc vào vị thế riêng biệt từng lúc một của 
bụng. Nghĩa là bụng đang xẹp, phông, hay đứng yên. Tiếng Pali gọi là akara: có 
nghĩa là tư thế hay vị thế. Ví dụ: bàn tay đang ở tư thế nắm lại hay đang xoè ra? 
Hoặc cơ thể đang ở tư thế đi, đứng, nằm, ngồi? 


Nếu thiên sinh chú tâm quán sát bụng thì sẽ thấy hoặc hình dạng hay tư thế 
trước khi thấy đặc tính. Nhưng thấy hình dạng hay tư thế thì không phải là thiên 
minh sát. Thiền sinh phải thấy đặc tính chủ yếu của sự phồng, như là sự căng thẳng, 
sự chuyển động của bụng trong lúc phồng. Nếu quán sát kỹ thì thiền sinh sẽ thấy 
đặc tính này ngay mà có thể trình bày cho thiền sư một cách chính xác và rõ ràng khi 
trình pháp. Nhưng thiền sinh phải thấy chứ không phải tưởng tượng hay nghĩ là 
thấy. Khi trình pháp phải chú trọng đặc biệt vào những điểm căn bản này. 


Giai đoạn xeẹp, thiên sinh cũng phải chú tâm quán sát ghi nhận như thế. 


Cũng vậy trong lúc kinh hành, khi giở chân, thiên sinh phải quán sát kịp thời và 
cùng lúc với diễn tiến của sự giở chân: Từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt. Nếu làm 
được như vậy thiên sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiên sinh sẽ thấy hình dáng của 
chân hay tư thế của chân trong giai đoạn giở hay thiền sinh cảm nhận rằng chân bắt 
đầu nhẹ và nâng lên hay chân bắt đầu căng và đang đưa tới? 


Thiền sinh phải trình bày cả ba đặc tính trên và dĩ nhiên thiên sinh phải hết sức 
chú tâm theo dõi chuyển động đi để có thể trình bày một cách rõ ràng và chính xác. 
Khi chân bước tới thiền sinh cũng phải quán sát kịp thời và cùng lúc với chuyển động 
của sự bước tới. Và thiên sinh sẽ thấy gì? Phải chăng thiên sinh thấy hình dáng của 
chân mình, hay tư thế hoặc cách thức của chân trong giai đoạn đưa tới, hay cảm 
nhận được sự chuyển động của chân được đưa từ sau tới trước. 


Khi đạp chân xuống, thiền sinh cũng phải chú tâm quán sát từ lúc chân bắt đầu hạ 
xuống cho tới lúc chân chạm đất. Nếu chú tâm được như vậy thiên sinh sẽ thấy gì. 
Phải chăng thiên sinh thấy chân mình hay trạng thái của sự đạp chân xuống hay cảm 
nhận đặc tính chuyển động của sự đạp xuống, chẳng hạn như bắt đầu cảm thấy nhẹ và 
mêm? 

Đối với các đối tượng khác cũng phải chú tâm ghi nhận kỹ càng như vậy. Chẳng 


hạn: khi co tay, duỗi tay, cúi mình, đổi chân, ngồi xuống, đứng dậy v.v... cũng phải 
chú tâm ghi nhận như vậy. 


151 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


Thiền sinh cũng phải hiểu ý nghĩa ba đặc tính của các hiện tượng tâm vật lý. Đó 


1. Đặc Tính Riêng (Sabhava Lakkhana) 

2. Nhân Duyên hay điều kiện (Sankhata Lakkhana) 

3. Đặc Tính Chung hay Tam Tướng (San-nanna Lakkhana) 

1) Đặc Tính Riêng của hiện tượng vật chất và tâm: 

(1.a) Đặc Tính Riêng của Vật Chất hay Sắc: Vật chất hay Sắc có các đặc tính căn 
bản sau đây: 

* Sự cứng, mềm, đó là yếu tố chiếm chỗ, làm nền tảng (đất), là đặc tính của 
xương và thịt. 

* Lạnh và nóng đó là yếu tố nhiệt độ tăng giảm (lửa), là đặc tính nóng, lạnh của 
cơ thể. 


* Sự kết hợp và tính chất lỏng (nước), đó là đặc tính dính chặt hay liên hợp của 
cơ thể. 


* Sự chuyển động đó là yếu tố lưu chuyển (gió), là đặc tính của hơi thở, của sự 
phồng xẹp, của sự nâng đỡ, của sự di chuyển v.v... 


(1.b) Đặc Tính Riêng của Tâm: 


Đặc Tính Riêng của Tâm là nhận biết, bao gôm: xúc (sự tiếp xúc của Tâm với 
đối tượng), Thọ (cảm giác), tri giác kinh nghiệm đối tượng, cùng các trạng thái và 
phản ứng của Tâm (vui, buôn, giận, chánh niệm, tỉnh tấn, ganh ty, phóng tâm vv..).. 


2) Nhân duyên hay điều kiện là đặc tính: nhân quả, điêu kiện, sự khởi lên, kéo 
dài, và biến mất. 

Các diễn biến tâm vật lý (vật chất và tâm) đều có điểm khởi đầu, điểm giữa và 
điểm cuối. Tiếng Päli gọi ba giai đoạn này là uppada, thiti và bhanga. Uppada có 
nghĩa là bắt đầu hay khởi lên. Thiti có nghĩa là diễn tiến hay trải dài (cho đến khi 
chấm dứt). Bhanga có nghĩa là chấm dứt hay biến mất. Cả ba đặc tính này được gọi 
là Sankhata Lakkhana (Lakkhana: đặc tính, Sankhata: bao gồm hay tương duyên). 


3) Tam tướng: là vô thường, khổ và vô ngã. Mọi hiện tượng, mọi pháp trong 
thế gian (danh và sắc) đều mang ba đặc tính này. 


Trong ba đặc tính trên của các hiện tượng, thiên sinh phải hướng đến đặc tính 
đầu tiên trong khi thực hành thiền, tức là phải chú ý đến đặc tính chuyên biệt của 
hiện tượng vật chất (đất, nước gió, lửa). Làm thế nào để nhận thức được hay thấy 


page 151 


152 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


các hiện tượng vật chất chuyên biệt này? Nghĩa là làm thế nào để nhận thức hay 
thấy các hiện tượng đất, nước, gió, lửa? Chúng ta phải chú tâm quan sát, ghi nhận 
kịp thời khi chúng xuất hiện. Khi chú tâm quán sát ghi nhận ta sẽ thấy đặc tính 
chuyện biệt này, chứ chẳng có cách gì khác hơn. 


Khi bụng phồng lên hơi vào. Trước khi bụng phông lên hơi chưa vào. Thiền 
sinh phải quán sát sự phồng của bụng từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt. Thiền 
sinh phải thấy được bản chất của sự chuyển động. Nhưng thế nào là bản chất của 
sự chuyển động? Khi bụng phồng lên: gió vào. Nhưng thế nào là gió? Đó là yếu tố 
bành trướng hay chuyển động. Yếu tố bành trướng hay yếu tố chuyển động chính là 
bản chất của gió mà thiên sinh phải nhận ra hay phải thấy. Thiên sinh sẽ thấy được 
ba bản chất của gió (chuyển động) khi nào thiền sinh chăm chú theo dõi sự chuyển 
động của bụng từ lúc khởi đầu, diễn tiến cho đến lúc chấm dứt. Không chịu chú tâm 
quan sát, theo dõi thì ngay đến hình dáng hay tư thế của bụng cũng không thấy 
được, nói chi đến chuyện thấy được bản chất: vô thường, khổ não, vô ngã của gió. 
Cứ cố công theo dõi các hiện tượng phông xẹp một cách chánh niệm thì nẵng lực tập 
trung tâm ý sẽ càng ngày càng mạnh lên. Khi khả năng tập trung tâm ý hay định lực 
mạnh mẽ thì thiên sinh sẽ không còn thấy hình dáng hay tư thế của phồng xẹp mà sẽ 
thấy sự bành trướng, sự căng phồng của chuyển động phồng. Thiền sinh sẽ thấy 
cường độ phồng tăng đến một điểm nào đó rồi chấm dứt. Thiền sinh cũng sẽ thấy 
cường độ căng phồng giảm xuống đến một điểm nào đó rồi biến mất. Dần dần thiền 
sinh sẽ thấy rõ ràng ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trong các chuyển động 
của bụng này. 


Tương tự như thế, trong khi đi kinh hành thiên sinh cũng phải quán sát các các 
chuyển động: giở, bước, đạp một cách thận trọng và tinh tế. 


Thiền sư sẽ không nói cho biết thiền sinh sẽ thấy gì mà chỉ hướng dẫn cho thiền 
sinh cách quán sát và ghi nhận. Cũng như khi làm toán thây giáo chỉ dạy phương 
pháp làm chứ không cho đáp số. 


Sự chỉ dẫn này cũng được áp dụng trong những loại chuyển động khác của cơ 
thể, trong cảm thọ, hay khi có một tư tưởng hiện khởi trong tâm. Tất cả đều phải 
được ghi nhận ngay từ lúc chúng khởi lên. Có như thế mới bảo đảm là thấy được 
bản chất của chúng. 


2. Khi đặc tính riêng của thân và tâm được hiển lộ thì đặc tính nhân 
duyên sẽ hiển lộ 

Nghĩa là khi đã thấy được đặc tánh riêng của thân và tâm thì sẽ thấy được ba 
giai đoạn: khởi lên, diễn biến hay kéo dài, và chấm dút. 


153 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


3. Khi đặc tính nhân duyên hiển lộ thì sẽ thấy được tam tướng: vô 
thường, khổ, vô ngã 


Khi đã thấy được ba giai đoạn này thì sẽ thấy được Tam tướng. Thực ra, nếu 
kiên trì, tinh tấn hành thiên và đã nhận thấy được đặc tính của tứ đại thì chắc chắn 
sẽ thấy được yếu tố Nhân Duyên và Tam tướng. 


4. Khi thấy được Tam tướng thì tuệ minh sát sẽ xuất hiện 


Khi thiên sinh thấy được tam tướng thì Tuệ Minh Sát sẽ xuất hiện. Sau khi xuất 
hiện, Tuệ Minh Sát (Vipassananana) sẽ dần dần phát triển và chín muồi, và cuối cùng 
thiên sinh sẽ đạt được tuệ ariyamagganana (Tuệ thấy được thánh đạo). Với tuệ này 


thiền sinh có đủ khả năng để "thấy" Niết Bàn, chấm dứt vật chất và tâm, chấm dứt 
đau khổ. 


Cần phải nhắc lại một lần nữa điều quan trọng sau đây: Trong lúc trình pháp, 
thiên sinh phải cho thiên sư biết mình đã thực sự 'thấy' gì, chứ không phải là 'nghĩỉ 
mình đã 'thấy' gì. Chỉ những gì thiên sinh 'thấy' mới là tuệ giác. 'Nghĩ là mình 'thấy' 
chỉ là vay mượn tuệ giác hoặc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Sự vay mượn tuệ 
giác không phù hợp với đặc tính của các hiện tượng mà thiên sinh phải quán sát và 
ghi nhận. 


5, Khi bị phóng tâm (suy nghĩ, lý luận, liên tưởng, vv..). cần phải trình bày 
cho thiên sư 


Khi ngôi thiên, quán sát đề mục chính là sự phồng xẹp của bụng, nhiêu tư tưởng 
và đối tượng của tâm sẽ đến với thiên sinh, đó là chuyện tự nhiên. Tâm có khuynh 
hướng rời đề mục chính để tiến đến tất cả mọi ý niệm: một số là tư tưởng thiện, một 
số là tư tưởng bất thiện. Thiên sinh phải làm thế nào? Chỉ cân ghi nhận bất cứ 
những gì đã đến với tâm. Bạn có thể làm được điều đó không? Bạn phải làm điều 
đó, nghĩa là phải ghi nhận sự suy nghĩ hay sự phóng tâm. Nếu đã ghi nhận được 
chúng, bấy giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Phải chăng sự suy nghĩ đang tiếp tục diễn biến? 
Sự suy nghĩ đang dừng lại hay đã biến mất tất cả? Lúc ấy thiên sinh có trở vê được 
với đề mục chính không? Tất cả những điều đó đều phải được nói rõ trong lúc trình 
pháp. 


6. Khi có cảm giác hay cảm xúc gì cân phải quan sát, ghi nhận và trình 
bày cho thiên sư 


Đối với những thiên sinh mới, mọi cảm giác hay cảm xúc sẽ không khởi lên khi 
thiên sinh đang chú tâm vào đề mục chính. Nhưng sự suy nghĩ sẽ xảy ra nhiều hơn. 


page 153 


154 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


Thiền sinh mới cũng chưa đủ khả nẵng ghi nhận được tất cả mọi tư tưởng đang khởi 
dậy đó. Để giảm thiểu những sự suy nghĩ này, nên cố gắng chú tâm khắn khít vào 
đề mục chính, càng nhiêu càng tốt. Nhưng khi thiên sinh đã ngôi thiên được chừng 
năm, mười, hay mười lầm phút, một vài cảm giác khó chịu trên cơ thể sẽ đến, tương 
hợp với những gì đã diễn biến trong tâm. Khi cảm giác hay xúc cảm xuất hiện thiền 
sinh phải ghi nhận. Khi trình pháp nên mô tả chúng bằng những ngôn ngữ thông 
thường như: "ngứa", "đau", "tê", v.v... chứ đừng dùng danh từ kinh điển như "cảm 
thọ" (Vedana). Những cảm giác khởi lên cũng phải được ghi nhận từ lúc chúng xuất 
hiện, diễn tiến cho đến khi biến mất. 

Thiền sinh cũng phải ghi nhận hình sắc, âm thanh, mùi, vị và những trạng thái 
khác của tâm như: ưa thích, nóng giận, dã dượi buôn ngủ, phóng tâm, ân hận, hoài 
nghi, nhớ thương, thấy rõ, chú tâm, thỏa mãn, dễ chịu, nhẹ nhàng, yên tĩnh v.v... 
những trạng thái này là "đối tượng của tâm" (Dhamma-rammana). Giả sử có sự ưa 
thích xuất hiện; khi đã ghi nhận được nó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thiền sinh phải biết 
trình cho thiên sư điều này. Lấy một thí dụ khác: Thiên sinh cảm thấy dã dượi buôn 
ngủ. Khi thiên sinh ghi nhận được trạng thái này thì sự phóng tâm xuất hiện. Lúc 
bấy giờ thiền sinh phải ghi nhận như thế nào? Thiên sinh phải ghi nhận phóng tâm. 
Như vậy là thiên sinh phải quán sát ghi nhận tất cả mọi đối tượng của tâm. 

Trong một khóa thiên tích cực, cần phải thường xuyên trình pháp, tốt nhất là 
trình pháp hằng ngày. Việc trình pháp nên theo đúng phương cách. Sau khi thiền 
sinh trình bày kinh nghiệm của mình thiên sư sẽ đặt một vài câu hỏi liên quan đến 
các chỉ tiết mà thiên sinh kinh nghiệm được trong lúc hành thiên. 

Cách trình pháp thật đơn giản. Chỉ cân mười phút là đủ cho thiên sinh trình bày 
kinh nghiệm của mình. Nên nhớ trình bày những kinh nghiệm liên quan đến thân và 
tâm mà bạn có được trong lúc hành thiên bởi vì đúng nghĩa của Thiên Minh Sát là 
quán sát những gì đã thực sự xảy ra trong chính thân tâm bạn. Trong khi trình pháp 
cần chú ý những điểm chính sau đây: phải ngắn gọn, chính xác và rõ ràng. 


a) Phải cho thiên sư biết trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ vừa qua, thiên sinh 
đã dành tổng cộng bao nhiêu giờ ngồi thiền, bao nhiêu giờ kinh hành. Phải thành 
thật vì điêu đó chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc hành thiền. 


b) Trình bày cho thiên sư biết kinh nghiệm của bạn trong lúc ngôi thiên. Không 
cần phải đi vào chi tiết từng giờ ngồi thiền. Nói một cách tổng quát toàn buổi thiền. 
Chỉ đi vào chỉ tiết những lúc việc hành thiên rõ ràng nhất. Đầu tiên phải trình bày đề 
mục chính: đó là sự phồng xẹp như thế nào? Sau đó trình bày những đối tượng khác 
khởi lên qua sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm). 


c) Sau khi trình bày về việc ngôi thiên, thiên sinh trình bày tiếp vê việc kinh 
hành. Thiên sinh chỉ mô tả những kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến tác động đi; 


155 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


đừng thêm vào những chỉ tiết về các đối tượng mà mình phải trình trong giai đoạn 
ngôi thiên. Nếu bạn thực hành ba giai đoạn 'giở, bước, đạp' trong lúc kinh hành thì 
nhớ cho biết những gì đã ghi nhận được trong những cử động 'giở, bước, đạp' đó. 


Tất cả những đối tượng xảy ra đều phải được trình bày theo thứ tự như sau: 
* Xác định đối tượng gì xuất hiện? 
* Khi đối tượng xuất hiện, thiên sinh đã ghi nhận như thế nào? 


* Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay hiểu biết gì khi bạn ghi nhận đối 
tượng xảy ra. 


Lấy ví dụ đối với đề mục chính: sự phông xẹp của bụng. Trong lúc hành thiên, 
cũng như trong lúc trình pháp. Việc đầu tiên là phải xác định rõ diễn tiến của 
"phồng" - Phông xuất hiện 

Việc thứ hai là sự ghi nhận: Niệm hay ghi nhận đề mục đang xuất hiện- Tôi đã 
niệm "phông" 

Việc thứ ba là mô tả những gì đã xảy ra: "Khi tôi niệm phông tôi có những cảm 
giác như thế này, thế này... tôi nhận thấy như thế này, thế này..." (Thiên sinh cho 
biết đặc tính của cảm giác vào thời điểm đó). 


Giai đoạn xẹp, cũng như trong trường hợp những đối tượng khác xuất hiện, 
thiên sinh đều trình bày tương tự như trên. 


Hãy tưởng tượng rằng tôi đang ngồi trước mặt bạn, bỗng nhiên tôi đưa một 
cánh tay lên không rôi mở ra cho bạn thấy tôi đang câm một trái táo nhỏ. Bạn nhận 
ra trái táo và bạn tự nói trong tâm "trái táo, trái táo." Tiếp đó, bạn sẽ nhận ra trái táo 
màu đỏ, tròn và bóng láng. Cuối cùng, tôi từ từ nắm tay lại để bạn không thấy trái 
táo nữa. Bạn sẽ diễn tả kinh nghiệm của bạn về trái táo như thế nào? Nếu trái táo là 
đề mục hành thiên của bạn, bạn sẽ nói: "Trái táo xuất hiện," tôi niệm "trái táo, trái 
táo." Tiếp đó, bạn sẽ nhận ra trái táo màu đỏ, tròn và bóng láng. Cuối cùng, tôi từ 
từ nắm tay lại để bạn không thấy trái táo nữa. Bạn sẽ diễn tả kinh nghiệm của bạn 
về trái táo như thế nào? Nếu trái táo là đê mục hành thiên của bạn, bạn sẽ nói: "Trái 
táo xuất hiện, tôi niệm: "trái táo, trái táo" và tôi ghi nhận trái táo màu đỏ, tròn và 
bóng láng, rôi trái táo từ từ biến mất." 

Cũng thế, bạn sẽ trình pháp một cách chính xác trong ba giai đoạn khi bạn chú 
tâm đến trái táo. Trước tiên là trái táo xuất hiện và bạn thấy nó. Thứ hai là bạn 
nhận ra đó là trái táo. Bởi vì bạn đang hành thiên trên đề mục trái táo, nên bạn có 
một sự tỉnh tấn đặc biệt để niệm thầm "trái táo, trái táo". Thứ ba, là bạn tiếp tục 


page 155 


156 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


chú tâm vào trái táo và nhận thức được tính chất và cách thức trái táo đi vào tâm 
nhận thức của bạn như thế nào cũng như trái táo đã biến mất như thế nào. 


Trong khi thực hành Thiên Minh Sát bạn cũng phải áp dụng ba giai đoạn như 
trên để theo dõi đề mục. Một điều cần lưu ý ở đây, nhiệm vụ của bạn là quán sát 
trái táo chớ không phải tiến xa hơn để tưởng tượng rằng trái táo mọng nước và ngọt 
hay mình đang ăn trái táo đó. Tương tự như vậy, trong khi trình pháp, bạn chỉ diễn 
tả những kinh nghiệm trực tiếp chớ đừng nói những gì mà bạn tưởng tượng, hình 
dung ra, hoặc ý kiến của bạn vê đề mục mà bạn đang theo dõi. 


Như bạn thấy, phần trình pháp này hướng dẫn thiền sinh phải chánh niệm như 
thế nào trong khi hành Thiên Minh Sát. Bởi vậy, khi trình pháp, ngoài việc nhận 
được những lời hướng dẫn của thiền sư, thiền sinh còn có những lợi ích khác nữa. 
Bởi vì muốn có một bài trình pháp chính xác thiên sinh phải có một sự tỉnh tấn lớn 
lao, phải chú tâm một cách rõ ràng chính xác trên kinh nghiệm của mình. 


Trong khi trình pháp bạn nên nhớ đến ba yếu tố sau đây: 
- Tỉnh thức. 
- Chính xác. 
- Kiên nhẫn. 


Cần nhớ rõ là khi chú tâm đến chuyển động phồng xẹp, không phải chú tâm vào 
hình dáng hay tư thế của sự phồng xẹp mà chỉ chú tâm vào diễn biến của chuyển 
động phồng xẹp. Phải chú ý xem khi phông như thế nào: Cằng cứng, rung động, 
nóng, lạnh v.v... Phải để tâm quán sát từ lúc bụng bắt đầu phồng cho đến khi chấm 
dứt phồng để chuyển qua giai đoạn xẹp. Phải quán sát kỹ càng như đang dùng kính 
hiển vi để xem một mẩu vật bé nhỏ. 


Không được nhìn đối tượng một cách lơ là phớt qua, tự động và thiếu chánh 
niệm. Bạn phải nhìn gắn bó với đối tượng bằng tất cả tâm trí của mình. Bạn phải 
hết sức chú tâm để có thể thấu suốt được bản chất của đối tượng. 


Dầu chúng ta cố gắng hết sức nhưng tâm không phải lúc nào cũng có thể nằm 
nơi bụng chúng ta. Tâm sẽ phóng đi một nơi khác. Khi có sự phóng tâm bạn phải 
làm thế nào? Câu trả lời là: Phải ghi nhận. Đó là giai đoạn một. Bây giờ đến giai 
đoạn hai: phải niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Thường sau khi có sự 
phóng tâm phải bao lâu sau ta mới nhận ra sự phóng tâm? Một giây, hai phút, nửa 
giờ? Mà cái gì xảy ra sau khi ta ghi nhận sự phóng tâm? Phải chăng sự phóng tâm sẽ 
biến mất tức khắc? Hay sự phóng tâm sẽ tiếp diễn? Hoặc lúc đó sự suy nghĩ sẽ giảm 
cường độ và sau đó biến mất? Phải chăng một đối tượng mới xuất hiện trước khi ta 


157 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


nhận ra sự biến mất của đối tượng cũ? Nếu không thể nào ghi nhận được phóng 
tâm, bạn phải báo cho thiên sư biết. 


Nếu sự phóng tâm biến mất, bạn phải trở về với sự phông xẹp của bụng. Một 
điều nên nhớ là phải trình cho thiền sư biết là bạn có thể trở về với đối tượng chính 
hay không và cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Phần trình pháp của bạn sẽ 
được rõ ràng và tốt đẹp hơn, nếu bạn cho biết thường thường bạn chú tâm trên 
bụng được bao lâu trước khi đề mục mới xuất hiện. 


Đau nhức, cảm giác khó chịu chắc chắn sẽ xảy ra sau khi bạn ngồi thiên một 
thời gian lâu. Chẳng hạn tự nhiên bạn ngứa: một đối tượng mới. Sau khi niệm ngứa 
năm phút: phải chăng sự ngứa tăng thêm? Hoặc giữ nguyên? Hoặc thay đổi? Hay 
biến mất? Có thấy một đối tượng mới khác xuất hiện như: có ý muốn gãi không? Tất 
cả những điều đó đều nên diễn tả một cách rõ ràng. Đối với sự thấy, nghe, nếm, 
ngửi, lạnh, nóng, co rút, rung động, tê v.v... Đềêu phải được mô tả. Bất kỳ đối tượng 
nào cũng phải được ghi nhận qua ba giai đoạn: 


1. Xác định đối tượng xuất hiện 

2. Khi đối tượng xuất hiện thiên sinh đã ghi nhận như thế nào. 

3. Diễn tả cho biết đã thấy gì, cảm giác gì, hay hiểu gì khi bạn ghi nhận đối 
tượng xảy ra. 


Tất cả mọi diễn biến đều được thực hiện một cách lặng lẽ, lặng lẽ như một nhà 
trinh thám. Hãy quán sát một cách cẩn thận và chính xác mọi diễn biến mà bạn 
nhận biết được, không nên phân vân tự hỏi để khỏi lạc vào sự suy nghĩ. Điều quan 
trọng mà thiền sư cần biết là: Mỗi khi đối tượng xuất hiện bạn có ghi nhận được 
không? Bạn có chánh niệm một cách chính xác và quán sát đối tượng một cách bên 
bỉ không? Bạn phải thành thật với thiên sư. Dầu bạn không thấy được đối tượng, 
không ghi nhận được đối tượng hay khi niệm mà không thấy được gì hết, điêu đó 
không có nghĩa là việc hành thiên của bạn quá tôi tệ đâu. Một bài trình pháp rõ ràng 
và chính xác sẽ giúp thiên sư đánh giá được sự hành thiên của bạn, đồng thời chỉ cho 
bạn thấy những khuyết điểm mà bổ khuyết chúng và đưa bạn về chánh đạo. 


page 157 


158 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


TÓM LƯỢC CÁCH TRÌNH PHÁP 
Hòa Thượng Pandita 


1. Tất cả những gì diễn ra trong thời gian hành thiền đều phải được diễn tả 
tuần tự như sau: 


a) Đối tượng xuất hiện 
b) Ghi nhận 
c) Quán sát 


Hãy trình bày các diễn biến tuần tự trước sau, khởi đầu là đề mục chính, đó là 
chuyển động phồng xẹp của bụng. 

Chẳng hạn như: Khi bụng phồng lên. "Tôi ghi nhận: phồng và quán sát sự căng 
thẳng, sức ép và sự rung chuyển..." Khi bụng xẹp xuống. "Tôi ghi nhận: xẹp và quán 
sát sự dẫn ra, sự bẹp xuống, sự căng cứng giảm dần." 

2. Diễn tả cho biết: bạn đã nhận biết ngay tức khắc đề mục và đã quán 
sát liên tục đê mục như thế nào? 

Chẳng hạn như: "Tôi chỉ nhận biết sự phồng xẹp sau khi chúng đã đi và tôi chỉ 
nhận biết độ một hay hai phông xẹp thì bị phóng tâm” hoặc "tôi nhận biết được đề 
mục ngay khi chúng xảy ra và tôi có thể quán sát liên tục từ hai mươi đến ba mươi 
phông xeẹp rồi tâm phóng đi nơi khác." 

Cần phải diễn tả đề mục chính một cách rõ ràng, đơn giản, chính xác và đầy đủ 
chi tiết. Sau khi đã trình bày đầy đủ đề mục chính, bạn mới trình bày đê mục phụ 
mà bạn đã ghi nhận và hiểu biết rõ ràng trong lúc ngồi thiền. 

3. Diễn tả đề mục phụ mà bạn đã quán sát, ghi nhận và hiểu biết một 
cách rõ ràng. 

Chẳng hạn như: Cảm giác trên cơ thể: đau, ngứa,... Sự suy nghĩ, liên tưởng, ý 
kiến, dự tính, hồi tưởng, nhớ chuyện đã qua... hoặc các trạng thái của tâm: giận, 
buồn, hoan hỉ, vui vẻ, thoải mái, tự hào... 

a) Đề mục xuất hiện: "Đau nơi đầu gối..." 

b) Bạn đã ghi nhận như thế nào? "Tôi ghi nhận: đau, đau” 

c) Bạn quán sát cái gì? "Tôi quán sát sự đau nhói” 


d) Đề mục diễn ra như thế nào? "Đau nhói chuyển sang đau cứng" 


159_ Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


e) Tiếp đó bạn làm gì? "Tôi ghi nhận: cứng, cứng” 

f) Bạn quán sát gì? "Tôi quán sát sự cứng đang rung chậm 

g) Rồi chuyện gì diễn ra? "Khi tôi ghi nhận thì sự đau cứng giảm dần" 

h) Tiếp đó bạn làm gì? "Tôi trở về với chuyển động phồng xẹp của bụng" 


ï) Khi tâm rời khỏi đề mục "Thoạt đầu tôi không nhận biết để ghi nhận, nhưng 
khi tôi nhận biết mình đang phóng tâm tôi liên ghi nhận phóng tâm. Rôi thì sự phóng 
tâm biến mất, tôi bèn trở về với chuyển động phồng xẹp của bụng" 

Bạn phải trình bày toàn thể tiến trình của mỗi đề mục phụ. 

4. Sau khi trình bày vê việc ngôi thiên bạn phải trình với thiên sư về 
việc đi kinh hành. Trước tiên phải diễn tả đê mục chính của sự đi: giở, 
bước, đạp. 

Chẳng hạn như: 


Trong khi đi, lúc chân giở lên tôi ghi nhận giở, và quán sát như thế này, thế 
này... 


Trong khi bước, tôi ghi nhận bước, và quán sát như thế này, thế này... 

Trong khi đạp chân xuống, tôi ghi nhận đạp, và quán sát như thế này, thế này... 

Tôi theo dõi và ghi nhận liên tục từ mười đến mười lầm phút thì tâm bị phóng 
đi. 

Hoặc là: Tôi bị phóng tâm bởi hình ảnh hay tiếng động 

Bạn phải trình bày toàn thể tiễn trình của mỗi đề mục phụ trong khi đi: 

a) Khi bị phóng tâm, tôi ghi nhận được ngay. 

b) Khi ghi nhận phóng tâm, thì sự suy nghĩ biến mất dần và biến mất. 

c) Tôi bèn quán sát giở, bước đạp trở lại. 


Cách trình bày những kinh nghiệm trong lúc hành thiên này giúp ích rất nhiêu 
cho thiền sinh. Nó hướng tâm thiền sinh theo dõi khắn khít trên các diễn biến của 
thân-tâm. 


Bất kỳ những gì bạn kinh nghiệm được trong lúc hành thiên đều phải được trình 
bày với thiên sư dầu đó là trạng thái hoan hỉ của tâm định, những cảm xúc, cảm giác 
khó chịu, hay những chướng ngại to lớn đi nữa. Lợi ích lớn lao nhất của lối trình 


page 159 


160 Hòa Thượng Silãnanda Phật Pháp căn Bản II 


pháp này là giúp bạn chú tâm trực tiếp trên những diễn biến trong lúc hành thiền chứ 
không để tâm lạc khỏi đề mục, suy nghĩ đến những gì đang xảy ra. Phương pháp 
này giúp cho việc trình pháp được dễ dàng, giúp cho chánh niệm mạnh mẽ và khiến 
thiền sinh có sự hiểu biết rõ ràng chính xác trong lúc hành thiền. 


161 Phật Pháp Căn Bản II Sư Khánh Hỷ 


MỤC LỤC 

Chương 7: ĐẶC TÍNH SIỀU VIỆT CỦA PHẬT GIÁO......................--¿-:-5cc+cczxa 1 

Chương 8: CÁC HẠNG CHÚNG SINH TRÊN ĐƯỜNG GIẢI THOÁT.................. 15 
Chương 9: CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT .....................-- - 2 + +E+E£E£EzEerervera 27 
Chương 10: THIỀN ĐỊNH .......................-- 5< St St SE 21811 EE11121111111111111111E1e xi 47 
Chương 11: THIÊN MINH SÁT ......................--¿- ĂSstE 1E EEEEEEEEEEEkEEErkrkrkrrkerrei 58 
Chương 12: GIÁCNGỘ ....................................................ŸHeeieeree, 72 
Chương 13:TÔNG PHÁI VÀ KẾT TẬP TAM TẠNG .....................--- ¿+5 +sx+xvzxsxz 81 
ChGng: 14: VÕ NGÃ ccccnannekián i0 nho ticgbsiDgtebas bi tiojsesùdecdolesaxsse, 96 

PHỤ LỤC 

HÃY TÌM HIỂU TÔN GIÁO NÀY.....................---:- 22s +EEEEEEE2E21E71132815 71712. E) 103 
VẤN ĐẠO NGÀI MAHASI .......................- - - St St EEEEEEEEEEEEEESEEEEEEEEEEEErrrrkrkrrees 112 
HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN...........................-- 2 5S SE EE2EEEEEE127321E7178E 711.11 xe. 129 
THIỀN THA THỨ VÀ THIỀN TỪ ÁI.............................---- 2-2 22+S2EEEEE2EEEEEEEerkerkre, 129 
THỰC HÀNH THIỀN THA THỨ VÀ THIỀ TỪ ÁI .....................--- + c+cccse+xcrcred 133 
THIÊN MINH SÁT THỰC DỤNG .......................... -¿-¿- + St+t+ESEEEEEEE+EEErEEkrrkesres 136 
HƯỚNG DẪN TRÌNH PHÁP........................................................................ 147 
TÓM LƯỢC CÁCH TRÌNH PHÁP.....................-- St 1E SEEE15117111111211111E11 xxx 158 


page 161 


